SUTTANTA PITANKA 
KINH TANG 


Bộ Sách Chú Giải 


THE PROCESS OF INSIGHT MEDITATION 
QUÁ TRÌNH THIÉN TUỆ GIÁC 
& 


PARABLE OF THE LOG 
(DHARUKKHANDHA'OPAMA SUTTA) 
KINH VÍ DỤ NHƯ KHÚC GỖ 
(MỘC DỤ KINH) 


Tác Giả: Venerable Chanmyay Sayadaw U JANAKA 
(Ngài Đại Trưởng Lão Chanmyay U JANAKA) 
Chanmyay Yeiktha Meditation Centre - Yangon - Myanmar 
Trung Tâm Thiền Viện Chanmyay - Yangon - Miến Điện 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


P.L. 2562 





SUTTANTA PITANKA 
KINH TANG 


Bộ Sách Chú Giải 


THE PROCESS OF INSIGHT MEDITATION 
QUÁ TRÌNH THIEN TUỆ GIÁC 
& 


PARABLE OF THE LOG 
_.(DHÃRUKKHANDHA'OPAMA SUTTA) 
KINH VÍ DỤ NHƯ KHÚC GỖ 
(MỘC DỤ KINH) 





Tác Giả: Venerable Chanmyay Sayadaw U JANAKA 
(Ngài Đại Trưởng Lão Chanmyay U JANAKA) 
Chanmyay Yeiktha Meditation Centre - Yangon - Myanmar 
Trung Tâm Thiền Viện Chanmyay - Yangon - Miến Điện 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


P.L. 2562 D.L. 2019 


THE PROCESS OF INSIGHT MEDITATION 
& 
PARABLE OF THE LOG 
(DHARUKKHANDHA'OPAMA SUTTA) 
By Venerable Chanmyay Sayadaw U Janaka 


Translated into Vietnamese in first edition 
By Bhikkhu PASADO 


Copyright © 2019 by Bhikkhu PASADO 
All right reserved. 
ISBN 978-1-5323-6423-5 
January 2019 


Published by Library of CATUDDISA SANGHA VIHARA 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 


Printed by Diggy POD 
301 Industrial Dr, 
Tecumseh, MI 49286 - USA. 














Venerable Chanmyay Sayadaw U Janaka 
Ngài Đại Trưởng Lão Chanmyay U Janaka 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 


`V. THE PROCESS OF INSIGHT MEDITAION 
QUÁ TRÌNH THIÊN TUỆ GIÁC 


TABLE OF CONTENTS 
BÁN MUC LUC 


+ The Biography of Venerable Janakabhivamsa--------- 


Tiêu sử của Ngài Dai Trưởng Lão Janakabhivamsa 


+ The Process of Insight Meditation------------------------ 


Quá Trình Thiền Định Tuệ Giác 


+ What Is Insight Meditation ?------------------------------- 


Thiền Định Tuệ Giác là chi ? 


+ Benefits of Insight Meditation------------------------------ 


Những quả phúc lợi của Thiền Định Tuệ Giác 


+ Four Aspects of Buddhism---------------------------------- 


Bốn phương điện của Phát Giáo 


+ Seven Benefits of Insight Meditation--------------------- 


Báy quả phúc lợi của Thiền Dinh Tuệ Giác 


+ Insight Meditation Practice--------------------------------- 


Thuc hành Thiền Định Tuệ Giác 


+ The Four Foundations of Mindfulness------------------- 


Bốn Nền Tang của Chánh Niệm 


+ The Four Noble Truths-------------------------------------- 


Tứ Thánh Dé 


+ Practical Insight Meditation-------------------------------- 


Thiền Dinh Tuệ Giác thực tiễn. 


+ Preparatory Stages------------------------------------------- 


Những giai đoạn trù bi 


+ The Practice---------------------------------------------------- 


Su Thuc Hành 


2 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


+ Seven Stages of Purification — Attributed To Their 
Corresponding Vipassana Insights---------------------------- 206 
Bay giai đoạn của Sự Thanh Loc — Được quy vào thuộc tinh 
những Minh Sát Trí tương ứng với chúng. 

+ First Stage: Purification of Moral Conduct 

(Sila visuddhi)----------------------------------------------------- 207 
Giai đoạn thứ nhất: Sự Thanh Loc về Giới Đức 

(Giới Thanh Tịnh). 

+ Second Stage: Purification of Mind 

(Citta visuddhi)--------------------------------------------------- 211 

Giai đoạn thứ hai: Sự Thanh Loc về Tâm Thức 

(Tâm Thanh Tịnh). 

+ Third Stage: Purification of View 

(Ditthi visuddhi)-------------------------------------------------- 212 

Giai doan thir ba: Su Thanh Loc vé Quan Kién 

(Kién Thanh Tinh). 

+ Fourth Stage: Purification By Overcoming Doubt 
(Kankhävitarana visuddhi)------------------------------------- 216 
Giai đoạn thứ tu: Sự Thanh Loc bằng cách Vượt Qua Được Sự 
Nghi Ngờ (Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh). 

+ Fifth Stage: Purification of Knowledge of Path And Non — 
Path (Maggämagøa fidna dassana visuddhi)----------------232 
Giai đoạn thứ năm: Su Thanh Loc vé Tri Thức Chính Dao và 
Không Phải Chính Dao (Dao Phi Dao Tri Kiến Thanh Tịnh). 

+ Sixth Stage: Purification of Knowledge 

And Vision of The Course of Practice 

(Patipada ñãna dassana visuddhi)----------------------------- 251 
Giai đoạn thứ sáu: Su Thanh Lọc Về Tri Thức và Kiến Thi vé 
Quá Trình Thực Hành (Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 

+ Seventh Stage: Purification of Knowledge And Vision 
(Nana dassana visuddhi)----------------------------------------269 
Giai đoạn thứ bay: Sự Thanh Lọc Về Tri Thức va Kiến Thị 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 3 


(Tri Kiến Thanh Tịnh). 


+ Some Important Points---------------------------------------- 278 
Một vài điểm quan trọng. 

+ Cüla Sotapanna--------------------------------------------- 278 
Tiểu Thất Lai 


+ Samatha Meditation And Vipassana Meditation----279 
Thiền Dinh An Chi và Thiền Dinh Minh Sát Tuệ. 


4 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


The Biography Of Venerable Janakäbhivamsa 
Tiểu sử của Ngài Dai Trưởng Lão Janakabhivamsa 


Venerable Janakübhivamsa was born on July 24, 1928 in 
Pyin Ma village, Taung — dwingyi Township, Myanmar. His 
parents are U Phyu Minn and Daw Shwe Yee. He is the 3'7 son 
of their nine children. 

Ngài Dai Trưởng Lão Janakabhivamsa đã được sinh vào 
ngày 24 tháng 7 năm 1928 trong ngôi làng Pyin Ma, thị xã Taung 
dwingyi, nước Mién Điện. Song thân của Ngài là Ông Phyu 
Mimn và Bà Shwe Yee. Ngài là người con trai thứ ba trong chín 
người con của họ. 


Ordination and Education. 

Right after he had passed the 4" erade at the Primary 
School, he started learning the fundamentals of Buddhism at the 
monastery called Tawya Beikman near the town of Taung — 
dwingyi because his grandparents, very dedicated Buddhists, 
encouraged him to do so. Although he was just 13 years old, his 
teacher, Venerable Vasavinda, taught him such advanced Pali 
text as Mahüvagga, the second volume of Long Discourses, with 
the purpose to inspire his faith in Dhamma. So, no wonder he 
developed very strong faith in Buddha’s teachings and joined 
the Holy Order as a novice monk at the age of 15. His 
ordination preceptor was U Malavamsa, the abbot of Tawya 
Beikman monastery, who gave him the name “Shin Janaka.” 

Sự Thu Giới va Sự Thu Giáo Huấn. 

Ngay sau khi Ngài đã học xong lớp bốn ở trường tiểu học, 
thì Ngài đã bắt đầu học những nguyên tắc cơ bản của Phật Giáo 
ở tại tu viện được gọi là Tawya Beikman gần thị xã Taung 
dwingyi, bởi vì Ông Bà của Ngài, những Phật Tử rát tín thành, 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 5 


đã khuyến khích Ngài dé làm nhu vậy. Mặc dà Ngài chỉ mới có 
mười ba tuổi thọ, vị Giáo Thọ của Ngài, là Ngài Trưởng Lão 
Vasavinda, đã chỉ có dạy bảo cho Ngài các văn bản kinh điển 
Pali thuộc cao cấp như là Mahävagga (Đại Phẩm), tập thứ hai 
của Những Bài Pháp Thoại Dài (Trường Bộ Kinh), với mục đích 
để phấn khích đức tin của Ngài ở trong Giáo Pháp. Vì vậy, 
chăng có chi đáng ngạc nhiên, Ngài đã phát triển đức tin hết sức 
manh mé trong những huán từ của Đức Phật và đã gia nhập Giáo 
Hội Bậc Thánh Nhân như là một tu sĩ càn sách nam (Sa Di) ở 
tuổi thọ của mười lăm. Vị Thầy Tế Độ cho việc thụ giới của 
Ngài đã là Ngài Malavamsa, tu viện trưởng của tu viện Tawya 
Beikman, là vị đã ban tặng cho Ngài danh xưng “Tiểu Dire 
Janaka.” 


As a novice monk, he studied five volumes of Monastic 
Rules and Regulations (Vinaya) along with their corresponding 
commentaries, on top of such basic monastic education as basic 
Buddhist philosophy (Abhidhamma), basic Pali grammar 
(Kaccayana), Pāli synonyms and thesaurus (Abhidhàna). And, 
he also studied by himself some other advanced Püli texts such 
as Numerical Discourses (Anguttara) and Connected 
Discourses (Samyutta). So, although he was still young, he was 
assigned by his teacher to teach young monks and novices. 

Khi là một tu sĩ cần sách nam (Sa Di), Ngài đã nghiên cứu 
năm tập về Những Giới Luật và các Quy Tắc thuộc tu viện (năm 
bộ thuộc Luật Tạng) cùng với các bộ Chú Giải tương ứng của 
các tập này, ở trên việc giáo huấn cơ bản của tu viện là triết học 
Phật Giáo cơ bản (Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp gồm 9 
chương), ngữ pháp văn phạm cơ bàn Pali ngữ (Ngữ Pháp Văn 
Pham), Pali ngữ những từ đồng nghĩa và các có ngữ (Từ Dién 
Danh Xưng). Và, chính tự ở Ngài cũng đã có nghiên cứu thêm 
một số văn bản kinh điển Pali thuộc cao cấp khác nữa, chẳng 


6 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


hạn như là Những bài Pháp Thoại vé Pháp Số (Tăng Chi Bộ 
Kinh) và Những bài Pháp Thoại Tương Liên (Tương Ưng Bộ 
Kinh). Vì vậy, mặc dù Ngài vẫn còn trẻ, Ngài đã được chỉ định 
do bởi vị Giáo Thọ của mình để giảng dạy cho các vị tu sĩ trẻ và 
các vị cần sách nam (Sa Di). 


He was fully ordained on October 18, 1947 under the 
sponsorship of the generous couple, U Sein Nyo and Daw Hla 
Nhit of the Town of Taung — dwingyi. The preceptor for his full 
ordination was the Most Venerable Sayadaw Paduma, the then 
abbot of Tawya Beikman Monastery. 

In June 1946, after his full ordination, he moved to 
Mandalay, the second biggest city of Myanmar, where he 
continued his studies of Pali texts with many highly educated 
teachers including the Most Venerable Sishin Sayadaw and his 
senior disciples at Visuddhàrüma Pali University. Thanks to 
his ardent study it took him just a few years to obtain the 
teaching degree called Dhammacariya conferred by Myanmar 
Government. And later, he obtained Abhivamsa, the most 
prestigious degree in the monastic academic field of those days, 
presumably equivalent to a Ph.D. Thus, he became known as 
Ashin Janakabhivamsa, and promoted as a lecturer at that very 
Pali University. 

Ngài đã tho Cu Tuc Giới vào ngày 18 tháng 10 năm 1947 
duói sự bảo trợ của một đôi nam nữ thí chủ, Ông Sein Nyo và 
Bà Hla Nhit thuộc thị xã Taung — dwingyi. Thầy Tế Độ cho việc 
thọ cụ túc giới của Ngài đã là Ngài Đại Trưởng Lão Paduma, 
lúc bấy giờ là tu viện trưởng của tu viện Tawya Beikman. 

Vào tháng Sáu năm 1948, sau việc thọ cụ túc giới của 
mình, Ngài đã chuyển đến thành phố Mandalay, thành phố thứ 
hai thuộc loại lớn bậc nhất (sau Yangon) của nước Miến Điện, 
là nơi mà Ngài đã tiếp tục việc nghiên cứu các văn bản kinh điển 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 7 


Pali của minh với các bậc Giáo Tho Hoc Si dao cao đức trong 
kể cả Ngài Đại Trưởng Lão Sishin và các môn đồ cao cấp của 
Ngài ở tại Đại Học Đường Pali Visuddharama. Nhờ vào việc 
nghiên cứu hăng hái của mình, nó đã lấy đi của Ngài chỉ có một 
vài năm để có được học vị cho việc giảng dạy được gọi là Pháp 
Sư (Giáo Thọ Su) do Chính Phủ Miến Điện đã trao tặng. Và 
vào những ngày sau đó, Ngài đã nhận được chức phẩm Thượng 
Tộc, học vị có uy tín nhất trong lĩnh vực học thuật thuộc tu viện, 
và có lẽ tương đương với một học vị Tiến Sĩ. Như thế, Ngài đã 
trở nên được biết đến là Đại Đức Janakabhivamsa, và đã được 
đề bat là một giảng viên tại chính Đại Hoc Đường Pali Ay. 


Practice under Mahüsi Sayadaw. 

In 1952, he reached a turning point in his life when he read 
“How to Practice Vipassana” written by Venerable Mahüasi 
Sayadaw. This book greatly inspired him to practice Vipassana 
but the method mentioned there was still strange to him because 
it uses the rising and falling of the abdomen as a primary object 
instead of in — and — out breath that is recognized scripturally 
and publically. However, he realized that this method does not 
conflict at all with the Pali texts because the abdominal 
movement signifies one of the six forms of air — element, a 
physical phenomenon to be discerned for the development of 
progressive Vipassana insight. 

Thực hành theo Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi. 

Vào năm 1952, Ngài đã đạt đến một bước ngoặt trong cuộc 
đời của mình khi Ngài đọc “Cách thức dé thực hành Thiền Minh 
Sát Tuệ” đã được viết do bởi Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi. 
Quyền sách nầy đã truyền cảm hứng cho Ngài một cách cùng 
cực để thực hành Thiền Minh Sát Tuệ, tuy nhiên phương pháp 
được đề cập đến ở tại nơi đó vẫn còn xa lạ đối với Ngài, bởi vì 
nó sử dụng sự phóng lên và sự xộp xuống của cái bụng như là 


8  eTheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


một đối tượng chủ yếu, thay vì vào hơi thở vô và ra mà đã được 
công nhận một cách thuộc về văn bản và một cách công khai. 
Tuy nhiên, Ngài đã chứng tri được rằng phương pháp này không 
có mâu thuẫn chút nào cả với các văn bản kinh điển Pali, bởi vi 
sự chuyển động thuộc ở phần bụng biểu thị một trong sáu hình 
thức của Phong Tố Chất, là một hiện tượng thuộc thé chát đã 
được phân biệt đối với sự phát triển tiến hóa của Minh Sát Trí. 


Of course, he was able to prove by himself that this method 
met what it claimed when he practiced it under the guidance of 
Venerable Mahasi Sayadaw in June, 1953. 

During his four — month intensive retreat, he ardently 
practiced by following closely the instructions given by the 
teacher. Even in the first month, therefore, he made remarkable 
progress and left no doubt about the method. Actually, it is only 
in the first two months he had to work hard. In the later two 
months he practiced smoothly and comfortably since his 
practice became mature. Having completed his successful 
retreat he was allowed to learn how to teach meditation to 
different meditators with different spiritual background. This is 
how he later became a great meditation master of worldwide 
repute instead of just an ordinary Buddhist scholar. 

Lẽ tất nhiên, Ngài đã có khả năng dé tự chứng minh rằng 
phương pháp này đã đáp ứng được những gì nó đã tuyên bố khi 
Ngài đã thực hành nó dưới sự hướng dẫn của Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahàsi vào tháng sáu năm 1953. 

Trong khóa tu tĩnh tâm chuyên sâu bốn tháng của mình, 
Ngài đã thực hành một cách nhiệt tâm bằng cách tuân hành theo 
một cách chặt chẽ những sự chỉ dẫn của vị Giáo Thọ. Ngay cả 
trong tháng đầu tiên, vì lẽ ay, Ngài dá dat được su tién bó rát 
đáng luu ý và đã không còn nghi ngờ chi nữa vé phương pháp. 
Thực ra, chỉ có trong hai tháng đầu tiên mà Ngài đã chăm chỉ 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 9 


hăng say tu tập. Trong hai tháng sau đó, Ngài đã thực hành một 
cách suôn sẻ và thoải mái từ khi sự thực hành của Ngài đã trở 
nên thuần thục. Sau khi đã hoàn thành một cách viên mãn khóa 
tu tinh tâm của mình, Ngài đã được cho phép dé học cách thức 
chỉ dạy thiền định đến những thiền giả khác quan điểm cộng với 
nền tảng tâm linh khác biệt. Đây là cách thức dé mà sau này 
Ngài đã trở thành một bậc thiền sư tuyệt vời về danh thinh trên 
toàn thé giới, thay vì chỉ là một học giả Phát Giáo bình thường. 


His Role in the 6^ Buddhist Council. 

In 1955, while he was at Mahüsi Meditation Center, he 
was offered a post in the Editorial Board of the Pāli texts by the 
Secretary of the Executive Committee of the Sixth Buddhist 
Council of Myanmar. Out of respect to the Sangha Committee, 
he accepted the offer and had to move to Jambudipa, one of the 
hostels newly built in particular for the highly educated monks 
who would participate in such a historic project. Indeed, he, as 
an editor, took an important part of the Sixth Buddhist Council, 
one of the biggest Buddhist synod in the world's history. 

Vai trò của Ngài ở trong Hội Nghị Phát Giáo 
lần thứ sáu. 

Vào năm 1955, trong khi Ngài đã đang ở tại trung tâm thiền 
viện Mahasi, Ngài đã được dé nghị một chức vị ở trong Ban 
Biên Tập của các văn bản kinh điển Pali do bởi Ngài Thư Ký 
Ủy Ban Hành Pháp của Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sáu của nước 
Miến Điện. Do từ sự kính trọng đến Ủy Ban Tăng Đoàn, Ngài 
đã chấp nhận sự đề nghị và đã phải chuyên đến Jambudipa, một 
trong những ký túc xá mới được xây dựng đặc biệt để cho các vị 
tu sĩ có học thức cao, là những vị sẽ tham gia vào một dự án lịch 
sử như vậy. Đích thực là, một biên tập viên, Ngài đã nắm giữ 
lấy một chức vụ quan trọng của Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sáu, 


10 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


một trong những hội nghi tôn giáo lớn nhất ở trong lich sử thế 
giói. 


Six Years In Sri Lanka. 

In 1957 after the Sixth Buddhist Council, he went to Sri 
Lanka where he resided for six years at Mahüvisuddhürüma 
monastery, in the capital city of Colombo. While he was there, 
he studied the development of Buddhism an Indian History, and 
foreign languages such as English, Sanskrit, Singhalese and 
Hindi. In 1960, he sat for G.C.E. (A level) examination 
sponsored by London University and passed some subjects. He 
got through the remaining subjects when he was back to 
Myanmar. During his stay in Sri Lanka, he was offered a 
prestigious post as an Abhidhamma Lecturer by Vijjodaya State 
University of the Sri Lanka. Unfortunately, he health then was 
too poor to accept such a heavy job. 

Sáu năm ở tại Đảo Quốc Lanka. 

Vào năm 1957 sau Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sáu, Ngài 
đã đi đến Đảo Quốc Lanka nơi mà Ngài đã cư trú trong sáu năm 
ở tại tu viện Mahavisuddharama ở trong đô thị Colombo. 
Trong khi Ngài đã ở nơi đó, Ngài đã nghiên cứu sự phát triển 
của Phật Giáo và lịch sử Ấn Độ, và các ngôn ngữ nước ngoài 
chẳng hạn như là Anh ngữ, tiếng Bắc Phạn, tiếng người Sinhala 
(Tích Lan), và tiếng Bắc Án Độ. Vào năm 1960, Ngài đã tham 
dự cuộc khảo thí Chứng Chi Giáo Dục Phó Thông (General 
Certificate of Education - GCE) (cáp bác A) do Dai Hoc Đường 
London đã tài trợ và đã trải qua một số các món học. Ngài đã 
đạt được kết quả tốt đẹp các môn học còn lại khi Ngài đã trở về 
lại nước Miến Điện. Trong thời gian lưu trú ở tại Đảo Quốc 
Lanka của mình, Ngài đã được đề nghị một chức vị rất uy danh 
là một giảng viên Vô Tỷ Pháp do bởi Đại Học Đường Công Lập 
Vijjodaya của Đảo Quốc Lanka. Thật là không may, sức khỏe 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 11 


của Ngài lúc bấy giờ đã quá yếu kém dé chấp nhận một công 
việc nặng nhọc như thế. 


Helping Venerable Mahüsi Sayadaw’s Works. 

He came back to Myanmar in June 1963. Then again he 
was invited to edit general Pali texts by the State Buddha 
Süsana Association of Myanmar. He accepted it and had to take 
residence again at Jambudipa Hostel. During that period the 
Most Venerable Mahüsi Sayadaw asked him to write a preface 
to his Burmese translation of "Great Commentary on the Path 
of Purification" (Visuddhimagga Mahatika Nissaya), one of 
the most highly respected treatises impossible to translate 
without profound understanding of Dhamma from both 
scriptural and practical aspects. He carefully read the 
masterpiece of Venerable Mahüsi Sayadaw and wrote a 
wonderful preface up to forty pages, satisfying to Venerable 
Mahüsi Sayadaw. 

Trợ giúp những việc lam của Ngài Đại Trưởng Lão 
Mahasi. 

Ngài đã quay trở lại nước Miến Điện vào tháng Sáu năm 
1963. Sau đó một lần nữa Ngài đã được chính thức mời để biên 
tập tổng quát các văn bản kinh điển Pali do bởi Hiệp Hội Phật 
Giáo Chính Phủ Miến Điện. Ngài đã chấp nhận việc làm ấy và 
lại một lần nữa phải đến cư trú ở tại ký túc xá Jambudipa. 
Trong khoáng thời gian ấy, Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi đã 
yêu cầu Ngài dé viết một lời mở đầu cho bản dịch thuật Mién 
Ngữ của Ngài là “Đại Chú Giải về Con Đường của Sự Thanh 
Tịnh,” một trong những bản luận văn hết sức cao quý, và thật 
bất khả thi để phiên dịch trừ phi sự hiểu biết sâu sắc về Giáo 
Pháp từ cå hai khía cạnh văn bản kinh điển (Pháp Hoc) và phần 
thực hành (Pháp Hành). Ngài đọc một cách cần trọng bản kiệt 
tác của Ngài Dai Trưởng Lão Mahasi và đã viết một lời mở đầu 


12 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tuyét vài lén tói bón muoi trang giấy, làm hài lòng đến Ngài Dai 
Trưởng Lão Mahasi. 


In 1966, he went back to his native town, Taung — dwin — 
gyi and carried out his Sasana duties at his Alma Mater, Tawya 
Beikman monastery. In 1957, he brought his father to Yangon, 
the capital city of Myanmar at that time, and had him practice 
meditation under the guidance of Venerable Mahüsi Sayadaw 
at Mahàsi Meditation Center. While he was there taking care 
of his father’s needs, the Most Venerable Mahüsi Sayadaw 
appointed him as one of the guiding teachers (Nüyaka) of 
Mahüàsi Meditation Center. Thus, he became one of the earliest 
meditation masters of Mahasi tradition. At the Mahasi 
Meditation Center, he helped Mahasi Sayadaw 's Sasana works 
in both scriptural and practical aspects. He was the one who 
had to take over Mahási Sayadaw’s translation work of the Path 
of Purification book when Mahdasi Sayadaw has an eye 
treatment. 

Vào năm 1966, Ngài đã quay trở về thành phố quê hương 
của Ngài, Taung — dwingyi và đã hoàn thành những Giáo Hội 
Vụ của Ngài ở tại Alma Mater, tu viện Tawya Beikman. Vào 
năm 1967, Ngài đã đưa người Cha của mình đến Yangon, đô thị 
của nước Miễn Điện vào thời điểm ấy, và đã dé ông ta thực hành 
thiền định dưới sự hướng dẫn của Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi 
ởtại Trung Tâm Thiền Viện Mahasi. Trong khi Ngài đang trông 
nom những nhu cầu của người cha mình, thì Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahasi đã bó nhiệm Ngài là một trong những vị giáo thọ 
hướng dẫn (Hướng Dẫn Viên) của Trung Tâm Thiền Viện 
Mahasi. Nhu thế, Ngài đã trở thành một trong các vị thiền sư 
sớm nhất của truyền thống Mahasi. Ở tại Trung Tâm Thiền 
Viện Mahasi, Ngài đã trợ giúp những Giáo Hội Vụ của Ngài 
Đại Trưởng Lão Mahäsi từ cả hai khía cạnh văn bản kinh điển 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 13 


(Pháp Hoc) và phần thực hành (Pháp Hanh). Ngài đã là vị phải 
tiếp quản công việc dịch thuật của Ngài Đại Trưởng Lão Mahäsi 
về quyền kinh sách Thanh Tịnh Đạo khi Ngài Đại Trưởng Lão 
Mahasi đã có một cuộc điều trị mắt. 


Moreover, he was also one of those who had to write 
counter — articles in response to the article that criticized the 
method taught by Venerable Mahüsi Sayadaw. The criticism 
was written by a Sri Lankan monk in the World Buddhism 
Magazine published in Colombo, saying that the Mahüsi 
meditation technique was not in harmony with Pali texts. These 
articles were complied and made into a book entitled 
Satipatthana Vipassana Meditation. 

Under the guidance of the most Venerable Mahãsi 
Sayadaw, he served as one of the guiding teachers for five years 
at Mahüsi Meditation Center in the capital city of Yangon and 
one and half year in Ratanapone Meditation Center, Mandalay, 
the second biggest city of Myanmar. 

Hon nữa, Ngai cũng là một trong những vi đã phải viết các 
bài báo phản bác dé đáp lại bài báo mà đã chi trích phuong pháp 
đã được chỉ day do bởi Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi. Những 
lời chỉ trích đã được viết ra do bởi một vị tu sĩ Tích Lan ở trong 
tạp chí Phật Giáo Thế Giới đã được xuất bản ở Colombo, đã nói 
rằng kỹ thuật thiền dinh Mahasi thì bát hòa hợp với các văn bản 
kinh điển Pali. Những bài viết này đã được tuân thủ và đã đưa 
vào một quyền kinh sách có tựa đề là “Niệm Xứ Minh Sát Tuệ 
Thiền Định.” 

Dưới sự hướng dẫn của Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi, 
Ngài đã phục vụ với tư cách là một giáo thọ hướng dẫn (Hướng 
Dẫn Viên) trong năm năm liền tại Trung Tâm Thiền Viện 
Mahasi ở trong đô thị Yangon và một năm rưỡi ở tại Trung Tâm 


14 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Thiền Viện Ratanapone, thành phó Mandalay, là thành phó thứ 
hai thuộc loại lớn bậc nhất (sau Yangon) của nước Mién Điện, 


Own Center and Unique Method. 

In 1977, he accepted Chanmyay Meditation Center that 
was newly established by his dedicated disciples. Since then, he 
has been carrying out the Süsana duties at this center by giving 
Dhamma talks, conducting meditation retreats, writing 
Dhamma books, teaching meditation to both local and foreign 
meditators, and so on. Thus, under the name of this meditation 
center he has been known as Chanmyay Sayadaw. The way he 
teaches at his own center and other places is quite unique 
because he teaches yogis the practice of Vipassana based on the 
development of loving kindness. Thanks to his method, the 
meditators under his guidance can practice in peace making 
progress relatively faster than many others. 

Trung Tâm của riêng minh và Phương Pháp 
dóc dáo. 

Vào năm 1977, Ngài đã tiếp nhận Trung Tâm Thiền Viện 
Chanmyay mà đã vừa mới được thành lập do bởi các môn đồ 
của Ngài đã hiến cúng. Ké từ đó, Ngài đã phải thực hiện những 
Giáo Hội Vụ ở tại trung tâm nầy bằng với việc ban bố những 
buổi Pháp đàm, hướng dẫn những khóa thiền định tĩnh tâm, viết 
những kinh sách Giáo Pháp, giảng dạy thiền định cho các thiền 
giả ở cả hai địa phương và ngoại quốc, v.v. Như thế, dưới danh 
xưng Trung Tám Thiền Viện của mình, Ngài đã được biết đến 
là Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Viện Chanmyay. Phương thức 
Ngài giảng dạy ở tại trung tâm của riêng mình và ở những nơi 
khác là hết sức độc đáo, bởi vì Ngài giảng dạy những hành giả 
thực hành về Minh Sát Tuệ đã dựa trên sự phát triển của tấm 
lòng từ ái. Nhờ vào phương pháp của mình, các thiền giả dưới 
sự hướng dẫn của Ngài có thể thực hành trong tiến trình đang 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 15 


hinh thành sy binh an mót cách tuong dói nhanh hon nhiàu vói 
những người khác. 


Talks on BBC. 

In 1978, 1979 and 1980, at the request of the Ministry of 
Religious Affair of Myanmar, he broadcast a series of Dhamma 
talks on BBC. The talks were widely distributed in the book form 
consisting of three topics entitled as follows: 

1. Attainment of Eternal Peace through Right 
Understanding. 

2. Realization, Elimination, Experiencing, Developing. 

3. How to live a Happy Life in accordance with the Teaching 
of the Buddha. 

Những buói thuyết giảng ở trên dài BBC 
(British Broadcasting Corporation — Doàn th éphát 
thanh Anh Quóc). 

Vào năm 1978, 1979 và 1980, thé theo sự yêu cầu của Bộ 
Tôn Giáo Vụ ở nước Miến Điện, Ngài tham gia một loạt chương 
trình phát thanh về các Pháp đàm ở trên dài BBC. Các buói Pháp 
đàm đã được phân phối một cách rộng rãi đưới hình thức sách 
vở bao gồm ba chủ đề nhan sách như sau: 

1. Thông qua Hiểu Biết Chân Chính (Chánh Kiến) thành đạt 
Sự Bình An Vĩnh Cửu. 

2. Sự chứng tri, sự trừ khử, sự trải nghiệm, sự phát triển. 

3. Cách thức sống một Đời Sống Hạnh Phúc y theo huấn từ 
của Đức Phật. 


A Historic Talk. 

He conducts retreats and gives Dhamma talks all year 
round both at home and abroad. A historic talk among his was 
given to the Kalay Christian Council that comprises seven 
Associations (Kalay is a Myanmar city close to the Indian 


16 Xe The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


border). Over 6,000 people, mostly Christians, attended to this 
congregation held in three consecutive days from May 3" to 
May 5" in 1982. The title of this talk was "Peace and 
Happiness". In appreciation of the talk, Mr. Man Kyint Htan, 
the president of the Christian Council, was ordained as a 
temporary monk and practiced Vipassana meditation under the 
guidance of the Venerable Sayadaw. 

On May 29", after this historic talk, he set out his one — 
year Dhamma mission, travelling to many countries such as 
Austria, Germany, Netherlands, France, England, and the 
United States. He spent his three — month rain — retreat of that 
year in the USA and then continued his missionary tour to 
Hawaii and then many other countries including Japan, Korea, 
Hong Kong, Philippine, Malaysia, Singapore, Indonesia and 
lastly Thailand. 

In 1983, when he came back from the worldwide 
missionary tour, the historic talk he had given to the Kalay 
Christian Council was transcribed from the tapes, made into a 
book and published up to the 7? edition, which ran into an 
amazing number of copies up to 54,000 so far. 

Một buói Pháp đàm lịch sử. 

Ngài hướng dẫn các khóa tu tĩnh tâm và ban bố những Pháp 
đàm trong suốt trọn cả năm ở cả hai - trong nước và hải ngoại. 
Một buổi Pháp đàm lịch sử trong số Ngài đã ban bố tại Hội Đồng 
Kitô Giáo Kalay mà bao gồm bay Hiệp Hội Kitô Giáo (Kalay là 
một thành phố Miến Điện gần biên giới Ấn Độ). Hơn 6,000 
người, phần lớn là những giáo dân Kitô, đã tham dự ở trong hội 
chúng này được kéo dài trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 3 tháng 
năm đến ngày 5 tháng năm năm 1982. Tựa đề của bài Pháp đàm 
này đã là “Sự Bình An và Niềm Hạnh Phúc”. Trong sự nhận 
thức sâu sắc về Pháp đàm, Ông Man Kyint Htan, Hội Trưởng 
Hội Đồng Kitô Giáo, đã xuất gia làm một tu sĩ tạm thời (xuất gia 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 17 


gieo duyên) và đã thực hành thiền dinh Minh Sát Tuệ duói sự 
hướng dẫn của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Vào ngày 29 tháng năm, sau buổi Pháp đàm lịch sử này, 
Ngài đã sắp bày một năm truyền bá Giáo Pháp, đã du hành đến 
rất nhiều quốc gia chang han như là Áo Quốc, Đức Quốc, Vuong 
Quóc Hà Lan, Pháp Quóc, Anh Quóc, va Hiép Chüng Quóc Hoa 
Ky. Trong nám dó, Ngài dà trái qua khóa tu tinh tàm ba tháng 
mùa mưa của mình ở tai Hoa Ky, và sau đó đã tiếp tục chuyến 
diễn thuyết với sứ mệnh truyền giáo của mình đến Hawaii, và 
sau đó là rất nhiều quốc gia khác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Hong Kong, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Indonesia, và 
cuối cùng là nước Thái Lan. 

Vào năm 1983, khi Ngài đã quay trở về từ chuyến diễn 
thuyết với sứ mệnh truyền giáo trên toàn thế giới, buổi Pháp đàm 
lịch sử Ngài đã ban bố đến Hội Đồng Kitô Giáo Kalay mà đã 
được thu từ những băng ghi âm, đã được làm thành một quyền 
sách và đã xuất bản lên tới lần tái bản thứ bẩy, cho đến nay thì 
đã đạt được một con số đáng kinh ngạc về các sao bản lên đến 
54,000 bản. 


His Talks at Prestigious Universities. 

In 1985, at the request of Yangon University, Myanmar, 
the Venerable Sayadaw taught Vipassand meditation at the 
University Dhamma Hall for four consecutive Fridays. At the 
end of his talks he answered to more than 50 questions raised by 
students, teachers and others. All the talks along with questions 
and answers were made into a book, and 25,000 copies have 
been distributed so far. Sayadaw also gave Dhamma lectures 
at many other university all over Myanmar, including Hinthada 
University, Keng Tung University, Pago University and 
Myitkyinar University, and so on. 


18 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


He gave Dhamma Lectures at oversea Universities too, 
such as Oxford University U.K. in 1981 and 1982, Western 
Illinois University and Hawaii University USA in 1982, 
Vancouver University Canada in 1982. He also conducted one 
— day retreat at Oberlin University USA in 1982, and a three — 
day retreat at Cambridge University, England in 1998. One of 
his famous talks among others was the discourse "Parable of 
the log" (Dharukkhandh'opama Sutta) given at London 
Buddhist Vihara. This talks was first published in Buddhist 
Forum, from which the devotees copied and made it into a 
booklet and distributed initially in London, and later in 
Honolulu, Manila, Kuala Lumpur, Penang, Bangkok and 
Yangon. 

Những buói Pháp đàm tại các Dai Hoc Đường 
danh tiéng. 

Vào năm 1985, thé theo sự yêu cầu của Dai Hoc Đường 
Yangon, nước Miến Điện, Ngài Đại Trưởng Lão đã giảng dạy 
thiền định Minh Sát Tuệ ở tại Đại Sánh Đường Giáo Pháp của 
Viện Đại Học trong bốn ngày Thứ Sáu liên tiếp nhau. Vào cuối 
những buổi Pháp đàm của mình, Ngai đã trả lời hơn 50 câu hỏi 
đã được nêu lên do bởi các sinh viên, các giáo viên và những 
người khác. Tat cả các buổi Pháp đàm cùng với các câu hỏi và 
các câu trả lời đã được làm thành một quyền sách, và cho đến 
nay đã phân phối được 25,000 sao bản. Ngài Đại Trưởng Lão 
cũng đã ban bố những bài Thuyết Pháp tại rất nhiều Đại Học 
Đường khác ở khắp cả nước Miến Điện, bao gồm cả Đại Học 
Đường Hinthada, Đại Học Đường Keng Tung, Đại Học Đường 
Pago và Dai Học Đường Myit kyinar, v.v. 

Ngài cũng đã ban bó những bài Thuyết Pháp tai các Dai 
Học Đường ở nước ngoài, chẳng han như là Dai Hoc Đường 
Oxford tại Vương Quốc Anh vào năm 1981 và 1982, Đại Học 
Đường Western Illinois và Đại Học Đường Hawaii tại Hoa Ky 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 19 


vào nám 1982, Dai Hoc Duóng Vancouver tai Canada vào nám 
1982. Ngài cũng đã hướng dẫn một ngày tu tinh tâm tại Dai Hoc 
Đường Oberlin Hoa Ky vào năm 1982, và một khóa tu tinh tâm 
ba ngày tại Đại Học Đường Cambridge, Anh Quốc vào năm 
1998. 

.. Một trong những bài Pháp đàm nổi tiếng trong số những 
bài khác đã là bài Pháp thoại “Thí dụ về khúc gỗ” (Mộc Dụ 
Kinh) đã được ban bố tại Luân Đôn Phật Giáo Tự (fhuóc Tích 
Lan). Bài Pháp đàm này lần đầu tiên đã được xuất bản ở trong 
tạp chí Diễn Đàn Phật Giáo, từ đó những đệ tử tín thành đã sao 
chép lại và đã làm thành một quyền sách nhỏ và đã phân phối 
ban đầu ở tại London, và sau đó ở tại Honolulu, Manila, Kuala 
Lumpur, Penang (một hòn đảo ở Đông Nam Châu Á, ngoài bờ 
tây bán đảo Mã Lai; thủ phú là George Town), Bangkok va 
Yangon. 


Oversea Missionary Works. 

He took many oversea missionary tours to almost every 
part of the globe, 40 tours to 30 countries so far, in Asia, Africa, 
Europe, and United States. In 1995, he went to Kenya, South 
Africa and Botswana and taught meditation there to both black 
and white Africans. He took the second missionary tour to South 
Africa in 1997 during which he accepted a meditation center 
named Dhammodaya Myanmar Vihüra that was newly 
established with dedication to him by Myanmar devotees there. 
More importantly, he was able to consecrate the first Sima in 
Africa, a historic mission he successfully carried out for Sasana. 
[Sima is a kind monastic parliament, where Buddhist monks 
carry out official monastic affairs like ordination, Sabbath 
congregations, confession of serious offences, and so on. The 
consecration of Sima is the highly complicated task since it 


20  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


needs to meet a lot of requirements according to monastic 
rules.] 
Những Phát sự với sứ mệnh truyền giáo ở 
nước ngoài. 

Ngài đã thực hiện rất nhiều chuyến diễn thuyết với sứ 
mệnh truyền giáo đến hầu hết mọi nơi của quả địa cầu, cho đến 
nay là 40 chuyến diễn thuyết đến 30 quốc gia, ở tại Châu Á, 
Châu Phi, Châu Âu, và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào năm 
1995, Ngài đã đến Kenya („ước Cộng Hòa ở Đông Châu Phi, 
thành viên của Khối Thịnh Vượng chung của Anh Quốc, thủ đô 
là Nairobi), Nam Phi và Bostwana (0,wớc Cộng Hòa ở Nam Phi, 
thủ đô là Gaborone) và đã giảng dạy thiền định ở tại đó cho cả 
hai sắc dân Châu Phi đen và trắng. Ngài đã thực hiện chuyến 
diễn thuyết với sứ mệnh truyền giáo lần thứ hai tới Nam Phi vào 
năm 1997, trong khoảng thời gian đó Ngài đã tiếp nhận một 
Trung Tâm Thiền Viện có tên gọi là Pháp Mẫn Miến Điện Tự 
mà đã vừa mới được thành lập với sự hiến cúng đến Ngài do bởi 
các tín đồ Miến Điện ở tại đó. Quan trọng hơn, Ngài đã có khả 
năng dé làm Lễ Xác Định Kiết Giới Thánh Địa Sima đầu tiên ở 
tại Châu Phi, một sứ mệnh lịch sử Ngài đã thực hiện một cách 
viên mãn cho Giáo Hội. [Sima là một thé loại nghị trường của 
tu viện, là nơi mà các tu sĩ Phật Giáo thực hiện các Tăng Sự 
thuộc lễ nghỉ trịnh trọng của tu viện như là lễ xuất gia, lễ hội hợp 
thọ Bát Quan Trai Giới cuối tuần, sự phát lộ (xung tội) về các 
hành vi phạm giới luật nghiêm trọng, v.v. Sự Xác Định Kiết 
Giới về Thánh Địa Sima là công việc không đơn giản, hết sức 
gay go vì nó cần phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu tùng thuận theo 
các điều giới luật của tu viện.] 


Moreover, he broadcast a Live Interview with a senior 
officer in the Radio 702, Johannesbury | He was also 
interviewed by some journalists from Star Newspaper and 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 21 


Pretoria News. At the interview they asked questions about 
Vipassana meditation and he gave comprehensive answers to 
their questions. The interview was published in their 
newspapers. Thus, he could make Vipassana meditation widely 
known to people of South Africa. And there are also meditation 
centers abroad established under his guidance. They include 
Dhammodaya Chanmyay Center near Bangkok in Thailand, 
Dhammodaya Myanmar Vihãra near Durban, South Africa, 
and Chanmyay Satipatthana Vihüra in Springfield, Illinois, 
USA. Most recently, in January 2009, Venerable Sayadaw 
inaugurated a new meditation center near Jakarta, Indonesia. 
Hon nữa, Ngài phát di một cuộc phỏng vấn truyền trực tiếp 
với một viên chức cao cấp ở trong Đài Phát Thanh 702, 
Johannesbury (thành phó ở phía nam của tỉnh Transvaal, nằm 
vé phía bắc Cộng Hòa Nam Phi). Ngài cũng đã được phóng vấn 
do bởi một số nhà báo từ Tờ Báo Ngôi Sao và Tin Tức Pretoria 
(thủ dó hành chính của Nam Phi và thủ phủ của tỉnh Transvaal). 
Tại buổi phỏng vấn họ đã hỏi những câu hỏi về thiền định Minh 
Sát Tuệ và Ngài đã đưa ra những câu trả lời hàm súc cho các 
câu hỏi của họ. Cuộc phỏng vấn đã được công bồ ở trong tờ báo 
của họ. Như thế, Ngài có thể làm cho thiền định Minh Sát Tuệ 
được nhiều người dân ở Nam Phi biết đến một cách rộng lớn. 
Và cũng có những Trung Tâm Thiền Viện ở hải ngoại đã 
được thành lập dưới sự hướng dẫn của Ngài. Chúng bao gồm 
Trung Tâm Thiền Viện Chanmyay Pháp Mẫn gần thủ đô 
Bangkok trong nước Thái Lan, Pháp Mẫn Miến Điện Tự gần 
Durban ở tại Nam Phi (mót hải cảng ở miền Đông Nam của nước 
Cộng Hòa Nam Phi, ở Đông Natal trên Ấn Độ Dương), và 
Chanmyay Niệm Xứ Tu ở tai Springfield, tiêu bang Illinois, 
nước Hoa Ky. Gần đây nhất, vào tháng Giêng năm 2009, Ngài 
Đại Trưởng Lão đã làm lễ khánh thành một Trung Tâm Thiền 


22 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Viện mới ở gan Jakarta, nước Indonesia (thu đô và là thành phó 
lớn nhất của nước Indonesia). 


His Works at Home. 

At home there are many meditation centers established 
under his guidance in many cities of Myanmar, such as Yangon, 
Hinthada, Hmawbi, Pyin Oo Lwin, Taunggyi, Leway and Tamu. 
Most of his centers are opened all year round, and thousands of 
yogis from all over Myanmar are practicing under his guidance. 

With the purpose of passing the priceless teachings of the 
Buddha down to the new generations, he has conducted since 
1990 the Buddhist Cultural Training Courses for children from 
10 to 18 years of age during their summer school holidays in 
March and April. The Dhamma classes are divided into sixteen 
levels and teach children fundamentals of Buddha's teachings 
such as qualities of Triple Gem, five, eight and nine precepts, 
and some famous sermons such as the First Sermon, Non — self 
sermon, Fire Sermon, Loving kindness Sermon, 38 Blessings 
Sermon, Dependent Origination, Four Foundations of 
Mindfulness, and so on. Children of higher levels are also 
taught the doctrines of different Buddhist schools such as 
Mahdayana, Zen, and so on. Of course, they are also taught how 
to develop mindfulness and progressive Vipassana insights 
through empirical practice. 

Những Phát Sự của Ngài ở trong nước. 

Có rất nhiều Trung Tâm Thiền Viện đã được thành lập 
duói sự hướng dẫn của Ngài trong rất nhiều thành phố của nước 
Mién Điện, chẳng hạn như là Yangon, Hinthada, Hmawbi, Pyin . 
Oo Lwin, Taungyi, Leway, và Tamu. Hầu hết các Trung Tâm 
của Ngài đã được mở cửa trong suốt trọn cả năm, và hàng ngàn 
hành giả từ khắp cả nước Miễn Điện đã và dang thực hành dưới 
sự hướng dẫn của Ngài. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 23 


Với mục đích của việc truyền thụ những huấn từ vô g1á của 
Đức Phật xuống đến các thế hệ mới, Ngài đã hướng dẫn ké từ 
năm 1990 các Khóa Tu Dưỡng Văn Hóa Phật Giáo cho những 
_ con trẻ từ 10 đến 18 tuổi thọ, trong các ngày lễ ở khóa học mùa 
hè của chúng vào tháng Ba và tháng Tư. Các lớp Phật Pháp đã 
được chia ra thành mười sáu trình độ và giảng dạy những con trẻ 
các nguyên tắc cơ bản về những huấn từ của Đức Phật, chẳng 
hạn như là những Ân Đức của Tam Bảo; năm, tám và chín điều 
học giới; và một số bài thuyết giảng nói tiếng cháng hạn như là 
Bài Thuyết Giảng Thứ Nhất (Kinh Chuyển Pháp Luân), Bài 
Thuyết Giảng Không Là Tự Ngã (Kinh Vô Ngã Tướng), Bài 
Thuyết Giảng Về Lửa (Kinh Hỏa Thiéu Toàn Bộ), Bài Thuyết 
Giảng Tám Lòng Lân Ái (Kinh Từ Ái), Bài Thuyết Giảng 38 
Điều Ban Phước Lành (Kinh 38 Điều Kiết Tường), Bài Thuyết 
Giảng Tùy Thuộc Căn Nguyên (Kinh Liên Quan Tương Sinh), 
Bài Thuyết Giang Bốn Nền Tang Của Chánh Niệm (Kinh Niệm 
Xi), v.v. Những con trẻ ở trình độ cao hon thì cũng đã được 
giảng dạy các học thuyết về các trường phái Phật Giáo khác biệt 
chẳng han như là Đại Chúng Bộ, Thiền Dai (Zen Buddhism: 
Phát Hoc T. hién Dai, tir ngữ xuất phát từ nơi Nhật ngữ, cũng như 
Ch'an [sw suy niệm] của Hoa ngữ, “Shana” của Pali ngữ, và 
“Dhyana” của Sanskrit ngữ), v.v. Lễ tat nhiên, các con trẻ cũng 
đã được giảng dạy cách thức để phát triển chánh niệm và tiến 
hóa những Minh Sát Trí thông qua sự thực hành thực nghiệm. 


In 2004, as an honorary professor of International 
Theravada Buddhist Missionary University established by the 
Myanmar Government, he gave lectures on Vipassana 
meditation two days a week. In appreciation of his great 
contribution to that Missionary University and all the other 
Sasana works, he has tirelessly done for more than half a 
century, the Myanmar Government conferred three prestigious 


24 The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


titles on him: Mahà kammafthünücariya in 1993, Aggamaha 
kammaffhünücariya in 1995, and Agga maha saddhamma 
jotikadhaja in 1999. 

Actually, the Venerable Sayadaw has been working for the 
public welfare too by contributing to the construction of schools, 
roads and bridges, and renovation of the ruined, and so on. 
During the tragic of Nargis Cyclone in Myanmar, he was 
contributed about fifty thousand dollars to the victims. 

Vào năm 2004, với tu cách là một Giáo Su danh du của 
Dai Hoc Đường Phật Giáo Nguyên Thủy Truyền Giáo Vụ Quốc 
Tế đã được thành lập do bởi Chính Phủ nước Miến Điện, Ngài 
đã ban bố những bài Thuyết Pháp về thiền định Minh Sát Tuệ 
hai ngày một tuần. Đánh giá cao về những đóng góp to lớn của 
Ngài cho Đại Học Đường Truyền Giáo Vụ và cho tất cả các Giáo 
Hội Vụ khác mà Ngài đã thực hiện một cách không mệt mỏi 
trong hơn nửa thế kỷ, Chính Phủ nước Miến Điện đã phong tặng 
cho Ngài ba danh hiệu hữu thinh vong: Đại Giáo Thọ Su Nghiệp 
Xứ vào năm 1993, Đại Thượng Thủ Giáo Thọ Sư Nghiệp Xứ 
vào năm 1995, và Dai Thượng Thủ Chánh Pháp Quang Minh 
vào năm 1999, 

Hiện thực, Ngài Đại Trưởng Lão cũng đã và đang làm việc 
vì phúc lợi công cộng bằng với sự đóng góp vào việc kiến tạo 
các trường học, những đường xá và các cầu cống, và việc trùng 
tu các khu vực đã đỗ nát, v.v. Trong thảm hoa bi thảm của cơn 
bão lốc Nargis ở trong nước Mién Điện, Ngài đã đóng góp 
khoảng năm mươi ngàn Mỹ Kim cho các nạn nhân. 


A Leading Authority of the Century. 

Although Venerable Sayadaw is busy almost all the time 
carrying out Süsana duties at home and abroad, he managed to 
find time to write as many as 33 books for people from all walks 
of life. Many of them have been translated into different 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 25 


languages such as English, Korean, Japanese, Chinese, 
Indonesian, Sri Lankin, Thailand, Bulgarian and Spanish. 

Now, he is almost ninety, but still making courageous and 
tireless effort to propagate the Buddha's teachings all over the 
. world. Undeniably, the Venerable Sayadaw would rank as one 
of the leading authorities and teachers in the 20" and 21“ 
centuries, indeed. 

Một bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thé ky. 

Mặc dù Ngài Đại Trưởng Lão hầu như toàn bộ thời gian 
đã và đang luôn bận rộn thực hiện các Giáo Hội Vụ ở trong nước 
và hải ngoại, Ngài đã xoay xở để tìm kiếm thời gian để viết có 
tới 33 quyền kinh sách cho đến mọi tầng lớp hạng người ở trong 
xã hội. Rất nhiều trong số sách đó đã được phiên dịch sang các 
ngôn ngữ khác nhau, cháng hạn nhu là Anh ngữ, Hàn ngữ, Nhật 
ngữ, Hoa ngữ, ngôn ngữ Indonesia, ngôn ngữ Tích Lan, Thái 
ngữ, ngôn ngữ Bulgary (Báo Gia Loi) và ngôn ngữ Tây Ban 
Nha. 

Hiện nay, Ngài đã gần như chín mươi, nhưng vẫn nỗ lực 
can trường và không mệt mỏi để truyền bá những huấn từ của 
Đức Phật trên khắp cà thế giới. Không thé phủ nhận, Ngài Đại 
Trưởng Lão sẽ được xếp hạng là một trong các bậc lãnh đạo và 
các bậc Giáo Thọ Sư hàng đầu ở trong thế kỷ thứ 20 và 21, quả 
thực vậy. 


26 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 
Cung Kinh Đức Thế Tôn - Ung Cüng — Chánh Biến Tri 


1/. THE PROGRESS OF INSIGHT MEDITATION 
QUÁ TRINH THIÉN TUÉ GIÁC 


What is Insight Meditation ? 

If yogis (meditators) do not understanding the purpose of 
Vipassanü or insight meditation, they will not try 
wholeheartedly in their noting of mental and physical processes. 
As a result, they will not be able to discover the true nature of 
these phenomena to make progress in their practice. Therefore, 
yogis need to know correctly what Vipassana is and how to 
practice it. 

Thiền Tuệ Giác là chi ? 

Nếu như các hành giả (các thiền giả) bất tuệ tri mục đích 
về thiền định Minh Sát Tuệ hoặc Thiền Tuệ Giác, thì họ sẽ 
không có nỗ lực một cách toàn tâm toàn ý vào trong việc chú 
niệm của họ đến các quá trình thuộc tinh thần và thể chất. Kết 
quả là, họ sẽ không có khả năng để khám phá ra chân thực tính 
của các hiện tượng này để tiến hóa trong việc thực hành của họ. 
Do đó, các hành giả cần phải hiểu biết một cách chính xác về 
Minh Sát Tuệ là chi và cách thức dé thực hành nó. 


Vipassana is a Dhamma term which is a combination of 
two words “Vi” and “Passana”. Here, Vi refers to the three 
characteristics of mentality (Nama) and physicality (Rüpa), i.e. 
impermanence  (Anicca), unsatisfactoriness of suffering 
(Dukkha), and no - soul or no - self or non ego (Anatta). 
Passanü means right understanding or realization through deep 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 27 


concentration, or right understanding of these three 
characteristics of mentality and physicality. 

Minh Sát Tuệ là một Pháp ngữ mà đó là một sự kết hợp 
của hai từ ngữ “Vi” và “Passana”. Tại đây, Vi đề cập đến ba 
đặc tướng của năng lực tỉnh thần (Danh) và đặc tính thể chất 
(Sắc), tức là sự không thường tồn (Vô Thường), sự bát duyệt ý 
của nỗi khó đau (Khổ Dau), và không có linh hồn hoặc không 
có tự ngã hay là không có bản ngã (Vô Ngã). Passanä có nghĩa 
là sự hiểu biết chán chính (Chánh Kiến) hay là sự chứng tri thông 
qua sự định thức thâm niệm, hoặc sự hiểu biết chân chính 
(Chánh Kiến) về ba đặc tướng của năng lực tỉnh thần và đặc tính 
thể chất. 


When we practice Vipassana meditation or mindfulness 
meditation, the purpose is to realize the three characteristics of 
Anicca, Dukkha and Anatta of mental and physical phenomena. 
By fully realizing these three characteristics of mentality and 
physicality, we can exterminate every defilement such as lust, 
greed, desire, craving, hatred, ill - will, jealousy, conceit, sloth 
and torpor, sorrow and worry, restlessness and remorse. 
Defilements (Kilesas) are the cause of suffering. As long as we 
have any of these defilements, we are sure to experience many 
kinds of suffering (Dukkha). Having destroyed all these 
defilements, we then attain deliverance or the cessation of 
suffering. 

Khi chúng ta thực hành thiền dinh Minh Sát Tuệ hoặc 
thiền dinh Chánh Niệm, mục đích là dé chứng tri ba đặc tướng 
Vô Thường, Khó Dau và Vô Ngã của các hiện tượng thuộc tinh 
thần và thể chất. Băng với việc hoàn toàn chứng tri ba đặc tướng 
của năng lực tỉnh thần và đặc tính thể chất này, thì chúng ta có 
thể diệt tuyệt mọi Pháp ué nhiễm chẳng hạn như là sự tham dục, 
lòng tham muốn, lòng dục vọng, ái dục, sự sân hận, sự cừu hận, 


28 s The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


sự ganh ty (tât do), sự kiêu man (ngä man), sự giải đãi và thuy 
miên (hôn thity), nỗi buồn phiền và sự lo lắng, sự phóng dat và 
hối hận (trao hối). Những Pháp uć nhiễm (những Pháp phiền 
não) là nguyên nhân của sự khổ đau. Bao giờ mà chúng ta có 
bất luận một trong những Pháp uế nhiễm này, thì chúng ta chắc 
chắn sẽ trải nghiệm rất nhiều thể loại của sự khổ đau. Tất cả 
những Pháp ué nhiễm này mà đã được diệt trừ, thì bấy giờ chúng 
ta thành đạt được sự giải thoát hay là sự chấm dứt của nỗi khổ 
đau. 


Benefits of Insight Meditation. 

There are seven benefits of this mindfulness meditation or 
Vipassanü meditation as taught by the Buddha in the 
Mahaàsatipatthaàna Sutta, the discourse on the Four 
Foundations of Mindfulness. But before, I deal with them, I 
want to explain briefly the four aspects of Buddhism. 

Những qua phúc lợi của Thiền Tuệ Giác. 

Có bẩy quả phúc lợi của thiền định Chánh Niệm hay là 
thiền định Minh Sát Tuệ mà đã được giảng dạy do bởi Đức Phật 
ở trong bài Kinh Đại Niệm Xứ, bài Pháp Thoại về bốn Nền Tảng 
của Chánh Niệm. Thế nhưng trước khi Sư đề cập đến chúng, Sư 
muốn giải thích một cách ngắn gọn bốn phương diện của Phật 
Giáo. 


Four aspects of Buddhism. 

They are as follows: 
1. Devotional aspect of Buddhism. 
2. Ethical aspect of Buddhism. 
3. Moral aspect of Buddhism. 
4. Practical aspect of Buddhism (including the experiential 

aspect). 

Bón Phuong Dién cüa Phát Giáo. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 29 


Chüng có nhu sau: 
Phuong diện kính tín của Phát Giáo. 
Phương diện luân lý của Phật Giáo. 

. Phương diện đạo đức của Phật Giáo. 

. Phương diện thực hành của Phật Giáo (bao gồm cả 
phương diện trải nghiệm). 


BOO 


1. Devotional Aspect. 

The devotional aspect of Buddhism means “rites and 
rituals,” chanting of Suttas and Parittas, offering of flowers and 
incense as well as offering of food and robes. When we perform 
such good deeds, we do so with Sraddha (in Sanskrit) or 
Saddha (in Pali). 

The word Sadhha is difficult to translate into English. 
There is no English equivalent for the Pali word “Saddha”. If 
we translate Saddha as “faith” or “confidence,” they do not 
cover the real sense of “Saddha”. We cannot find a single word 
in English, which can give a complete meaning of Saddha to me. 
Saddha can be taken to mean “belief through right 
understanding of the Dhamma, the teachings of the Buddha.” 

1. Phuong Dién Kinh Tin. 

Phuong diện kính tin của Phát Giáo có ý nghĩa là “các nghi 
lễ và những lễ tục,” tụng đọc những kệ kinh và các kinh an lành, 
cúng dường những bông hoa và hương liệu cũng như cúng 
dường thực phẩm và các y áo. Khi chúng ta thực hiện các thiện 
sự như thế, chúng ta đã làm như vậy với Sraddha (trong 
Sanskrit) hoặc Saddha (trong Pali). 

Từ ngữ Saddha thi khó dé phiên dich sang Anh ngữ. 
Không có Anh ngữ tương duong với Pali ngữ “Saddha.” Nếu 
như chúng ta phiên dịch Saddha là “đức tin” hoặc “lòng tín 
thành,” chúng không bao hàm ý nghĩa thực sự của Saddha. 
Chúng ta không thé nào tìm thấy một từ ngữ duy nhất ở trong 


30  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Anh ngữ, mà có thé mang lại một ý nghĩa hoàn chỉnh của 
Saddha cho tôi. Saddha có thể được hiểu với ý nghĩa là “niềm 
tin thông qua sự hiểu biết chân chính (chánh kiến) về Giáo Pháp, 
những huấn từ của Đức Phật.” 


When we perform religious ceremonies, we do with a belief 
in the Triple Gem (Ti - ratana) including the Buddha, the 
Dhamma (his teachings), and the Sangha (the Order of 
Buddhists monks). For the Buddha, we hold the view that the 
Buddha has eradicated all defilements through his supreme 
enlightenment and, therefore, is worthy of respect (an Arahant). 
He was Buddha not because he learned the Dhamma from any 
teacher but he had strived and was enlightened by himself. In 
this way we believe in the Buddha. 

Khi chüng ta thuc hién các lé nghi tón giáo, chüng ta làm 
điều đó với niềm tin vào Tam Bảo, bao gồm Đức Phật, Giáo 
Pháp (những huấn từ của Ngài), và Tăng Đoàn (Giáo Hội của 
các tu sĩ Phật Giáo). Đối với Đức Phật, thì chúng ta giữ quan 
điểm rằng Đức Phật đã đoạn tận tất cả những Pháp uế nhiễm 
thông qua sự giác ngộ tối thượng của Ngài, thích đáng cho việc 
kính trọng (một bậc Vô Sinh - Ứng Cúng). Ngài đã là Phật 
không bởi do Ngài đã học hỏi Giáo Pháp từ bất luận một vị Giáo 
Thọ nào, mà trái lại chính Ngài đã tự cố găng và đã giác ngộ do 
bởi chính mình. Trong phương thức nầy, chúng ta có niềm tin 
vào Đức Phật. 


The Buddha taught us the way leading to a happy and 
peaceful life and to the cessation of all kinds of sufferings. So 
for the Dhamma, we believe that if we follow his teaching or his 
way, we are sure to live happily and peacefully and to get rid of 
suffering. For this reason, we believe in the Dhamma. In the 
same way, we believe in the Sangha. When we say Sangha, it 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 31 


mainly means the Ariya Sangha, the Noble Sangha who have 
attained any one of the four stages of the Path (Magga). But in 
the general sense, it also refers to the Sammuti Sangha (those 
who are still striving to eradicate the defilements). Thus, we pay 
homage to the Triple Gem (Ti — ratana): the Buddha, Dhamma 
and Sangha. 

Đức Phật đã giảng dạy chúng ta dao lộ đắt dẫn tới một đời 
sống hạnh phúc và bình an và đưa đến sự chấm dirt tất cả mọi 
thể loại của các nỗi khổ đau. Thế đối với Giáo Pháp, thì chúng 
ta có niềm tin rằng nếu như chúng ta tùng thuận theo huán từ của 
Ngài hay là đạo lộ của Ngài, chúng ta chắc chắn là sống một 
cách hạnh phúc và một cách bình an, và dé giái thoát khói su 
khó đau. Vi lý do này, chúng ta có niềm tin vào Giáo Pháp. 
Trong cùng phương thức, chúng ta có niềm tin vào Tăng Đoàn. 
Khi chúng ta nói đến Tăng Đoàn, nó chủ yếu có ý nghĩa là 
Thánh Tăng Đoàn, Tăng Đoàn Thánh Nhân là các bậc đã thành 
đạt được bát luận một trong bốn giai đoạn của Con Đường (Dao 
Lộ). Nhưng theo ý nghĩa chung, nó cũng đề cập đến Phàm Phu 
Tăng Đoàn (là những bậc vẫn đang còn có gắng dé đoạn tận các 
Pháp uế nhiễm). Như thế, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đến Ba 
Bảo Vật (Tam Bảo): Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn. 


We also believe that by chanting Suttas and Parittas as 
taught by the Buddha, we perform meritorious deeds, which will 
be conducive to the cessation of suffering. Performing these 
meritorious deeds forms the devotional aspect of Buddhism. 
However, we should not be content with this devotional aspect 
if we want to enjoy the essence of Buddhism and be free from 
all kinds of suffering. Therefore, we must proceed to practicing 
the higher aspects. 

Chüng ta cüng có niém tin ráng báng vói viéc tung doc 
những Kệ Kinh và các Kinh An Lành mà đã được giảng day 


32 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


do bởi Đức Phát, chúng ta thực hiện những thiện công đức, điều 
mà sẽ đưa đến việc chấm dứt của sự khổ đau. Việc thực hiện 
những thiện công đức này hình thành Phương Diện Kính Tín của 
Phật Giáo. Tuy nhiên, chúng ta không nên hài lòng với Phương 
Diện Kính Tín này nếu như chúng ta mong mỏi để thụ hưởng 
tinh hoa của Phật Giáo và dé được thoát khói mọi thé loại của sự 
khó dau. Vi vậy, chüng ta càn phái tiép tuc tién hóa viéc thuc 
hành tới các Phuong Diện cao hon. 


2. Ethical Aspect. 

The second aspect of Buddhism is the ethical aspect. This 
deals with discipline for our actions, speech and thoughts 
according to the Buddha's teachings. 

There are many teachings concerned with this ethical 
aspect. By following these teachings, we can lead a happy life 
in this existence as well as in the existences to come. However, 
they alone cannot help us get rid of suffering totally. The ethical 
aspects of Buddhism are: 

e Refraining from all kinds of evil deeds. 
e Performing meritorious or good deeds. 
2. Phuong Dién Luán Ly. 

Phuong Diện thứ hai của Phát Giáo là Phương Diện Luân 
Lý. Điều nầy đề cập đến quy luật đối với các hành động, các lời 
nói và những nghĩ suy của chúng ta tùng thuận theo những huấn 
từ của Đức Phật. 

Có rất nhiều huấn từ hữu quan đến Phương Diện Luân Lý 
này. Bằng với việc tùng thuận theo những huấn từ nầy, chúng 
ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chính ngay trong kiếp 
sống này cũng như trong những kiếp sống sắp tới. Tuy nhiên, 
chỉ một mình chúng thì không thể nào giúp chúng ta hoàn toàn 
giải thoát khỏi sự khó dau được. Những Phuong Diện Luân Ly 
của Phật Giáo là: 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 33 


e Tự kiểm thúc mọi thé loại của những Ác Hanh. 
e Thực hiện những thiện công đức hoặc những Thiện Hạnh. 


These are the ethical aspects of what the Omniscient 
Buddha has taught us and they are the exhortations of all the 
Buddhas. If we follow these teachings, we can lead a happy and 
peaceful life because Buddhism is founded on the Law of Cause 
and Effect. If we refrain from all kinds of evil deeds, we will not 
suffer any bad results. 

There is the Mangala Sutta (Sutta Nipata, verses 258 — 
269) with 38 kinds of blessings. In the Sutta, there are many 
ethics which enable us to live happily and peacefully if we follow 
them. Some are as follows: 

e Living in a suitable place, that is to say, where we can be 
prosperous in every aspect. 

e Having done meritorious deeds in the past. (We should 
do meritorious deeds as much as possible at present, too.) 

e Cultivating correct mindset by watching our deeds, 
speech and mind properly. 

That means, we should keep our deeds, speech, and 
thoughts free from defilements. In this way, we have many 
aspects of ethics to follow so that we can live happily and 
peacefully. 

Những điều này là các Phuong Diện Luân Ly của những 
gì mà Phật Toàn Giác đã có giảng dạy cho chúng ta và chúng là 
những lời khuyên nhủ của tất cả Chư Phật. Nếu như chúng ta 
tuân hành theo những huán từ này, thì chúng ta có thé sống một 
cuộc sống hạnh phúc và bình an, bởi vì Phật Giáo đã được đặt 
nền móng ở trên Định Luật của Tác Nhân và Hệ Quả. Nếu như 
chúng ta tự kiểm thúc mọi thé loại của những Ác Hạnh thì chúng 
ta sẽ không thụ khó bát luận những hé quả bát thiện nào cả. 


34 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Có bài Kinh Kiét Tường (Kinh Tập, các câu kệ 258 — 
269) với 38 thé loai của những điều ban phước lành. Trong bài 
Kinh, có rất nhiều nguyên tắc hành xử mà làm cho chúng ta có 
khả năng sống một cách hạnh phúc và một cách bình an nếu như 
chúng ta tuân hành theo chúng. Có một số điều như sau: 

e Sống ở một nơi thích hợp, nghĩa là, chỗ nơi mà chúng ta 
có thé được thịnh vượng ở moi phương diện. 

e Đã có được thực hiện những thiện công đức ở trong quá 
khứ. (Chúng ta cũng nên làm những thiện công đức càng 
nhiều càng tốt ở hiện tại.) 

e Tu dưỡng ý định đúng dán (tw lập trường chân chính) 
bằng cách chú mục các hành động, các lời nói và tâm thức 
của chúng ta một cách chính đáng. 

Điều ấy có ý nghĩa, chúng ta nên gìn giữ các hành động, 
các lời nói và những nghĩ suy của chúng ta thoát khỏi các Pháp 
uế nhiễm. Trong phương thức này, chúng ta có rất nhiều nguyên 
tác hành xử dé tuân theo dé cho chúng ta có thể sống một cách 
hạnh phúc và một cách bình an. 


I want to remind you of the  Ambalatthika 
Rahulovadasutta (Majjhima Nikãya, Sutta no. 61) which may 
be familiar to you. In that Sutta, the Buddha encouraged his 
son, Rahula, who was a seven year old novice (Samanera), to 
live properly, happily and peacefully. The Buddha taught 
Rahula to stop and reflect whenever he intended to do 
something. 

“Rahula, you must be mindful of what you are going to do 
and consider whether this deed will be harmful to yourself or to 
others. By considering thus, if you find that this deed will be 
harmful to yourself or to others, you must not do it. But if this 
deed will not be harmful to yourself or to others, you may do it.” 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 35 


Sư muốn nhắc các bạn vé bài “Kinh Giáo Giới Rahula ở 
rừng Ambalatthika" (Trung Bộ Kinh, bài kinh # 61) mà có 
thé quen thuộc với các bạn. Trong bài Kinh ấy, Đức Phật đã 
khuyến khích người con trai của Ngài, Rahula, vị mà đã là một 
Sa Di bay tuói (Can Sách Nam), dé sóng mót cách chính dáng, 
một cách hạnh phúc và một cách binh an. 

“Này Rahula, con cần phải có chánh niệm đến những gi 
mà con sé làm và hãy truy cứu liệu những hành động này sẽ làm 
tổn hại đến bản thân hay là đến những người khác hay không. 
Bằng với việc truy cứu như thế, nếu như con thấy rằng hành 
động này sẽ làm tôn hại đến bản thân hay là đến những người 
khác, thì con không được làm điều ấy. Mà trái lại, nếu như hành 
động này sẽ không làm tổn hại đến bản thân hay là đến những 
người khác, thì con có thé làm điều ấy.” 


In this way, the Buddha instructed Rahula to consider 
what is to be done, to be aware of what is being done, and to 
reflect on what has been done. So this ethic too is the best way 
for living happily and peacefully in our daily life. There are 
innumerable aspects of ethics conducive to a happy and peaceful 
life. If we try to understand these ethics and follow them, we are 
sure to live a happy and peaceful life although we cannot yet get 
rid of all our suffering. 

Trong phuong thức này, Đức Phật đã huấn thị Rahula dé 
truy cứu về điều mà phải được thực hiện, để tỉnh giác về điều 
mà đang được thực hiện, và để phản tỉnh về điều mà đã được 
thực hiện. Vì vậy điều luân lý nầy cũng là phương thức tốt nhất 
để cho được sống một cách hạnh phúc và một cách bình an trong 
đời sống bình nhật của chúng ta. Có vô số lượng phương diện 
luân lý đưa đến một đời sống hạnh phúc và bình an. Nếu như 
chúng ta cố gắng dé tuệ tri những nguyên tác hành xử này và 
tuân hành theo chúng, thì chúng ta chắc chắn là sống một đời 


36 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


sóng hạnh phúc và binh an, mặc dù chúng ta vẫn chưa có thé giải 
thoát khỏi mọi sự khó đau của chúng ta. 


3. Moral Aspect: Precepts. 

Though these ethics are very conducive to a happy and 
peaceful life, we should not be contented merely with this aspect 
of Buddhism. We should proceed to the higher aspect of 
Buddhism, the moral aspect. In this third aspect, we must be 
observe precepts, five, eight, or ten ... The ten precepts are for 
novices (Samaneras) while the 227 rules are for monks 
(Bhikkhus). In daily life, we must observe at least the five 
precepts. If we can observe the five precepts perfectly, our 
morality is purified. When moral conduct is purified, we can 
practice meditation, either Samatha or Vipassana meditation. 
Based on the purification of moral conduct, we can concentrate 
on the object of meditation and gain deep concentration, 
whereby the mind is clear, serene and happy. 

3. Phương Diện Đạo Đức: Những Điều Học Giới. 

Mặc dù nguyên tắc hành xử này thì rất là hữu ích cho một 
đời sống hạnh phúc và bình an, chúng ta không nên chỉ là hài 
lòng với Phương Diện này của Phật Giáo. Chúng ta nên tiếp tục 
tiến hóa tới Phương Diện cao hơn của Phật Giáo, Phương Diện 
Đạo Đức. Trong Phương Diện thứ ba này, chúng ta cần phải thọ 
trì năm, tám, hoặc mười điều học giới. Mười điều học giới là để 
cho các Cần Sách Nam (Chu Sa Di) trong khi 227 điều giới luật 
là để cho các vị tu sĩ (Chư Tỳ Khưu). Trong đời sống bình 
nhật, chúng ta cần phải thọ trì ít nhất là năm điều học giới. Nếu 
như chúng ta có thể thọ trì năm điều học giới một cách hoàn hảo, 
thì đức hạnh của chúng ta đã trở nên tỉnh khiết. Khi giới đức đã 
trở nên tỉnh khiết, thì chúng ta có thê thực hành thiền định, hoặc 
thiền định An Chỉ hay là thiền định Minh Sát Tuệ. Dựa trên sự 
thanh tịnh của giới đức, chúng ta có thể định thức vào đối tượng 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 37 


của thiền dinh và dat được sự định thức thâm niệm, nhờ đó mà 
tâm thức được hiển minh, yên tĩnh và hạnh phúc. 


4. Practical Aspect: Purification of Mind. 

Next, we have the fourth aspect, i.e. the practical aspect of 
Buddhism. We must practice meditation to purify our minds so 
that we can deliver ourselves from defilements and, as a result, 
attain the cessation of all kinds of suffering. 

Here, we practice two kinds of meditation which make up 
the practical aspect of Buddhism. One is Samatha meditation 
that enables us to attain deep concentration and the other is 
Vipassana meditation that enables us to attain the cessation of 
suffering through the realization of mentality and physicality in 
their true nature. 

4. Phương Diện Thực Hành: Sự Thanh Loc 
Tâm Thức. 

Tiếp theo, chúng ta có Phương Diện thứ tư, tức là Phương 
Diện Thực Hành của Phật Giáo. Chúng ta cần phải thực hành 
thiền định dé thanh lọc tâm thức của chúng ta nhằm để cho chính 
chúng ta có thể tự giải thoát khỏi những Pháp uế nhiễm và, kết 
quả là, đạt được sự chấm dứt mọi thể loại của sự khổ đau. 

Tại đây, chúng ta thực hành hai thể loại của thiền định mà 
đã hình thành Phương Diện Thực Hành của Phật Giáo. Một là 
thiền định An Chỉ mà có khả năng làm cho chúng ta đạt được 
sự định thức thâm niệm, và cái kia là thiền định Minh Sát Tuệ 
mà có khả năng làm cho chúng ta đạt được việc chấm dứt của sự 
khó đau thông qua việc chứng tri năng lực tinh thần và đặc tính 
thể chất vào chân thực tính của chúng. 


With Samatha meditation, our mind can only be purified 
while it is engaged in the meditative practice. When it is not, 
defilements will attack it again. With Vipassana, we purify our 


38 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


mind through the realization of the mind — body processes in 
their true nature. This realization is known as insight meditation 
(Vipassana fiüna) which helps reduce defilements such as 
greed, anger, delusion and so on. Vipassana insight does not 
uproot mental defilements (Kilesa) once for all. However, no 
defilement can arise again from the physical or mental object 
that was noted by means of Vipassana. For example, if we enjoy 
tasty food without mindfulness, we may get attached to its taste. 
Thus, the attachment to that very taste lies dormant in us 
(Árammanünusaya). So the desire for that taste will come 
again when conditions are met. On the other hand, if we note 
that taste and know it as it is without identifying it as “mine” or 
"I", we won't get attached to that taste, then the desire for that 
taste will never come back in the future. In this sense, it is said 
that certain aspects of defilement, which have been destroyed by 
means of Vipassand, will not be able to attack us again. 

Với thiền định An Chi, tâm thức của chúng ta chỉ có thé 
đã trở nên tinh khiết khi mà nó đã chuyên tâm vào trong sự thực 
hành thiền định. Khi nó không là thế, thì những Pháp uế nhiễm 
sẽ trở lại tấn công nó lần nữa. Với Minh Sát Tuệ, chúng ta 
thanh lọc tâm thức của mình thông qua việc chứng tri những quá 
trình Thân — Tâm vào chân thực tính của chúng. Sự chứng tri 
này thì được biết đến là Tri Thức Tuệ Giác (Minh Sát Trí) mà 
nó giúp giảm đẳng những Pháp ué nhiễm chẳng hạn như là lòng 
tham lam, sự sân hận, sự si mê, v.v. Minh Sát Trí thì không 
nhó bật gốc rễ Pháp ué nhiễm tinh thần (Phiền Não) chỉ một lần 
và mãi mãi. Tuy nhiên, không có Pháp ué nhiễm nào có thé khởi 
sinh trở lại từ đối tượng thuộc thé chất hoặc tinh thần mà đã được 
chú niệm do nhờ vào Minh Sát Tuệ. Ví dụ, nếu như chúng ta 
thưởng thức món ăn ngon mà không có chánh niệm, chúng ta có 
thé đã dính mắc vào khẩu vị của nó. Như thế, sự dính mắc vào 
chính cái khẩu vị ấy nằm ngủ ngầm ở trong chúng ta (Cảnh Tùy 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 39 


Mién). Vi vậy, sự duc vọng vào cái khẩu vị ấy sẽ trở lại khi các 
điều kiện đã được hội tụ. Mặt khác, nếu như chúng ta chú niệm 
vào cái khẩu vị Ay và nhận thức được nó khi nó đang là ma không 
có đồng cảm nó là “của Tôi” hay là “Tôi” thì chúng ta sẽ không 
có dính mắc vào cái khẩu vị ấy, thế rồi sự dục vọng vào cái khẩu 
vị ấy sẽ không bao giờ quay trở lại ở trong vị lai. Trong ý nghĩa 
này, người ta nói rằng một vài khía cạnh của Pháp ué nhiễm, đã 
bị hủy diệt do nhờ vào Minh Sát Tuệ, sẽ không có khả năng để 
trở lại tán công chúng ta lần nữa. 


We can exterminate all defilements if we have enough 
Saddha and put forth greater effort in our practice until we 
attain the Fourth Path, Arahantship. When the defilements 
have been totally destroyed and the mind is completely purified, 
there will not arise any Dukkha or suffering. Suffering ceases 
to exist. 

The Buddha stressed the second type of meditation, 
Vipassana meditation. If we apply mindfulness to all of our mind 
— body processes, we are sure to gain the following seven 
benefits and attain the cessation of suffering. 

Chüng ta có thé diét tuyét tát cà các Pháp ué nhiém néu 
như chúng ta có đủ Đức Tin và ra sức nó lực cùng cực trong 
việc thực hành của chúng ta cho đến khi chúng ta đạt được Đạo 
Lộ thứ tư, Quả vị Vô Sinh. Khi những Pháp uế nhiễm đã bị hủy 
diệt một cách toàn bộ và tâm thức một cách hoàn toàn đã trở nên 
tỉnh khiết, thì sẽ không có khói sinh bát luận một sự Khó Dau 
nào hoặc nỗi khổ đau nào cả. Sự khổ đau chấm đứt hiện hữu. 

Đức Phật đã nhấn mạnh thé loại thiền định thứ hai, thiền 
định Minh Sát Tuệ. Nếu như chúng ta dốc tâm chánh niệm vào 
tất cả các quá trình Thân — Tâm của mình, thì chúng ta chắc chắn 
sẽ thâu đạt được bay quả phúc lợi sau đây và thành đạt được việc 
chấm dứt của sự khó dau. 


40 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Seven Benefits of Mindfulness Meditation. 

In the introductory passage of the Mahüsatipatthüna 
Sutta given in Kuru province, the Buddha explained the seven 
benefits which yogis can gain through their own experience of 
Dhamma. 

1. Purification of Beings. 

T he first benefit is purification of beings (Sattana 
visuddhi). When a person practices mindfulness meditation, he 
can purify himself from defilements. 

If he is mindful of any mental or physical process and his 
concentration is good enough, at the moment of deep 
concentration on the mental or physical process, his mind is 
purified or free from all kinds of hindrances, all kinds of mental 
defilements (Kilesa). The Pali word “Kilesa” may be familiar to 
yogis. It is translated as defilements by Buddhist scholars. 
Kilesa are of ten main kinds: 

e Lobha: greed, desire, lust, craving, attachment and 
romantic love. 

e Dosa: hatred, anger, ill — will or aversion. 

e Moha: delusion or ignorance. 

e Ditthi: wrong view or false view. 

e Mana: conceit. 

e Vicikiccha: skeptical doubt. 

e Thina — Middha: sloth and torpor. Sleepiness is also 
included. Sloth and torpor are “old buddies" of yogis and 
those who listen to the Dhamma. 

One time in an interview, all yogis reported the 
experience: “I am tired, I feel sleepy.” At the beginning of the 
practice, we have to struggle because we have not yet become 
accustomed to the task of mindfulness meditation. This is a 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 41 


critical stage of meditation, but it will not last long. It may last 
for two or three days. After three days, yogis will be all right. 
They will not find it too difficult to overcome these “old 
buddies, " which are obstructing their progress in concentration 
as well as insight. 

e Uddhacca — Kukkucca: restlessness and remorse. 

e Ahirika: moral shamelessness. It is the mental state that 
arises when one is not ashamed of evil deeds in speech, 
thought and action. 

e Anottappa: moral fearlessness. It is the mental state that 
arises when one is not afraid of evil deeds in speech, 
thought and action. 

These are the ten kinds of defilements, which must be 
abandoned or removed from our minds by means of Vipassana 
meditation. The Buddha said that if one practices mindfulness 
meditation, one can be purified from all defilements. That 
means he can attain Arahantship and is completely purified 
from all kinds of defilements. 

This is the first benefit. So to purify one's mind, one has 
to practice mindfulness or Vipassana meditation. 

Bay Qua Phüc Loi Cüa Thién Dinh Chánh Niém. 

Trong đoạn văn giới thiệu vé bài Kinh Dai Niệm Xứ dà 
được ban bố ở trong Xứ Kuru, Đức Phật đã giải thích bẩy quả 
phúc lợi mà các hành giả có thể thâu đạt được thông qua sự trải 
nghiệm của riêng họ về Giáo Pháp. 

1. Sự Thanh Lọc Của Chúng Hữu Tình. 

Quả phúc lợi thứ nhất là sự thanh lọc về chúng hữu tình 
(Chúng hữu tình thanh tịnh). Khi một người thực hành thiền 
định Chánh Niệm, thì ông ấy có thể tự thanh lọc bản thân khỏi 
những Pháp ué nhiễm. 

Nếu như ông ấy có chánh niệm vào bát luận quá trình nào 
thuộc về tinh thần hoặc thể chất, và sự định thức của ông áy vừa 


42 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đủ tốt, thi ngay tại khoảnh khắc của sự định thức vào quá trình 
thuộc tỉnh thần hoặc thể chất, tâm thức của ông ấy đã trở nên 
tỉnh khiết hoặc thoát khỏi mọi thể loại của các Pháp chướng ngại 
(Triển Cái), mọi thể loại của các Pháp uế nhiễm tỉnh thần. Từ 
Pali ngữ “Phiền Não” có thể là quen thuộc với các hành giả. 
Nó đã được phiên dịch là “những Pháp uế nhiễm” do bởi các học 
giả Phật Giáo. Những Pháp Phiền Não thì có mười thể loại 
chính yếu: 

e Tham: lòng tham muốn, lòng dục vọng, tham dục, ái dục, 
sự dính mắc và luyến ái lang man. 

e Sân: lòng thù hận, sự sân hận, sự cừu hận hoặc ác cảm. 

e Si: sự si mê hoặc sự thiếu hiểu biết (bát tri). 

e Kiến: kiến chấp sai lầm hoặc kiến chấp sai trật. 

e Ngã Mạn: sự kiêu mạn. 

e Hoài Nghi: sự nghi ngờ thắc mắc. 

e Hôn - Thụy: sự giải đãi và thụy miên. Buồn ngủ cũng 
được kế vào. Sự giải đãi và thụy miên là “những lão bằng 
hữu” của các hành giả và của những ai lắng nghe Giáo 
Pháp. 

Có một dạo trong một cuộc phỏng vấn, tất cả các hành giả 
đã báo cáo kinh nghiệm rằng “Con thì mệt mỏi, con cảm thấy 
buồn ngủ.” Ở vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, chúng 
ta phải đấu tranh bởi vì chúng ta vẫn chưa có trở nên được tập 
di vi thường với phận sự của thiền định Chánh Niệm. Đây là 
một giai đoạn nguy kịch của thiền định, thế nhưng nó sẽ không 
có kéo dài lâu. Nó có thể kéo dài trong hai hoặc ba ngày. Sau 
ba ngày, các hành giả sẽ được ôn hết cả. Họ sẽ không tìm thấy 
điều ấy là quá khó khăn dé vượt qua những “lão bằng hữu” này, 
mà đang cản trở sự tiến bộ của họ trong sự định thức cũng như 
tuệ giác. 

e Trao - Hói: phóng dát và hối hận. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 43 


e Vô Tàm: không biết hỗ then vé đạo đức. Đó là trạng thái 
tỉnh thần mà khởi sinh khi một người đã không có hỗ thẹn 
về các ác hạnh ở trong lời nói, nghĩ suy và hành động. 

e Vô Quý: không biết sợ hãi về đạo đức. Đó là trạng thái 
tỉnh thần mà khởi sinh khi một người đã không có sợ hãi 
về các ác hạnh ở trong lời nói, nghĩ suy và hành động. 

Đây là mười thé loại của những Pháp ué nhiễm mà cần phải 
được xả ly hoặc được loại trừ khỏi tâm thức của chúng ta do nhờ 
vào thiền định Minh Sát Tuệ. Đức Phật đã nói rằng nếu như 
một người thực hành thiền định Chánh Niệm, thì người ấy có thể 
đã trở nên tỉnh khiết khỏi mọi các Pháp uế nhiễm. Điều đó có 
nghĩa là ông ấy có thé thành đạt được Quả vị Vô Sinh và đã trở 
nén tỉnh khiết một cách hoàn toàn khỏi mọi các Pháp ué nhiễm. 

Đây là qua phúc lợi đầu tiên. Vi vậy, dé thanh lọc tâm thức 
của một người, thì người ấy phải thực hành thiền định Chánh 
Niệm hoặc Minh Sát Tuệ. 


2. Overcoming Sorrow. 

The second benefit is to overcome sorrow and worry. If 
yogis note their worry carefully, it would come under control 
even if it does not disappear right away. Yogis will be totally 
free from worry and sorrow when they attains the 3" stage of 
enlightenment by developing continuous mindfulness. This is 
how mindfulness helps one to totally overcome sorrow and 
worry. 

2. Việc Vượt Qua Nỗi Buồn Phién. 

Quả phúc lợi thứ hai là để vượt qua nỗi buồn phiền và sự 
lo lắng. Nếu như các hành giả chú niệm sự lo lắng của họ một 
cách cán trọng, nó sẽ đạt đến sự kiểm soát mặc dù nó đã chưa 
được bién mát liền tức thì. Các hành giả sẽ hoàn toàn thoát khói 
nỗi buồn phiền và sự lo lắng khi họ thành đạt giai đoạn thứ ba 
của sự giác ngộ bằng với việc không ngừng phát triển Chánh 


44 @ The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Niệm. Đây là cách thức Chánh Niệm giúp người ta hoàn toàn 
vượt qua nỗi buồn phiền và sự lo lắng. 


3. Overcoming Lamentation. 

Regarding thi benefit, the commentary on the 
Mahüsatipatthüna Sutta mentions a story as proof that one can 
overcome sorrow, worry and lamentation by means of 
mindfulness meditation. Pafücürü, a woman whose husband, 
two sons, parents and brothers has died within a day or two, 
went mad due to sorrow, worry and lamentation. She was 
overwhelmed by sorrow over the death of the people she loved. 

3. Việc Vượt Qua Sự Than Khóc. 

Liên quan đến quà phúc lợi này, bó chú giải và bài Kinh 
Đại Niệm Xứ đề cập đến một tích truyện là bằng chứng để mà 
người ta có thé vượt qua nỗi buồn phiên, sự lo lắng và sự than 
khóc do nhờ vào thiền định Chánh Niệm. Patacara, một phu 
nữ mà người chóng, hai người con trai, Me Cha và các người 
anh đã tử vong trong vòng một hoặc hai ngày, đã bị điên cuồng 
vì nỗi buồn phiền, sự lo lắng và sự than khóc. Bà đã bị khống 
chế đo bởi nỗi buồn phiền về cái chết của những người mà bà đã 
thương yêu. 


One day, the Buddha was giving a discourse to an 
audience at Jetavana monastery near Savatthi. Then this mad 
woman, who was going for a stroll, went into the monastery 
naked and saw the audience listening to the discourse. She 
approached the audience. An old man, who was very kind to the 
poor woman, took off his upper robe then threw it to her and 
said "Dear daughter, please use my robe to cover your body." 
At the same time the Buddha said to her "Dear sister, be 
mindful.” Because of the soothing voice of the Buddha, the mad 
woman came to her senses. She then sat at the edge of the 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 45 


audience and listened to the discourse. The Buddha, knowing 
that she had come to her senses, aimed his discourse at her. 
Listening to the discourse given by the Buddha, the woman's 
mind gradually absorbed the essence of the teachings. When 
her mind was well prepared to realize the Dhamma, the Buddha 
expounded the Four Noble Truths: 
1. Dukkha sacca: the truth of suffering. 
2. Samudaya sacca: the truth of the cause of suffering. 
3. Nirodha sacca: the truth of the cessation of suffering. 
4. Magga sacca: the truth of the way leading to the cessation 
of suffering. 
The Fourth Noble Truth includes advice on how to be 
mindful of whatever arises in our mind and body as it really is. 
Một ngày, Đức Phật đã đang ban bó một bài Pháp Thoại 
đến một hội thính chúng tại tu viện Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. 
Thế rồi người phụ nữ điên cuồng này, là người đã đang đi thơ 
than, đã đi vào trong tu viện với trạng thái bị lõa lồ và đã trông 
thấy hội thính chúng đang lắng nghe bài Pháp Thoại. Cô ấy đã 
đến gần hội thính chúng. Một lão nam nhân, là người đã hết sức 
lân ái đến người phụ nữ tội nghiệp, đã cởi áo choàng của mình 
ra, bấy giờ đã khoác nó lên cô ấy và đã nói “Nay con gái yêu 
mến, xin hãy dùng cái áo của Ta dé che đậy thân thé của con đi.” 
Cùng lúc ấy, Đức Phật đã nói với cô ấy *Này chị thân, hãy có 
chánh niệm.” Bói do thinh âm xoa dịu của Đức Phật, người phu 
nữ điên cuồng đã trở lại tình trạng bình thường của mình. Cô ay 
bấy giờ đã ngồi ở bên cạnh hội thính chúng và đã lắng nghe bài 
Pháp Thoại. Đức Phật, khi biết được rằng cô ấy đã trở lại tình 
trạng bình thường, đã hướng bài Pháp Thoại của Ngài vào cô ay. 
Dang khi lắng nghe bài Pháp Thoại dà được khái thuyết do bởi 
Đức Phật, tâm thức của người phu nữ đã dàn dàn an chi tinh hoa 
của những huấn từ. Khi tâm thức của cô ấy đã hoàn toàn sẵn 


46 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


sàng để chứng tri Giáo Pháp, Đức Phát đã trinh bày chi tiết Tứ 
Thánh Đế: 
1. Khó Dé: chân lý của sự khó đau. 
2. Tập Đế: chân lý về nguyên nhân của sự khổ đau. 
3. Diệt Đế: chân lý về việc chấm dứt của sự khổ đau. 
4. Đạo Đế: chân lý về đạo lộ dắt dẫn đến việc chấm dứt của 
sự khổ đau. 
Thánh Đề thứ tư bao gồm lời khuyên bảo về cách thức để 
có được chánh niệm đến bát luận điều chi mà khởi sinh ở trong 
tâm thức và thể chất của chúng ta khi nó đang là hiện tại. 


Pafücürü, having come to her senses, rightly understood 
the technique of mindfulness, applied it to whatever arose in the 
mind — body processes and to whatever she heard. As her 
mindfulness gained momentum, her concentration became 
deeper and stronger. Because her concentration became deep, 
her insight and penetrating knowledge of the mind — body 
processes became powerful, and she gradually realized both the 
specific characteristics and common characteristics of mental 
and physical phenomena. Thus she progressively experienced 
all the stages of insight knowledge while listening to the 
discourse and attained the First Path, Sotapatti Magga. 

Patacara, đã được trở lại tinh trạng bình thường của minh, 
đã tuệ tri một cách chân chính kỹ thuật của Chánh Niệm, đã áp 
dụng nó vào bắt luận điều chi mà đã khởi sinh ở trong các quá 
trình Thân — Tâm và bát luận điều chi mà có nghe thấy. Khi 
Chánh Niệm của cô ay đã đạt được động lực, thì sự dinh thức 
của cô ay đã trở nên thâm niệm hon và manh mé hon. Bói do 
sự định thức của có Ay đã trở nên thâm niệm, tuệ giác và tri thức 
dang thám thấu các quá trình Thân — Tâm đã trở nên dũng mãnh, 
và cô ấy đã dàn dần chứng tri được cả hai — những Đặc Biệt 
Tướng và Phó Thông Tướng của các hiện tượng thuộc tinh thần 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 47 


và thé chát. Nhu thé, có Ay da tién dan từng bước duoc trai 
nghiém tất cả các giai đoạn của Tri Thức Tuệ Giác trong khi 
đang lắng nghe bài Pháp Thoại, và thành đạt được Sơ Đạo, Thất 
Lai Đạo. 


Through her own personal experience of the Dhamma by 
means of mindfulness meditation, the sorrow, worry and 
lamentation she had totally disappeared from her mind, and she 
became a "new woman, " Thus, she overcame her worry, sorrow 
and lamentation through the Magga enlightenment, gained by 
means of mindfulness meditation. 

The lesson mentioned by the commentary on the 
Mahüsatipatthüna Sutta is not only for the people during the 
time of the Buddha, but also for people today. We can overcome 
sorrow and worry if we practice mindfulness meditation to 
attain some high stages of insight. Yogis are also included in 
those people who can overcome sorrow and worry by means of 
mindfulness meditation. 

Thông qua sự trải nghiệm cá nhân của riêng minh về Giáo 
Pháp do nhờ vào thiền định Chánh Niệm; nỗi buồn phiền, sự lo 
lắng và sự than khóc cô ấy đã làm cho biến mắt khỏi tâm thức 
của mình, và cô ấy đã trở thành một “người phụ nữ mới.” Như 
thế, cô áy đã vượt qua sự lo lắng, nỗi buồn phiền và sự than khóc 
của mình thông qua sự giác ngộ Đạo Lộ, đã thâu đạt được do 
nhờ vào thiền định Chánh Niệm. 

Bài học đã được đề cập đến do bởi bộ chú giải về bài Kinh 
Đại Niệm Xứ là chẳng những chỉ để đối với những người đang 
trong thời kỳ của Đức Phật, mà cũng còn cho với những người 
ngày hôm nay. Chúng ta có thể vượt qua nỗi buồn phiền và sự 
lo lắng nếu như chúng ta thực hành thiền định Chánh Niệm để 
thành đạt được một vài giai đoạn cao quý của tuệ giác. Các hành 
giả thì cũng được ké vào ở trong những người mà có thể vượt 


48 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


qua nỗi buồn phiền và sự lo lắng do nhờ vào thiền dinh Chánh 
Niệm. 


4. Overcoming Physical Suffering. 

The fourth benefit is overcoming physical suffering. 
Physical suffering is known as Dukkha in this particular case. 

Physical suffering such as pain, stiffness, itchiness, 
numbness and so on can be overcome by mindfulness during 
meditation retreats as well as in daily life. During meditation, 
yogis can overcome pain, stiffness, numbness, itchiness and all 
kinds unpleasant physical sensations by observing them very 
attentively and closely. Therefore, yogis need not be afraid of 
pain, stiffness or numbness because these are "good friends" 
who can help yogis to attain the ultimate cessation of suffering. 
If yogis observe the pain energetically, precisely and closely, it 
may seem more severe because they know it more and more 
clearly. When yogis have comprehended the unpleasantness of 
this painful sensation, they will not identify it with themselves 
because the sensation is perceived as just a natural process of 
mental phenomena. Yogis are not attached to the painful 
sensation as "I" or "mine" or a "person" or a "being." In this 
way, they can eradicate the wrong view of a soul, a self, a 
person, a being, an "I" or a "You" (Sakküya ditthi or Atta 
ditthi). 

4. Việc Vượt Qua Nỗi Khổ Dau Thé Chat. 

Quả phúc lợi thứ tư là việc vượt qua sự khó đau vé thé chát. 
Sự khó dau về thé chát thi được biết đến là Khổ Dau ở trong 
trường hợp đặc biệt này. 

Sự khổ đau về thể chất chẳng hạn như là sự đau đớn, sự 
cứng đờ, sự ngứa ngáy, sự tê cứng và v.v. có thể được vượt qua 
bằng với việc Chánh Niệm trong thời gian những khóa tu tĩnh 
tâm thiền định cũng như trong đời sống bình nhật. Trong thời 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 49 


gian thiền dinh, các hành giả có thé vượt qua sự dau đớn, sự 
cứng đờ, sự tÊ cứng, sự ngứa ngáy và tất cả các thể loại cảm giác 
bát duyệt ý thuộc về thể chất bằng với việc quan sát chúng một 
cách chuyên tâm và một cách chặt chẽ. Do đó, các hành giả 
không nhất thiết phải sợ hãi về sự đau đớn, sự cứng đờ hoặc sự 
tê cứng, bởi vì đây là “những hảo bằng hữu,” là những người mà 
có thể giúp các hành giả thành đạt được việc chấm đứt cùng tột 
của sự khó đau. Nếu nhu các hành giả quan sát sự đau đớn một 
cách đầy nghị lực, một cách chuẩn xác, và một cách chặt chẽ. thì 
nó có vẻ như càng khốc liệt hơn bởi vì họ càng lúc càng biết về 
nó càng rõ ràng hơn. Khi các hành giả đã liễu tri được sự bát 
duyệt ý của cái cảm giác đau đớn này, thì họ sẽ không tự đồng 
cảm với nó bởi vì cái cảm thọ đã được cảm nhận chỉ là một quá 
trình cố nhiên của các hiện tượng về tinh thần. Các hành giả đã 
không dính mắc vào cái cảm thọ đau đớn như là “Tôi” hoặc “của 
Tôi” hoặc “một người” hoặc một “hữu tình.” Trong phương 
thức nầy, họ có thể đoạn tận kiến giải sai 1am (ta kién) về một 
linh hồn, một tự ngã, một con người, một hữu tình, một “Tôi” 
hoặc một “Anh” (Hữu Thân Kiến hoặc Ngã Kiến). 


When the root of all kinds of defilements, i.e. Sakkãya 
ditthi or Atta ditthi, has been destroyed, yogis are sure to attain 
the First Path or first stage of enlightenment, Sotapatti Magga. 
Then they can proceed with their practice to attain the three 
higher stages of the Path and Fruition. That is why I say that 
unpleasant physical sensations such as pain, stiffness and 
numbness are yogis' "good friends" who can help them to attain 
the cessation of suffering. In other words, this numbness or any 
painful sensation is a good condition leading to the door of 
Nibbüna. 

When yogis feel pain, they should feel lucky. Pain is the 
most valuable object of meditation because it attracts the 


50 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


"noting mind" can concentrate on it deeply and be absorbed in 
it. When the mind is completely absorbed in the painful 
sensation, yogis will no longer be aware of their bodily form or 
themselves. It means they are realizing the Sabhava lakkhana 
or the individual characteristic of the painful sensation 
(Dukkha vedana). Proceeding with the practice, yogis will be 
able to realize the common characteristics of mental and 
physical phenomena, that is to say, the nature of impermanence, 
suffering, and no soul or no self. Then that will lead them to the 
progressive Vipassana insight until the cessation of all kinds of 
sufferings. So yogis should feel lucky if they have pain. 

In Burma, some yogis, having no more pain at the third 
stage of insight, were not satisfied with their practice because 
they missed the pain that helped improve their concentration. 
So, they even purposely created pain by folding their legs under 
themselves and pressing them hard. They were looking for their 
"good friend" who could lead them to the cessation of suffering. 

Khi gốc rễ của tất cả các thé loại của những Pháp ué nhiễm, 
tức là Hữu Thân Kiến hoặc Ngã Kiến, đã bị hủy diệt, thì các 
hành giả chắc chắn sẽ thành đạt được Sơ Đạo hoặc giai đoạn thứ 
nhất của sự giác ngộ, Thất Lai Đạo. Sau đó họ có thể tiếp tục 
tiến hóa với việc thực hành của mình để thành đạt ba giai đoạn 
cao hơn của Đạo Lộ và Quả VỊ. Đó là lý do tại sao Sư nói rằng 
các cám giác bát duyệt ý thuộc thé chát chẳng hạn như là sự đau 
đớn, sự cứng đờ và sự tê cứng là “những hảo bằng hữu” của các 
hành giả, là những người mà có thể giúp cho họ thành đạt được 
việc chấm đứt của sự khổ đau. Nói cách khác, sự tê cứng hoặc 
bát luận cảm tho đau đớn nào là một điều kiện tốt đang dắt dẫn 
đến ngưỡng cửa của Níp Bàn. 

Khi các hành giả cảm thọ đau đớn, họ sẽ cảm thấy may 
mắn. Sự đau đớn là một đối tượng hết sức có giá trị của thiền 
định bởi vì nó thu hút “tâm thức đang chú niệm” để lưu lại với 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 51 


nó trong một thời gian hết sức lâu dài. Tâm thức đang chú niệm 
có thể định thức vào nó một cách thâm niệm và đã được an chỉ 
ở trong nó. Khi tâm thức đã hoàn toàn an chỉ vào trong cái cảm 
giác đau đớn, các hành giả sẽ không còn tỉnh giác vào cái hình 
thể của bản thân hay là chính họ. Nó có ý nghĩa là họ đang 
chứng tri Thực Tính Đặc Tướng hoặc Cá Biệt Tướng của cái 
cảm thọ đau đớn (Khổ Thọ). Trình tự với việc thực hành, các 
hành giả sẽ có khả năng để chứng tri những Phó Thông Tướng 
của các hiện tượng thuộc tỉnh thần và thé chất, có nghĩa là, thuc 
tính của sự không thường tồn (vô /ờng), sự khó dau (khó dau), 
và không có linh hồn hoặc không có tự ngã (vô ngã). Thế rồi 
điều ấy sẽ dắt dẫn họ đi đến việc tiến hóa Minh Sát Trí cho đến 
khi việc chấm đứt mọi thể loại của những nỗi khổ đau. Vì vậy, 
các hành giả nên cảm thấy may mắn nếu như họ có sự đau đớn. 

Trong nước Miến Điện, một vài hành giả, đã không còn có 
đau đớn ở giai đoạn thứ ba của tuệ giác, thì đã không có hài lòng 
với việc thực hành của mình bởi vì họ đã mát đi nỗi đau đớn mà 
đã giúp cải thiện sự định thức của họ. Vì thế, họ thậm chí đã 
chủ tâm tạo ra sự đau đớn bằng cách gấp đôi chân ở dưới bản 
thân của mình và ép cứng chúng lại. Họ đang tìm kiếm “hảo 
bằng hữu” là người mà có thể dắt dẫn họ đến việc chấm đứt của 
sự khổ đau. 


5. Overcoming Grief. 

The fifth benefit is overcoming of grief. Here, grief means 
mental suffering. Mental suffering is known as Domanassa in 
PHỊ. When yogis feel unhappy, they should observe that 
unhappiness insistently, attentively and very closely as 
“unhappy, unhappy." If they feel depressed, that depression 
must be observed very attentively and perseveringly. When 
mindfulness becomes powerful, the unhappiness and depression 
will cease to exist. 


52 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


In a full retreat, yogis can do away with grief when 
mindfulness is developed effectively. Mental suffering is 
exterminated, done away with, by mindfulness. So the 
overcoming of mental suffering is the fifth benefit of mindfulness 
meditation. 

5. Việc Vượt Qua Nỗi Sau Uu Não. 

Quả phúc lợi thứ năm là việc vượt qua nỗi sầu ưu não. Tại 
đây, nỗi sầu ưu não có nghĩa là sự khổ đau về tỉnh thần. Sự khổ 
đau về tỉnh thần thì đã được biết là Uu Thọ ở trong Pali ngữ. 
Khi các hành giả cảm thấy không vui, họ nén quan sát điều bát 
hạnh ấy một cách kiên quyết, chuyên tâm và hết sức chặt chẽ 
như vay *bát hanh à, bát hanh a.” Néu nhu ho cám tháy bị trầm 
uất, thì sự trầm cảm ấy cần phải được quan sát một cách hết sức 
chuyên tâm và một cách kiên trì. Khi Chánh Niệm trở nên dũng 
mãnh, thi sự bát hạnh và sự trầm cảm sẽ chấm dứt hiện hữu. 

Trong một trọn khóa tu tĩnh tâm, các hành giả có thể loại 
trừ nỗi sầu ưu não khi Chánh Niệm đã phát triển một cách có 
hiệu quả. Sự khó đau về tinh thần đã được diệt tuyệt, đã được 
loại trừ, bang với Chánh Niệm. Vi vậy, việc vượt qua sự khó 
đau về tỉnh thần là quả phúc lợi thứ năm của thiền định Chánh 
Niệm. 


So Dukkha is physical suffering and Domanassa is mental 
suffering. When yogis have some experience in the meditation 
practice, they can overcome their mental and physical suffering 
to a large extent. Actually, even the Buddha and Arahants 
cannot overcome physical suffering permanently before 
Parinibbüna. However, their minds are by no means afflicted 
with any kind of suffering. This is why they are said to be free 
from mental and physical sufferings even before Parinibbana. 
As for yogis, they can overcome or reduce mental suffering to 
some extent by noting it carefully. Their minds also won't be 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 53 


afflicted with physical pain at the moment when they aware of 
pain as pain without identifying it as "I" or “mine”. In this 
sense, yogis are also considered to be free from mental and 
physical sufferings. Moreover, there is evidence that some yogis 
were totally cured of some chronic diseases during their 
intensive practice. For sure, yogis will no longer be afflicted 
with any kind of suffering when they can develop mindfulness 
and reach the 3” stage of enlightenment. 

Vi vay, khó dau là su khó dau vé thé chát và wu tho là su 
khổ dau về tinh thần. Khi các hành giả đã có một vài trải nghiệm 
trong việc thực hành thiền định, thì họ có thể vượt qua sự khó 
dau về tinh thần và thé chát đến một mức độ rộng lớn. Thuc té 
là, chí đến Đức Phật và các bậc Vô Sinh không thể nào vượt qua 
sự khổ đau về thể chất một cách thường luôn trước khi Viên 
Tịch Níp Bàn. Tuy nhiên, những tâm thức của các Ngài thì 
tuyệt nhiên không bị phiền nhiễu với bát luận thé loại nào của 
sự khổ đau. Đây là lý do tại sao các Ngài đã nói rằng đã được 
giải thoát khỏi những nỗi khó đau về tinh thần và thé chất ngay 
cả trước khi Viên Tịch Níp Bàn. Về các hành giá, thì họ có thé 
vượt qua hoặc làm giảm bớt sự khổ dau về tinh thần đến một vài 
mức độ bằng với việc chú niệm một cách cân trọng. Những tâm 
thức của họ cũng sẽ không có bị phiền nhiễu với nỗi đau đớn về 
thể xác ngay tại khoảnh khắc khi họ đã tỉnh giác vào nỗi đau đớn 
là nỗi đau đớn mà không có sự đồng cảm nó là “Tôi” hoặc “của 
Tôi.” Trong ý nghĩa này, các hành giả cũng đã được coi như là 
đã được giải thoát khỏi những nỗi khổ đau về tỉnh thần và thể 
chất. Hơn nữa, có sự minh chứng răng một vài hành giả đã hoàn 
toàn được chữa khỏi một số bệnh tật kinh niên trong khoảng thời 
gian thực hành chuyên sâu của họ. Chắc chắn, các hành giả sẽ 
không còn bị phiền nhiễu với bất luận thể loại nào của sự khổ 
đau khi họ có thể phát triển Chánh Niệm và đạt đến giai đoạn 
thứ ba của sự giác ngộ. 


54 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


6. Enlightenment. 

The sixth benefit is the attainment of enlightenment, the 
Path and Fruition (Magga and Phala). In Buddhism, there are 
four stages of enlightenment which a yogi can attain through his 
mindfulness meditation after he has completed all the thirteen 
Vipassana insights. The first stage is known as Sotüpatti 
Magga. The second stage is known as Sakadagümi Magga. The 
third stage is known as Anügümi Magga. And the fourth stage 
is known as Arahatta Magga. All these four stages of 
enlightenment can be attained when yogis have thoroughly 
realized Anicca (impermanence), Dukkha (suffering), and 
Anatta (non — self) of bodily and mental phenomena. 

Theoretically, it's easy to explain the attainment of these 
four stages of enlightenment but in practice it's very difficult to 
achieve. These difficulties must be overcome with perseverance. 
When yogis devote enough time and effort to their mindfulness 
meditation, they will attain at least the First Path, Sotüpatti 
Magga. 

6. Sự Giác Ngộ. 

Quả phúc lợi thứ sáu là việc thành đạt sự giác ngộ, Đạo Lộ 
và Quả Vị (Đạo và Quả). Ở trong Phật Giáo, thì có bốn giai 
đoạn của sự giác ngộ mà một hành giả có thể thành đạt thông 
qua việc thiền định Chánh Niệm của mình sau khi vị ấy đã được 
hoàn thành tất cả mười ba Minh Sát Trí. Giai đoạn thứ nhất thì 
được biết đến là Thất Lai Đạo (Tu Đà Hườn Đạo). Giai đoạn 
thứ hai thì được biết đến là Nhất Lai Đạo (7 Đà Hàm Đạo). 
Giai đoạn thứ ba thì được biết đến là Bất Lai Đạo (4 Na Hàm 
Đạo). Và giai đoạn thứ tư thì được biết đến là Vô Sinh Dao (4 
La Hán Đạo). Tất cả bón giai đoạn nầy của sự giác ngộ thì có 
thể được thành đạt khi các hành giả đã chứng tri một cách triệt 
dé về Vô Thường (sy không thường tôn), Khó Dau (sự khổ 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 55 


dau), và Vô Nga (không tw ngã) của các hiện tượng thuộc thé 
chát và tinh thần. 

Về mặt lý thuyết, thì thật là dé dàng dé giải thích việc thành 
đạt bón giai đoạn này của sự giác ngộ, thé nhưng trong phần thực 
hành thì rất là khó để chứng đạt được. Những khó khăn này thì 
cần phải được vượt qua với sự kiên trì. Khi các hành giả dành 
thời gian tới mức cần thiết và nỗ lực cho việc thiền định Chánh 
Niệm của mình, thì họ sẽ thành đạt ít nhất là Sơ Đạo, Thất Lai 
Đạo (Tu Đà Hườn Đạo). 


A yogi who has attained Sotüpattimagga fiüna, the first 
stage of the enlightenment, is called a Sotapanna. He has 
uprooted Sakkaya ditthi (the illusory sense of a person, a being, 
a self or a soul), Vicikkiccha (skeptical doubt about the Triple 
Gem), and Silabbata paramasa ditthi, the wrong view that rites 
and ritual can lead one to the cessation of suffering, Nibbana, 
as some people believe. Moreover, a Sotüpanna will never kill 
any beings, never take what is not given by the owner, always 
refrains from all sexual misconducts such as adultery, abstains 
from telling lies all the time, and never takes any intoxicants. 
These five precepts are naturally observed by the Sotapanna 
and are, therefore, called Ariyakanta Sila (the Sila cherished 
by Noble Ones). That is why a Sotüpanna will never be reborn 
in the four woeful states after he or she dies. 

Một hành giả mà đã thành đạt Tuệ Thất Lai Đạo, giai 
đoạn thứ nhất của sự giác ngộ, đã được gọi là một Bậc Quả Thất 
Lai. Vị ấy đã nhó bật góc rễ Hữu Thân Kiến (ý niệm huyén 
hoặc về một con người, một hữu tình, một tự ngã, hoặc một linh 
hồn), Hoài Nghỉ (sự nghỉ ngờ thắc mắc về Tam Bảo) và Giới 
Cám Thủ (Giới Chấp Tiện Thị Kiến Thú), kiến giải sai lầm rằng 
các nghỉ lễ và những lễ tục có thé dat dẫn người ta đến việc cham 
dirt của sự khó đau, Nip Bàn, như một số người tin tưởng. Hon 


56 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


nữa, một Bác Quả Thất Lai sẽ không bao giờ sát mạng bắt luận 
một hữu tình nào, không bao giờ lấy cái chỉ mà không được cho 
đo bởi chủ nhân, luôn luôn tự kiểm thúc tất cả mọi tính dục tà 
hạnh chẳng hạn như là tội thông gian, thường luôn tránh xa việc 
vọng ngữ, và không bao giờ dùng bất luận chất làm nhiễm say 
nào. Những năm điều học giới nầy đã được thọ trì một cách 
thường nhiên do bởi Bậc Quả Thất Lai và, vì thế, đã được gọi 
là Thuận Thánh Giới (Giới Luật đã được chăm sóc triu mến 
do bởi các Bậc Thánh Nhân). Đó là lý do tại sao một Bậc Quả 
Thất Lai sẽ không bao giờ bị tái tục ở trong bốn trạng thái thống 
khó (Tý Khổ Thú) sau khi ông ấy hoặc bà ấy đã mệnh chung. 


7. Nibbüna. 

Then finally yogis realize Nibbüna by mindfulness 
meditation. Nibbana means the cessation of all kinds suffering. 
When mental suffering as well as physical suffering cease to 
exist then that state is known as Nibbana. 

Suffering is all about mind and body and is generated by 
mental defilements, mainly by delusion and attachment (Avijja, 
Tanhàa). All kinds of suffering, mental and physical, cease to 
exist when we have eradicated all mental defilements by means 
of mindfulness meditation. So the attachment of the cessation of 
suffering, Nibbana, is the seventh benefit of mindfulness 
meditation. 

The Buddha began the Mahasatipatthana Sutta with the 
above — mentioned seven benefits of mindfulness meditation. So 
yogis are sure to acquire these seven benefits if they put 
strenuous effort into their practice. 

7. Nip Ban. 

Thế rồi, cuối cùng thì bằng với thiền định Chánh Niệm các 
hành giả chứng tri Níp Bàn. Níp Bàn có nghĩa là việc chấm đứt 
hết mọi thể loại của sự khổ đau. Khi sự khổ đau về tỉnh thần 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 57 


cũng như sự khó dau vé thé chất cham dứt hiện hữu thời bay giờ 
trạng thái ấy đã được biết đến là Níp Bàn. 

Sự khổ đau là tất cả về tâm thức và thể xác và đã được tạo 
ra do bởi những Pháp uế nhiễm tỉnh thần, chủ yếu là sự sỉ mê và 
sự dính mắc (Vô Minh, Ái Dục). Tất cả các thé loại của sự khó 
đau, tinh thần và thé chất, cham dứt hiện hữu khi chúng ta đã 
đoạn tận tất cả các Pháp ué nhiễm tinh thần do nhờ vào thiền 
định Chánh Niệm. Vì vậy, sự thành đạt của việc chấm đứt của 
sự khổ đau, Níp Bàn, là quả phúc lợi thứ bẩy của thiền định 
Chánh Niệm. 

Đức Phật đã bắt đầu bài Kinh Đại Niệm Xứ với bẩy quả 
phúc lợi đã vừa nêu lên ở phía trên của thiền định Chánh Niệm. 
Vì vậy, các hành giả chắc chắn sẽ di đắc được bây quả phúc lợi 
này nếu như họ gia công nỗ lực ngoan cường vào việc thực hành 
của mình. 


We are lucky because we believe in the Buddha who is 
enlightened and who teaches the right way which leads to the 
cessation of suffering. But we should not be complacent. In the 
Pali texts, there is a simile: 

Suppose, for example, there is a great pond full of clear 
water with many lotus flowers in it. A traveler, whose hands are 
dirty, knows that if he washes them in the pond, they will be 
clean. But though he knows that, if he continues his journey 
without going to the pond to wash his hands, they are still dirty. 

Chüng ta may mán bói vi chüng ta có niềm tin vào Đức 
Phật, Ngài là bậc đã giác ngộ và là bậc đã chỉ dạy con đường 
chân chính mà dắt dẫn đến việc chấm dứt của sự khổ đau. Tuy 
nhiên chúng ta không nên tự mãn. Trong các văn bản kinh điển 
Pali ngữ, có một thí du: 

Giả sử, tỷ dụ là, có một cái ao rất lớn đầy nước trong vắt 
với rất nhiều hoa sen ở trong đó. Một du khách, mà đôi tay thì 


58 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


bán thiu, biết rằng nếu nhu ông ấy rửa chúng ở trong cái ao, thì 
chúng sẽ được sạch sẽ. Thế nhưng dù cho ông ấy hiểu biết điều 
ấy, mà nếu như ông ấy tiếp tục cuộc hành trình của mình mà 
không có di tới cái ao dé rửa đôi tay của ông ấy, thì chúng cũng 
vẫn bán thiu. 


Then the question was asked in the text: "If he passes the 
pond and his hands remain dirty, who is to be blamed for that, 
the pond or the man? " Obviously, the man. Though he knew he 
could wash the dirt away in the pond, he did not do it. Therefore, 
he is to be blamed. The Buddha teaches us the way of 
mindfulness. If we know the way but do not practice this 
mindfulness meditation, we will not get rid of suffering. If we do 
not get rid of suffering, who should be blamed? The Buddha, 
the way of mindfulness, or us? Yes, we should be blamed for it. 
If we practice this mindfulness meditation with strenuous effort, 
we will purify ourselves from all defilements and get rid of 
suffering by obtaining these seven kinds of benefit of mindfulness 
meditation. 

Yogis should remember these seven benefits theoretically 
and experience them practically. 

Thế rồi, câu hỏi đã được nêu lên ở trong đoạn trích dẫn: 
“Nếu như ông ấy đi qua cái ao và đôi tay của ông ấy vẫn bẩn 
thiu; thì ai là người đã dáng bị khiển trách về điều ấy, cái ao hay 
là nam nhân?” Rõ ràng là, nam nhân. Cho dù ông ấy đã biết là 
ông ấy có thể giữ sach sự bán thiu ở trong cái ao, ông ấy đã 
không làm điều ấy. Vì vậy, ông ấy đã đáng bị khiển trách. Đức 
Phật chỉ dạy chúng ta phương thức của Chánh Niệm. Nếu như 
chúng ta hiểu biết phương thức nhưng không thực hành thiền 
định Chánh Niệm nầy, thì chúng ta sẽ không thoát khỏi sự khổ 
đau. Nếu như chúng ta không thoát khỏi sự khổ đau, thì ai sẽ 
đáng bị khiển trách? Đức Phật, phương thức của Chánh Niệm, 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 59 


hay là chúng ta? Đúng vậy, chúng ta sẽ đáng bi khiển trách về 
điều ấy. Nếu như chúng ta thực hành thiền định Chánh Niệm 
này với sự nỗ lực ngoan cường, thì bản thân chúng ta sẽ gt rửa 
khỏi tất cả các Pháp ué nhiễm và thoát khỏi sự khó đau bằng với 
việc đạt được bẩy thể loại quả phúc lợi nầy của thiền định Chánh 
Niệm. 

Các hành giá nên nhớ đến bẩy quả phúc lợi này một cách 
duy lý và trải nghiệm chúng một cách thực tiễn. 


INSIGHT MEDITATION PRACTICE 
After the Buddha has explained the seven benefits of 
mindfulness, he continued to explain the Four Foundations of 
Mindfulness. Therefore, when we practice Vipassana 
meditation, we have to follow the Mahüsatipatthüna Sutta, the 
discourse on the Four Foundations of Mindfulness. 
The Four Foundations of Mindfulness. 
The Four Foundations of Mindfulness are: 
e Kaydnupassand satipatthana: mindfulness of body. 
e Vedanünupassaná satipatthana: mindfulness of feeling. 


e Cittüanupassand  satipatthana: mindfulness of 
consciousness. 

e Dhammünupassanü  satipatthana: mindfulness of 
Dhamma. 


THUC HANH THIEN DINH TUE GIAC 

Sau khi Đức Phat đã giải thích bây quả phúc lợi của Chánh 
Niệm, Ngài đã tiếp tục để giải thích bốn Nền Tảng của Chánh 
Niệm. Vì vậy, khi chúng ta thực hành thiền định Minh Sát Tuệ, 
thì chúng ta phải tuân hành theo bài Kinh Đại Niệm Xứ, bài 
Pháp Thoại về bốn Nền Tảng của Chánh Niệm. 

Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm. 
Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm là: 
e Thân Tùy Quán Niệm Xứ: Chánh Niệm vào xác thân. 


60 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


e Tho Tùy Quán Niệm Xứ: Chánh Niệm vào cám giác. 
Tâm Tùy Quán Niệm Xứ: Chánh Niệm vào tâm thức. 
e Pháp Tùy Quán Niệm Xứ: Chánh Niệm vào Pháp. 


1. Mindfulness of Body. 
Kayãnupassanñ satipatthana means contemplation of the 
body or mindfulness of any bodily process as it occurs. 
1. Chánh Niém vào Xác Thán. 
Thân Tùy Quán Niệm Xứ có nghĩa là sự thám sát vào xác 
thân hoặc Chánh Niệm vé bát luận quá trinh nào thuộc và xác 
thân khi nó đang hiện bày. 


2. Mindfulness of Feeling. 

Mindfulness of feeling or contemplation of sensation is 
known as Vedanünu passanü satipatthana. Here we need to 
explain the two kinds of sensation or feeling: 

I. Küyika vedana. 
2. Cetasika vedana. 

If the feeling or sensation arises depending on physical 
processes, it is known as Küyika vedana. We may translate it 
as physical feeling or sensation. If the feeling or sensation 
arises depending on mental processes, it is called Cetasika 
vedand. We way render it as mental feeling or mental sensation. 
Actually, every feeling, every sensation is a mental process, not 
a physical one. 

Feeling or sensation is of three types: 

e Pleasant feeling or sensation (Sukha vedanda). 
e Unpleasant feeling or sensation (Dukkha vedan8). 
e Neutral feeling or sensation (Upekkha vedand). 

2. Chánh Niém vào Cám Giác. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 61 


Chánh Niệm vé cảm giác hoặc sự thám sát vào cám thọ đã 
được biết đến là Thọ Tùy Quán Niệm Xứ. Tại đây, chúng ta 
cần phải giải thích hai thể loại của cảm thọ hoặc cảm giác: 

1. Than Cám Thọ. 
2. Tâm Sở Thọ. 

Nếu như cái cảm giác hoặc cảm thọ khởi sinh tùy thuộc 
vào các quá trình thuộc về thể chất, thì nó đã được biết đến là 
Thân Cảm Thọ. Chúng ta có thể phiên dịch nó là cái cảm giác 
hoặc cảm thọ thuộc về thê chất. Nếu như cái cảm giác hoặc cảm 
thọ khởi sinh tùy thuộc vào các quá trình thuộc về tinh thần, thì 
nó đã được gọi là Tâm Sở Thọ. Chúng ta có thé dịch thuật nó 
là cảm giác tỉnh thần hoặc cảm thọ tỉnh thần. Thực tế là, mọi 
cảm giác, mọi cảm thọ là một quá trình thuộc vé tinh thần, khóng 
phải là một quá trinh thuộc thé chát. 

Cảm giác hoặc cảm thọ thì có ở ba thể loại: 

e Cảm giác hoặc cảm thọ duyệt ý (Lạc Thọ). 
e Cảm giác hoặc cảm thọ bất duyệt ý (Khô Thọ). 
e Cảm giác hoặc cảm thọ trung tính (Xả Thọ). 


Pleasant feeling or pleasant sensation is called Sukha 
vedanü in Pali. Sukha means pleasant and Vedanñ feeling or 
sensation. Unpleasant sensation or unpleasant feeling is called 
Dukkha vedana. Dukkha here means unpleasant. Neutral 
feeling or neutral sensation is called Upekkha vedani. 
Upekkha means neutral, neither pleasant nor unpleasant. 

When pleasant feeling, unpleasant feeling or neutral 
feeling arises, yogis must be mindful of it as it is. Some yogis 
think that unpleasant feeling should not be observed because it 
is unpleasant. Actually, all kinds of feeling must be noted very 
attentively as they really occur. If'we do not observe or note the 
pleasant or unpleasant feeling or sensation, we are sure to 
become attached to it or repulsed by it. 


62 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Cảm giác duyệt ý hay cám tho duyệt ý thì ở trong Pali ngữ 
được gọi là Lạc thọ. Lạc có nghĩa là duyệt ý và Thọ có nghĩa 
là cảm giác hoặc cảm thọ. Cảm thọ bất duyệt ý hay cảm giác bát 
duyệt ý thì được goi là Khó thọ. Khó ở tai đây có nghĩa là bát 
duyệt ý. Cảm giác trung tính hoặc cảm thọ trung tính thì được 
gọi là Xả thọ. Xả có nghĩa là trung tính, không có duyệt ý mà 
cũng không có bát duyệt y. 

Khi cảm giác duyệt y, cảm giác bát duyệt ý hay cám giác 
trung tính khởi sinh, thì các hành giả cần phải có chánh niệm 
vào nó khi nó đang là. Một số hành giả nghĩ rằng cảm giác bát 
duyệt ý không nên quan sát bởi vì nó là bất đuyệt ý. Thực tế là, 
tit cả các thé loại của cảm giác thì cần phải chú niệm một cách 
chuyên tâm như chúng đang thực sự hiện bày. Nếu như chúng 
ta không có quan sát hoặc chú niệm cảm giác hoặc cảm thọ duyệt 
ý hay là bất duyệt ý, thì chắc chắn là chúng ta đã trở nên bị dính 
mắc vào nó hay là đã bị đánh bại do bởi nó rồi vậy. 


In the beginning of the practice, yogis usually feel mostly 
the unpleasant physical sensations as well as the unpleasant 
mental feelings. When they feel discomfort in their body, then 
unpleasant sensation arises. That unpleasant sensation is called 
Kaüyika vedanü because it arises depending on physical 
processes. 

It is natural for yogis to be afraid of unpleasant physical 
sensation which they experience in their meditation practice. 
But painful sensation is not a process that should be feared. 
Pain is a natural process that should be thoroughly understood 
by being aware of it as it really occurs. When yogis can observe 
pain successfully with persistent effort, they can realize its true 
nature — the specific and general characteristics of pain. Then 
the penetrating insight into the true nature of that pain or 
unpleasant sensation will lead yogis to the higher stages of 


g 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 63 


insight. | Eventually, they could attain enlightenment by 
developing the mindfulness of this painful sensation. 

Vào giai đoạn bát đầu của việc thực hành, các hành giả 
thường cảm thấy phần lớn là các cảm thọ bát duyệt ý về thé chát 
cũng như các cảm giác bất duyệt ý về tỉnh thần. Khi họ cảm thấy 
khó chịu ở trong cơ thé của họ, bấy giờ cảm thọ bát duyét y khói 
sinh. Cảm thọ bát duyệt ý ấy thi được gọi là Thân cám thọ bởi 
vì nó khởi sinh tùy thuộc vào các quá trình về thé chất. 

| Lé thường nhiên đối với các hành giả tất phải sợ hãi cái 
cảm thọ bất duyệt ý mà họ trải nghiệm trong việc thực hành thiền 
định của họ. Thế nhưng cảm thọ đau đớn chẳng là một quá trình 
mà đáng phải sợ hãi. Sự đau đớn là một quá trình thường nhiên 
mà cần phải được tuệ tri một cách triệt để bằng cách có được 
tinh giác vào nó khi nó đang thực sự hiện bày. Khi các hành giá 
có thé quan sát sự đau đớn một cách thành tựu viên mãn với sự 
nễ lực kiên trì, thì họ có thé chứng tri được chân thực tính của 
nó — Biệt và Tổng Tướng của sự đau đớn. Bấy giờ tuệ giác dang 
thám thấu vào chân thực tính của sự đau đớn áy hay là cåm thọ 
bát duyệt ý sẽ dát dán các hành giả đến những giai đoạn cao hơn 
của tuệ giác. Cuối cùng thì, họ đã có thể thành đạt sự giác ngộ 
băng với việc phát triển Chánh Niệm vào cảm thọ đau đớn nầy. 


On the other hand, when yogis have a pleasant feeling or 
sensation, they may become attached to it. If yogis practice 
strenuously and perseveringly, their concentration will become 
deep and strong. When their concentration becomes deep and 
strong, they feel happy and experience rapture because their 
mind is, at that moment, quite free from all defilements such as 
greed, hatred, delusion, conceit and so on. The persevering 
yogis have attained a very good stage of insight because their 
mind is now calm, tranquil and serene. If the yogis enjoy it and 
are satisfied with that they are experiencing, it means they are 


64 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


attached to it. As a result, they cannot progress to the higher 
stages of insight. Such an experience can happen in the earlier 
or immature part of the fourth stage of insight. 

Mặt khác, khi các hành giá có cám giác hoặc cám thọ duyệt 
ý, họ có thể trở nên đã bị dính mắc vào nó. Nếu như các hành 
giả thực hành một cách ngoan cường và một cách kiên trì, thì sự 
định thức của họ sẽ trở nên thâm niệm và mạnh mẽ. Khi sự định 
thức của họ trở nên thâm niệm và mạnh mẽ, thì họ cảm thấy 
hạnh phúc và trải nghiệm được lạc bát khả chỉ bởi vì tâm thức 
của họ, ngay tại khoảnh khắc ấy, hoàn toàn thoát khỏi tất cả các 
Pháp ué nhiễm chẳng hạn như là lòng tham lam, sự sân hận, sự 
si mê, sự kiêu man và v.v. Các hành giả kiên trì đã thành dat 
được một giai đoạn hết sức tốt đẹp của tuệ giác bởi vì tâm thức 
của họ bây giờ là an tịnh, tĩnh lặng và thanh thản. Nếu như các 
hành giả vui thích nó và đã hài lòng với những gì mà họ đã đang 
trải nghiệm, điều đó có nghĩa là họ đã bị dính mắc vào nó. Kết 
quả là, họ không có thể tiến hóa đến các giai đoạn cao hơn của 
tuệ giác. Một trải nghiệm nhu vậy có thé xây ra trong phần ban 
đầu hoặc bát thuần thục ở giai đoạn thứ tư của tuệ giác. 


So, yogis should observe and be mindful of whatever 
experience they have encountered at this stage. They must not 
analyze it or think about it. Instead, they must be aware of the 
experience as it really occurs in order to realize that this 
experience of the mental process or mental state is subject to 
impermanence. Whenever yogis note, they find that the 
experience is not everlasting. When the "noting mind" becomes 
constant, sustained and powerful, it penetrates into the nature 
of the experience, i.e. the mental state. The mind begins to 
realize that the experience has disappeared. Whenever it arises, 
the mind notes it, and again it disappears. Yogis then realize 
that this pleasant feeling is impermanent (Anicca) through their 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 65 


own experience of the Dhamma. Here, Dhamma means mental 
as well as physical phenomena. Because yogis have realized 
that the pleasant feeling or sensation is impermanent, they will 
not be attached to it. Attachment will not arise when yogis 
rightly understand the true nature of pleasant experience. 

Vi váy, các hành giả cần phải quan sát và có chánh niệm 
vào bất luận điều trải nghiệm nào mà họ đã có tiếp xúc ở tại giai 
đoạn nầy. Họ không cần phải phân tích hoặc nghĩ suy về nó. 
Thay vào đó, họ cần phải tỉnh giác vào sự trải nghiệm khi nó 
đang thực sự hiện bày nhằm để chứng tri được rằng sự trải 
nghiệm này thuộc quá trình vé tinh thần hoặc trạng thái tỉnh thần 
thì không tránh khói sự không thường tồn (vô thuong). Bát luận 
khi nào các hành giả chú niệm, họ thấy rằng sự trải nghiệm là 
không vĩnh hằng. Khi “tâm thức đang chú niệm” trở nên kiên 
định, được bền vững và đũng mãnh; nó thẩm thấu vào thực tính 
của sự trải nghiệm, tức là trạng thái tinh thần. Tâm thức bắt đầu 
chứng tri rằng sự trải nghiệm đã biến mát. Bát luận khi nào nó 
khởi sinh, tâm thức chú niệm vào nó, và nó lại biến mát. Các 
hành giả bấy giờ chứng tri rằng cái cảm giác duyệt ý nầy là 
không thường tồn (vó thong) thông qua sự trải nghiệm của 
chính họ về Pháp. Ở tại đây, Pháp có nghĩa là các hiện tượng 
về tinh thần cũng như vé thé chất. Bởi vi các hành giả đã chứng 
tri được rằng cái cảm giác hoặc cảm thọ duyệt ý là không thường 
tồn (vó thong), và họ sẽ không bị dính mắc vào nó. Sự dính 
mắc sẽ không có khởi sinh một khi các hành giả tuệ tri một cách 
chân chính chân thực tính của sự trải nghiệm duyệt ý. 


With this understanding, yogis just continue to observe 
whatever they are experiencing at this stage. They will not 
become attached to it if they observe their experience very 
attentively and energetically. When yogis notes it attentively 
and persistently, that happiness or tranquility or serenity will 


66 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


not be manifested in his mind very distinctly. What they realize 
at that moment is just feeling that arises and passes away. Then 
another feeling arises and passes away. Yogis will not 
differentiate between pleasant and unpleasant feelings; thereby, 
they become detached from their experience and proceed to 
practice for a higher stage of insight. Only then, can they go 
beyond this stage of insight. 

Vói tué tri này, các hành giá chi có tiép tuc dé quan sát bát 
luận điều chi mà họ dang trái nghiệm ở ngay tại giai đoạn này. 
Họ sẽ không có trở nên bị dính mắc vào nó nếu như họ quan sát 
sự trải nghiệm của mình một cách hết sức chuyên tâm và đầy 
nghị lực. Khi các hành giả chú niệm nó một cách chuyên tâm 
và một cách kiên trì, niềm hạnh phúc ấy hoặc sự tĩnh lặng hoặc 
sự thanh thản sẽ không có được biểu hiện ở trong tâm thức của 
vị ấy một cách hết sức đặc thù. Những gì mà họ chứng tri ngay 
tại khoảnh khắc ấy chỉ là cái cảm giác khởi sinh và diệt vong. 
Thé rồi cái cám giác khác khởi sinh và diét vong. Các hành giả 
sẽ không phân biệt được giữa những cảm giác duyệt ý và bất 
duyệt ý; do đó, họ trở nên tách rời ra khỏi sự trải nghiệm của họ 
và tiếp tục tiến hóa để thực hành cho một giai đoạn cao hơn của 
tuệ giác. Chỉ như thế, họ mới có thể vượt qua giai đoạn nầy của 
tuệ giác. 


Chain of Cause and Effect. 

When attachment (Tanha@ does not arise, grasping 
(Upādāna) will not arise. When grasping does not arise, that is 
to say, when one is fully enlightened, his or her actions no longer 
form any Kamma, wholesome or unwholesome. The action that 
is caused by grasping is known as Kammabhava. This may be 
wholesome or unwholesome. Wholesome bodily action is 
Kusala kayakamma. Unwholesome bodily action is Akusala 
kayakamma. Wholesome verbal action is Kusala vacikamma. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 67 


Unwholesome verbal action is  Akusala | vacikamma. 
Wholesome mental action is Kusala | manokamma. 
Unwholesome mental action is Akusala manokamma. These 
actions or Kamma arise through grasping which is the result of 
attachment to pleasant or unpleasant feeling or sensation. 

Một chuỗi dây của Tác Nhân và Hệ Quả. 

Khi sự dính mắc (Ai Dục) không có khởi sinh, thi sự chấp 
trước (Thủ) sẽ không có khởi sinh. Khi sự chấp trước không có 
khởi sinh, có nghĩa là, khi người ta hoàn toàn đã giác ngộ, những 
hành động của ông ấy hoặc bà ấy sẽ không có hình thành bát 
luận Nghiệp Lực nào, tinh hảo hay là vô tịnh hảo. Hành động 
mà đã được tạo ra do bởi sự chấp trước thì được biết đến là 
Nghiệp Hữu. Điều này có thể là tịnh hảo hoặc vô tịnh hảo. 
Hành động tịnh hảo về xác thân là Thân, Hành Thiện Nghiệp 
Lực. Hành động vô tịnh hảo về xác thân là Thân Hành Bắt 
Thiện Nghiệp Lực. Hành động tịnh hảo về lời nói là Ngữ Hành 
Thiện Nghiệp Luc. Hanh động vô tịnh hảo về lời nói là Ngữ 
Hành Bắt Thiện Nghiệp Luc. Hành động tịnh hào về tinh thần 
là Y Hành Thiện Nghiệp Lực. Hành động vô tịnh hảo về tinh 
thần là Y Hành Bát Thiện Nghiệp Lực. Những hành động này 
hoặc Nghiệp Lực khởi sinh thông qua sự chấp trước mà đó là. 
hệ quả của sự dính mắc vào cái cảm giác hoặc cảm thọ duyệt ý 
hay là bất duyệt ý. 


When any bodily, verbal or mental action is carried out, it 
becomes a cause. This cause has its result which may occur in 
this life or future lives. So in this way, a being is reborn again 
through his wholesome or unwholesome action. That Kamma 
is formed by grasping, which has attachment as its root. 
Attachment, in turn, is conditioned through feeling or sensation, 
Vedana. In this way, a being has to be reborn in the next 


68 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


existence to experience a variety of suffering because he does 
not observe his pleasant feelings. 

If yogis fail to observe feelings, they will get attached to 
them. This attachment will bind them to the Chain of Dependent 
Origination (Paticcasamuppada) or to the torturous cycle of 
births and death. That is why the Buddha teaches us to be 
mindful of any kind of feeling or sensation whether pleasant, 
unpleasant or neutral. 

Khi bát luán hành động nào vé xác thân, lời nói hoặc tinh 
thần đã hoàn tắt, thì nó trở thành một tác nhân. Tác nhân nầy có 
hệ quả của nó mà có thể là hiện bày chính ngay trong kiếp sống 
này hoặc trong những kiếp sống vị lai. Vi vậy ở trong phương 
thức này, một hữu tình được tục sinh trở lại thông qua hành động 
tịnh hảo hoặc vô tịnh hảo của mình. Nghiệp Lực ấy đã được 
hình thành do bởi sự chấp trước, mà đã có sự dính mắc là gốc rễ 
của nó. Sự dính mắc, lần lượt, phụ thuộc vào điều kiện từ hệ 
quả cảm giác hoặc cảm thọ, Thọ. Trong phương thức nầy, một 
hữu tinh phải bị tái tục ở trong kiếp sống kế tiếp dé trải nghiệm 
muôn vàn khô đau bởi vì ông ấy không có quan sát các cảm giác 
duyệt ý của mình. 

Nếu như các hành giả thiếu năng lực để quan sát các cảm 
giác, thì họ sẽ bị dính mắc vào chúng. Sự dính mắc nầy sẽ thúc 
phược họ vào Chuỗi Dây Tùy Thuộc Căn Nguyên (Liên Quan 
Tương Sinh) hoặc vào chu trình bức hại của sinh và tử (vòng 
sinh tử luân hôi). Đó là lý do tại sao Đức Phật chi dạy chúng ta 
phải có chánh niệm vào bất luận thể loại nào của cảm giác hoặc 
cám tho dù duyét ý, bát duyệt ý hay là trung tính. 


3. Mindfulness of Consciousness. 
The third Foundation of Mindfulness is Cittanupassana 
Satipatthana, which means mindfulness of consciousness 
(Citta) and the mental states (Cetasika) that arise with 


a 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 69 


consciousness. According to the Abhidhamma, every "mind", 
so to say, is composed of consciousness and its concomitants. 
Concomitants here mean its associates. Consciousness never 
arises independently. It arises together with its associates or 
mental states. In short, whatever, “mind” or whatever 
consciousness or mental state arises, it must be mindfully noted 
or observed as it really occurs. This is Cittünupassana 
Satipaffhüna. | 
3. Chánh Niệm vào Tám Y Thức. 

Nền tang thứ ba của Chánh Niệm là Tâm Tùy Quán Niệm 
Xứ, với ý nghĩa là Chánh Niệm vào Tâm Ý Thức (Tâm) và các 
trạng thái tinh thần (Tâm Sở) mà cùng khói sinh với Tâm Y 
Thức. Theo Tạng Vô Tỷ Pháp, thì mọi “tâm thức,” có nghĩa là, 
đã được cấu thành của Tâm Ý Thức và các bạn tùy của nó. 
Những bạn tùy ở tại đây có nghĩa là các cộng sự của nó. Tâm Y 
Thức không bao giờ khói sinh một cách độc lập. Nó khởi sinh 
cùng với các cộng sự của nó hoặc các trạng thái tinh thần. Tóm 
lại, bất luận điều chỉ, “tâm thức” hoặc bát luận Tâm Y Thức hoặc 
bát luận trạng thái tinh thàn nào mà khói sinh, nó càn phải được 
chú niệm hoặc phải được quan sát một cách có chánh niệm khi 
nó đang thực sự hiện bày. Đây là Tâm Tùy Quán Niệm Xứ. 


Whatever the mental state may be, it must be noted as it 
really is. Therefore, when yogis have consciousness with lust or 
attachment, they must be mindful of it as it really is. If yogis 
have consciousness with anger, they must note it as 
consciousness with anger. Consciousness with anger can be 
noted as "angry" or "anger" in accordance with the Maha 
Satipatthana Sutta. When mindfulness is powerful, anger will 
disappear. Yogis will then realize that anger is not everlasting; 
it arises and passes away. By observing anger, yogis have two 
kinds of benefit: 


70 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


1. Overcoming of anger. 

2. Realization of the true nature of anger (the arising and 
passing away of anger or the impermanent nature 
(Anicca) of anger.) 

Anger is one of the mental states that can be lead yogis to 
the cessation of suffering if they note it with mindfulness. 

Bat luận trang thái tinh than nào mà có thé là chi, nó càn 
phái dugc chü niém khi nó dang là thuc tai. Do dó, khi các hành 
giả có Tâm Y Thức với tham dục hoặc sự dính mắc, thì họ cần 
phải có chánh niệm vào nó khi nó đang là thực tại. Nếu như các 
hành giả có Tâm Ý Thức với sự sân hận, thì họ cần phải chú 
niệm nó là Tâm Ý Thức với sự sân hận. Tâm Ý Thức với sự sân 
hận có thể được chú niệm như là “tức giận à” hoặc “sân hận à” 
thể theo đúng với bài Kinh Đại Niệm Xứ. Khi Chánh Niệm đã 
düng mãnh, thì sự sân hận sẽ biến mát. Các hành giả sẽ bấy giờ 
chứng tri rằng sự sân hận là không vĩnh hằng: nó khởi sinh và 
diệt vong. Bằng với việc quan sát sự sần hận, các hành giả có 
được hai thể loại của quả phúc lợi: 

1. Việc vượt qua sự sân hận. 

2. Sự chứng tri vào chân thực tính của sự sân hận (sự đang 
khởi sinh và đang diệt vong của sự sân hận hoặc thực tính 
không thường tồn (vó thường) của sự sân hận. 

Sự sân hận là một trong những trang thái tinh thần mà có 
thể đẫn dắt các hành giả đến việc chấm dứt của sự khổ đau nếu 
như họ chú niệm được nó với Chánh Niệm. 


4. Mindfulness of Dhamma. 

The fourth | Foundation of Mindfulness is 
Dhammdanupassana Satipatthüna, which means contemplation 
of Dhamma or mindfulness of Dhamma. Here Dhamma 
includes many caterogies of mental or physical phenomena. 

The first category is the five Nivarana (hindrances): 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se ‘71 


1. Kümacchanda: Sense desire — desire for visible objects, 
sounds, odors, tatstes and tangible objects. 

2. Byapada: Anger or ill — will. 

3. Thina — Middha: Sloth and forpor, sleepiness, mental 
dullness, heaviness. 

4. Uddhacca — Kukkucca: Restlessness of mind, and 
remorse about the failure to have done good and to have 
avoided evil. T 

5. Vicikicchà: Doubts. 

So long as the mind is defiled, yogis cannot realize any 
mental process or physical process. Only when the mind is well 
concentrated on the object of meditation (either mental or 
physical phenomena), is it free from all kinds of hindrances. 
Thus, the mind becomes clear and penetrative, so penetrative 
that is realizes the true nature of mental and physical 
phenomena as they really are. 

4. Chanh Niém vao Phap. 

Nền tang thứ tư của Chánh Niệm là Chánh Niệm vào Pháp 
Tùy Quán Niệm Xứ, với ý nghĩa là việc thâm sát vào Pháp hoặc 
Chánh Niệm vào Pháp. Tại đây Pháp bao gồm rất nhiều phạm 
trù của các hiện tượng thuộc về tỉnh thần và thể chất. 

Phạm trù thứ nhất là Ngũ Triền Cái (những Pháp chướng 
ngai): 

1. Tham Due: long ham muón duc vong — ham muón vào 
các dói tuong tróng tháy, các âm thanh, các mùi hơi, các 
khẩu vị và các đối tượng vật chất hữu hình. 

2. Cừu Hận: sự sân hận hoặc lòng cừu hận. 

3. Hôn Thùy: sự giải đãi và thụy miên, sự buồn ngủ, sự trì 
độn tính thần, sự ué oải chậm chạp. 

4. Trạo Hồi: sự phóng dat của tâm thức, và hối hận về việc 
không được thực hiện Thiện Sự và để tránh xa điều xấu 
ác. 


72 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


5. Hoài Nghi: các sự nghi ngờ. 

Chứng nào mà tám thức đã bị ué nhiễm, thi các hành giả 
không thé nào chứng tri bát luận quá trình nào thuộc về tinh thần 
hay là về thể chất. Chỉ một khi tâm thức đã khéo định mục vào 
đối tượng của thiền định (hoặc các hiện tượng về tinh thần hay 
là về thể chất), thì nó được thoát khỏi tất cả các thể loại của 
những Pháp chướng ngại. Như thế, tâm thức trở nên hiển minh 
và thâm thấu, thâm thấu rằng nó chứng tri chân thực tính vào các 
hiện tượng thuộc về tỉnh thần và thể chất khi chúng đang là thực 
tại. 


So whenever any one of the five hindrances arises in yogis’ 
mind, they must be aware of it. For example, when yogis hear a 
sweet song from outside and do not note it, they may get attached 
to the song; they may want to hear and enjoy it repeatedly. That 
desire to listen to the song is sense desire — Kamacchanda. 
Therefore, when yogis hear any sweet song, they must note 
"hearing, hearing." Still, they may be overwhelmed by the song 
if their mindfulness is not powerful enough. If yogis know that 
this sense desire for the song can be an obstacle to their progress 
in meditation, they will note it as “desire, desire” until it has 
been destroyed by strong mindfulness. When the mindfulness 
becomes constant and strong, that desire will disappear. The 
desire disappears because it has been observed very attentively 
and energetically. When yogis observe or are mindful of their 
sense desire as it really is, making a mental note “desire, 
desire,” they are following strictly what the Buddha taught in 
the Maha Satipatthana Sutta. Being mindful in this manner is 
Dhammünupassaná Satipatthana or the contemplation of mind 
objects, i.e. contemplation of the hindrances (Nivaranas). 

Vi thé bát luận khi nào một trong năm Pháp chướng ngại 
khởi sinh ở trong tâm thức của các hành giá, thi họ cần phải tỉnh 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 73 


giác vào nó. Thí dụ, khi các hành giả nghe một bài hát ngọt ngào 
từ ở bên ngoài và không chú niệm vào nó, thì họ có thé đã bị 
dính mắc vào bài hát, họ có thé muốn được nghe và thưởng thức 
nó nhiều lần. Lòng ham muốn dé được lắng nghe bài hát là lòng 
ham muốn dục vọng, Tham Dục. Do đó, khi các hành giả nghe 
bát luận bài hát ngọt ngào nào, thì họ cần phải chú niệm “đang 
nghe à, đang nghe à.” Tuy vậy, họ có thé đã bị khống chế do 
bởi bài hát nếu như chánh niệm của họ không có đủ đũng mãnh. 
Nếu như các hành giả biết rằng lòng ham muốn dục vọng này 
đối với bài hát có thé là một chướng ngại cho tiến trình ở trong 
thiền định, thì họ sẽ chú niệm vào nó là “ham muốn à, ham muốn 
à" cho đến khi nó đã hủy diệt bằng với việc chánh niệm mạnh 
mẽ. Khi Chánh Niệm trở nên kién- định và mạnh mé, thì lòng 
ham muốn ấy sẽ biến mát. Lòng ham muốn bién mất bởi vì nó 
đã bị quan sát một cách hết sức chuyên tâm và một cách nghị 
lực. Khi các hành giả quan sát hoặc có chánh niệm vào lòng 
ham muốn dục vọng của mình khi nó đang là thực tại, cùng lúc 
thực hiện một sự chú niệm ở trong tâm “ham muốn à, ham muốn 
à”, họ đang tuân hành một cách nghiêm mật những gì mà Đức 
Phật đã giảng dạy ở trong bài Kinh Đại Niệm Xứ. Đang khi có 
được chánh niệm ở trong cách thức nầy là Pháp Tùy Quán 
Niệm Xứ hoặc là việc thẩm sát vào các Pháp chướng ngại. 


Thina — Middha, sloth and torpor, actually mean 
sleepiness. Sloth and torpor are a very "old buddy" of yogis. 
When yogis feel sleepy, they are likely to enjoy it. Usually when 
any other pleasant sensation arises, they are able to observe it. 
But when sleepiness arises, they are unable to be aware of it 
because they like it. That is why sloth and torpor or sleepiness 
is an "old buddy" of yogis. It makes them stay longer in the 
cycle of rebirth. If they are unable to observe sleepiness, they 
cannot overcome it. Unless yogis have realized the true nature 


74 @ The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


of sloth and torpor or sleepiness, they will be attached to it and 
enjoy it. 

When yogis are sleepy, they should make more strenuous 
effort in their practice. That means they must observe more 
attentively, energetically and precisely so that they can make 
their mind more active and alert. When the mind becomes active 
and alert, it will be free from sleepiness. Then yogis can 
overcome sleepiness. 

Hôn Thùy, sự giải đãi va thụy miên, thực su có nghĩa là 
sự buồn ngủ. Sự giải đãi và thụy miên đúng thật là “lão bằng 
hữu” của các hành giả. Khi các hành giả cảm thấy buồn ngủ, thì 
họ có thê là ưa thích nó. Thông thường khi bất luận cảm thọ 
đuyệt ý nào khác khởi sinh, thì họ có khả năng để quan sát nó. 
Thế nhưng, khi sự buồn ngủ khởi sinh, thì họ không có khả năng 
dé tỉnh giác vào nó bởi vì họ ưa thích lấy nó. Đó là lý do tại sao 
sự giải đãi và thụy miên hoặc sự buồn ngủ là một “lão bằng hữu” 
của các hành giả. Nó làm cho họ ở lại lâu hơn trong chu trình 
tục sinh. Nếu như họ không có khả năng để quan sát sự buồn 
ngủ, thì họ không thé nào vượt qua được nó. Nếu các hành giả 
không có được chứng tri chân thực tính của sự giải đãi và thụy 
miên, thì họ sẽ bị dính mắc vào nó và ua thích lay nó. 

Khi các hành giả bị buồn ngủ, thì họ nên gia công nỗ lực 
ngoan cường hơn nữa trong việc thực hành của họ. Điều ấy có 
nghĩa là họ cần phải quan sát một cách chuyên tâm hơn, một 
cách nghị lực và một cách chuẩn xác để cho họ có thể làm cho 
tâm thức của mình được năng động và tỉnh táo hơn. Khi tâm 
thức trở nên năng động và tỉnh táo, thì nó sẽ không còn có sự 
buồn ngủ. Bấy giờ các hành giả có thể vượt qua được sự buồn 
ngủ. 


Uddhacca — Kukkucca is the fourth hindrance. Uddhacca 
is restlessness or distraction, Kukkucca is remorse. Here 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 75 


Uddhacca means distraction of the mind, restlessness of the 
mind, wandering of the mind. When the mind wanders or thinks 
about something else instead of noting the object of meditation, 
it is Uddhacca. When the mind wanders, yogis must be aware 
of it as it really is. At the beginning of the practice, yogis may 
not be able to observe it. They do not even know that the mind 
is wandering. They think the mind is staying with the object of 
meditation, i.e. the abdominal movements or respiration. When 
yogis are aware that the mind has wandered, they must note 
“wandering, wandering" or “thinking, thinking." That means 
Uddhacca — Kukkucca is observed. 

Trao Hối là Pháp chướng ngại thứ tư. Trao Cử là sự 
phóng dật hoặc sự phân tâm, Hối Hán là sự hối hận (cán rút 
lương tâm). Ở tại đây Trao Cir có nghĩa là sự phân tâm của tâm 
thức, sự phóng dật của tâm thức, sự hoang du của tâm thức. Khi 
tâm thức đi hoang du hoặc nghĩ suy về điều gì khác, thay vì là 
đang chú niệm vào đối tượng của thiền định, đó là Trạo Cử. 
Khi tâm thức đi hoang du, các hành giả cần phải tỉnh giác vào 
nó khi nó đang là thực tại. Vào giai đoạn bắt đầu của việc thực 
hành, các hành giá có thé không có khả năng dé quan sát nó. Họ 
thậm chí không hiểu biết rằng tâm thức thì đang hoang du. Họ 
nghĩ suy tâm thức thì đang an trú với đối tượng của thiền định, 
tức là các sự chuyển động ở phần bụng hoặc sự điều tức. Khi 
các hành giả tỉnh giác rằng tâm thức đã đi hoang du, thì họ cần 
phải chú niệm “đang hoang du à, đang hoang du à” hoặc “đang 
nghĩ suy à, đang nghĩ suy à.” Điều ấy có nghĩa là Trạo Hói đã 
được quan sát. 


The fifth hindrance is Vicikiccha, doubt. Yogis may have 
doubt about the Buddha, the Dhamma, the Sangha or about the 
technique of meditation. Whatever doubt arises, it must be very 
attentively observed. Yogis must be mindful of it as it really is. 


76 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


This is known as Dhammdanupassana Safipdffhäna, 
mindfulness of Dhamma. 

So these are the four Foundations of Mindfulness: 

1. Xayãnupassanã satipaffhüna: contemplation of body or 
physical phenomena. 

2. Vedanünupassanü —satipaffhüna: contemplation of 
feeling or sensation. 

3. Cittanupassanà  satipatthGna: contemplation of 
consciousness together with its concomitants or 
associates. 

4. Dhammünupassanü | satipatthüna: contemplation of 
Dhamma. 

Pháp chướng ngại thứ năm là Hoài Nghi, su nghi ngờ. Các 
hành giả có thé có nghi ngờ về Đức Phát, Giáo Pháp, Tăng Đoàn 
hoác và kỹ thuật của thiền định. Bát luận sự nghi ngờ nào mà 
khởi sinh, nó cần phải được quan sát một cách hết sức chuyên 
tâm. Các hành giả cần phải có chánh niệm vào nó khi nó đang 
là thực tại. Điều này được biết đến là Pháp Tùy Quán Niệm 
Xứ, sự chánh niệm vào Pháp. 

Vì thế, có bốn Nền Tảng của Chánh Niệm: 

1. Thân Tùy Quán Niệm Xứ: sự thám sát vào các hiện 
tượng thuộc vé thé xác hoặc thé chát. 

2. Thọ Tùy Quán Niệm Xứ: sự thám sát vào cảm giác hoặc 
cảm thọ. 

3. Tâm Tùy Quán Niệm Xứ: sự thâm sát vào Tâm Ý Thức 
cùng với các bạn tùy của nó hoặc các cộng sự (Tám Sở). 

4. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ: sự thâm sát vào Pháp. 


The Four Noble Truths. 
All the teachings of the Buddha are about the Four Noble 
Truths which the Buddha taught in his first sermon, 
Dhammacakkappavatana Sutta or "The Discourse of Turning 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 77 


the Wheel of the Dhamma." So this Vipassana meditation or 
the Four Foundations of Mindfulness has its basis in the Four 
Noble Truths. 
The Four Noble Truths are as follows: 

e Dukkha sacca: the truth of suffering. 
Samudaya sacca: the truth of the cause of suffering. 
e Nirodha sacca: the truth of the cessation of suffering. 
e Magga sacca: the truth ofthe way leading to the cessation 

of suffering. 


Tit Thánh Dé. 

Tắt cả các huấn từ của Đức Phát đều nói về Tứ Thánh Dé 
mà Đức Phật đã giảng đạy ở trong bài thuyết giảng đầu tiên của 
Ngài, Kinh Chuyển Pháp Luân hoặc “Bài Pháp Thoại về 
Chuyển Xoay Bánh Xe Pháp.” Vì thế, thiền định Minh Sát Tuệ 
hoặc Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm đã có phần cơ bản của nó 
ở trong Tứ Thánh Đế. 

e Khổ Dé: chân lý của sự khó dau. 

e Tập Dé: chân lý về nguyên nhân của sự khó đau. 

e Diệt Dé: chân lý về việc chấm đứt của sự khó dau. 

e Dao Dé: chán ly vé dao lộ dắt dẫn đến việc chấm đứt của 
sự khó đau. 


1. Dukkhasacca: Nama and Rüpa. 

The Truth of Suffering, Dukkhasacca, refers to mental and 
physical phenomena, Nama and Ripa in Pali. Both Nama 
(mental) and Rüpa (physical) arise dependent on their 
conditions and, therefore, and called conditioned mentality and 
conditioned physicality. 

For example, take the consciousness of seeing. When we 
see anything visible, consciousness of seeing is present. It arises 
dependent on four conditions: eyes, visible object, light and 


78 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


attention (Manasiküra). These four conditions cause the 
consciousness of seeing to arise. 

All of these conditions must be present for any seeing to 
arise. Although we have eyes but when the eye comes in contact 
with a visible object, and there is no light, the consciousness of 
seeing won't arise and we can't see. If we have eyes, eye 
contact, a visible object, and light, but no attention to the object, 
we simply won't see it. In this case, the consciousness of seeing 
will only arise when there is also attention. 

1. Khó Dé: Danh và Sác. 

Chân ly của sự khó đau, Khổ Bé, dé cập đến các hiện 
tượng thuộc về tinh thần và thé chát, Danh và Sắc ở trong Pali 
ngữ. Cả hai Danh (tinh thần) và Sắc (thể chất) khởi sinh tùy 
thuộc vào các điều kiện của chúng và, do đó, đã được gọi là năng 
lực tỉnh thần đã tùy thuộc vào điều kiện và đặc tính thể chất đã 
tùy thuộc vào điều kiện. 

Thí dụ, hãy lấy Tâm Nhãn Thức. Khi chúng ta trông thấy 
bất luận vật chỉ nhìn thấy được, Tâm Nhãn Thức đang hiện diện. 
Nó khởi sinh tùy thuộc vào bốn điều kiện: đôi mắt, đối tượng 
nhìn thấy được (Cánh Sắc), ánh sáng và sự chú ý (Tác Y). Bến 
điều kiện nầy là nguyên nhân làm cho Tâm Nhãn Thức khởi 
sinh. 

Tắt cả các điều kiện này cần phải hiện diện để cho bát luận 
việc trông thấy khởi sinh. Cho dù chúng ta có đôi mắt, thế nhưng 
đôi mắt đi đến tiếp xúc với đối tượng nhìn thấy được (Cảnh Sắc) 
và lại không có ánh sáng, thì Tâm Nhãn Thức sẽ không có khởi 
sinh và chúng ta không thé nào trông thấy. Nếu như chúng ta có 
đôi mắt, Nhãn Xúc, một đối tượng nhìn thấy được (Cảnh Sắc), 
và ánh sáng, thế nhưng không có sự chú ý đến đối tượng, thì 
chúng ta thuần túy sẽ không trông thấy nó. Trong trường hợp 
này, Tâm Nhãn Thức cũng chỉ sẽ khởi sinh một khi có sự chú ý. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 79 


Because the consciousness of seeing has four conditions, 
it is known as conditioned phenomenon. In Pali, anything 
conditioned is called Sankhata. Any consciousness is 
conditioned, as are all other mental and physical phenomena. It 
arises and then it passes away. Why does it pass away ? 
Because it arises. All conditioned things, Sankhata, have the 
nature of arising and passing away and so have the 
characteristic of impermanence (Anicca). 

Whereas, the cessation of suffering, Nibbana, is 
unconditioned. There are no conditions or no cause for 
Nibbana. That which is unconditioned is called Asankhata. It 
is also known as Akarana in Pali. “Karana” means a condition, 
and the prefix “A” means no. So Akarana means 
“ynconditioned.” Nibbana always exists and stands on its own. 
Because it doesn’t arise, it does not pass away. Therefore, 
Nibbana is not impermanent. It is permanent. When the 
continuous process of mental and physical phenomena cease to 
be experienced, Nibbana is experienced. 

In his first sermon, the Buddha taught that Dukkhasacca, 
the Truth of Suffering, is Parififieyya. It means the truth that 
must be thoroughly realized. All mental and physical 
phenomena arise and then pass away. They are impermanent 
(Anicca). What is impermanent is suffering (Dukkha). That's 
why the Buddha said that both mental and physical phenomena 
(Nama, Rüpa) are the Truth of Suffering. This truth is to be 
fully understood and realized. 

Vi Tâm Nhãn Thức có bón điều kiện, thì nó đã được biết 
đến như là hiện tượng đã tùy thuộc vào điều kiện. Ở trong Pali 
ngữ, bát luận vật chi đã tùy thuộc vào điều kiện thì đã được gọi 
là Hữu Vi Pháp. Bát luận Tám Y Thức nào đã tùy thuộc vào 
điều kiện, thì cũng như tất cả các hiện tượng thuộc về tỉnh thần 
và thể chất khác vậy. Nó khởi sinh và rồi nó diệt vong. Vì sao 


80 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 

nó diệt vong ? Bởi vi nó khởi sinh. Tất cả các Pháp đã tùy thuộc 
vào điều kiện, Hữu Vi Pháp, thì có thực tính của việc khởi sinh 
và sự diệt vong, và vì thế có đặc tướng của sự không thường tồn 
(vô thường). 

Trong khi đó, việc chấm dứt của sự khổ đau, Níp Bàn, thì 
đã không có điều kiện. Không có điều kiện hoặc không có 
nguyên nhân đối với Níp Bàn. Với điều mà đã không có điều 
kiện thì đã được gọi là Vô Vi Pháp. Nó cũng được biết đến như 
là Vô Vi Bất Động ở trong Pali ngữ. “Karana” (Chế Tác) có 
nghĩa là “một điều kiện” và tiếp đầu ngữ “A” có nghĩa là 
“không.” Vì thế, “Akarana” có nghĩa là “không có điều điện.” 
Níp Bàn thường luôn hiện hữu và tùy thuộc vào chính nó. Vì 
nó không có khởi sinh, nên nó không có diệt vong. Do đó, Nip 
Bàn đã không là không thường tồn. Nó là thường tồn. Khi quá 
trình liên tục của các hiện tượng thuộc về tinh thần và thể chất 
ngừng hẳn không còn trải nghiệm, thì Níp Bàn đã được trải 
nghiệm. 

Trong bài thuyết giảng đầu tiên của mình, Đức Phật đã 
giảng day rằng Khổ Dé, Chân Lý của Sự Khổ Dau, là Dat Tri. 
Nó có nghĩa là chân lý mà cần phải được chứng tri một cách triệt 
để. Tất cả các hiện tượng thuộc về tỉnh thần và thể chất khởi 
sinh và rồi diệt vong. Chúng là không thường tồn (vô thuong). 
Cái chi mà không thường tồn là sự khó đau. Đó là lý do tai sao 
Đức Phật đã nói rằng cả hai hiện tượng thuộc vé tinh thần và thé 
chát là chân lý của sự khó đau. Chân lý này thì cần phải được 
tuệ tri và được chứng tri một cách hoàn toàn. 


Three kinds of Dukkha. 
Here, I should mention very briefly the three general kinds 
of Dukkha, suffering, according to the Buddhist Abhidhamma. 
e The first one is Dukkha — Dukkha. 
e The second is Viparindma Dukkha. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 81 


e The third is Sankhara Dukkha. 

Dukkha Dukkha is a very common suffering. A few 
examples would be such things as pain, stiffness, itching, 
numbness, any illness or physical suffering. Others might be 
unhappiness, sadness, sorrow, worry or all mental suffering. 
These states of suffering are very conspicuous and common to 
all living beings. So they are called Dukkha Dukkha, suffering 
of suffering. 

The second type is Viparinéma Dukkha (the Dukkha of 
change). The Buddha regards the so — called happiness as 
Viparináma Dukkha because it doesn't last very long. It arises 
and then passes away changing into unhappiness and suffering. 
Due to this nature of changing into suffering, the Buddha said 
happiness is Viparindma Dukkha. This change can occur 
suddenly or somewhat quickly. 

Finally, there is Sankhara Dukkha. Sankhara in this case 
has the same meaning or sense as Sankhata. That is, something 
that arises due to conditons or causes. So, all mental and 
physical phenomena are Sankhata and Sankhara. They are the 
effects of their causes, their conditions. They arise and very 
instantly pass away and so are unsatisfactory. Why do they pass 
away ? Again it is because they arise. They are subject to 
passing away. This suffering of incessant arising and passing 
away. This suffering of incessant arising and passing away, 
Sankhara Dukkha, is common to everything that is conditioned. 

Ba thé loại của Khổ Dau. 

Tại đây, Su sẽ đề cập đến một cách ngắn gọn ba thê loại 
tổng quát của Khô Dau, sự khó đau, thé theo Tang Vô Tỷ Pháp 
Phật Giáo. 

e Thể loại thứ nhất là Khó Khó. 
e Thể loại thứ hai là Hoại Khổ. 
e Thể loại thứ ba là Hành Khổ. 


82 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Khổ Khó là một sự khó đau rất phó biến. Một vài ví du sẽ 
được làm những Pháp tiêu biểu như là sự đau đớn, sự cứng đờ, 
sự ngứa ngáy, su té cứng, bát luận sự khó dau về bệnh hoạn hoặc 
vé thé chất. Những thé loại khác có thé như là sự bát hạnh, nỗi 
ưu sầu, nỗi buồn phiền, sự lo lắng hoặc tất cá nỗi khó dau tinh 
thàn. Những trang thái này của sự khó dau thì rất dễ thấy và phó 
biến đối với tát cả chúng sinh hữu tinh. Vi thế chúng đã được 
gọi là Khổ Khó, nỗi khó đau của sự khó đau. 

Thé loại thứ hai là Hoại Khó (Khổ Dau của sự biến đổi). 
Đức Phật xem cái gọi là niềm hạnh phúc nhu là Hoại Khổ bởi 
vì nó không tồn tại được quá lâu dài. Nó khởi sinh và rồi điệt 
vong, biến đổi thành bát hạnh và sự khó đau. Bởi do thực tính 
của việc biến đổi thành sự khổ đau, Đức Phật đã nói niềm hạnh 
phúc là Hoại Khó. Sự biến đổi này có thé xây ra một cách đột 
ngột hoặc phần nào mau lẹ. 

Cuối cùng, thì có Hành Khổ. Hành trong trường hợp nầy 
có cùng nghĩa hoặc có cùng ý nghĩa như là Hữu Vi Pháp. Điều 
ấy (có nghĩa) là, một cái gì đó mà khởi sinh bởi do các điều kiện 
hoặc các nguyên nhân. Vì thế, tất cả các hiện tượng thuộc về 
tinh thần và thé chất đều là Hữu Vi Pháp và Hành Pháp. 
Chúng là những kết quả của các nguyên nhân của chúng, của các 
điều kiện của chúng. Chúng khởi sinh và hết sức ngắn ngủi liền 
diét vong và vì thé là bát duyệt ý. Vì sao chúng diệt vong ? Một 
lần nữa nó là như vậy bởi vì chúng khởi sinh. Chúng không 
tránh khỏi sự diệt vong. Sự khó đau này thi không ngừng sự 
khởi sinh và sự diét vong, Hành Khó, là phó biến đối với hết tất 
cả các Pháp mà đã tùy thuộc vào điều kiện. 


Thus, mental and physical phenomena (Nama, Ripa), 
which are conditioned things, are Dukkhasacca. This Truth of 
Suffering is to be thoroughly realized (Parififieyya) by yogis who 
want to be rid of suffering. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 83 


The first two kinds of suffering (Dukkha Dukkha and 
Viparinnüàma Dukkha) can be experienced and readily 
understood in daily life even without meditation practice. Yet, 
unless we practice Vipassana meditation, insight meditation, we 
are unable to thoroughly realize Sankhara Dukkha, the 
suffering of arising and passing away. Sankhüra Dukkha is 
very profound, too deep to be realized through theoretical 
knowledge or analysis. Only with practical experiential 
knowledge of the Dhamma acquired by Vipassana meditation, 
are we able to realize it as the suffering of arising and passing 
away. As the Buddha said "A person who wishes to attain the 
cessation of suffering, Nibbüna, must rightly understand and 
realize the true nature of mental and physical phenomena 
(Nama and Riipa).” 

Nhu thé, các hiện tượng thuộc vé tinh than va thé chat, do 
chính là những Pháp đã tùy thuộc vào điều kiện, là Khó Dé. 
Chân lý của sự khó đau này phải được chứng tri một cách triệt 
dé (Đạt Tri) bởi do các hành giả mà mong mỏi để thoát khỏi sự 
khổ đau. 

Hai thé loại đầu tiên của sự khó đau (Khổ Khó và Hozi 
Khổ) có thể được trải nghiệm và được tuệ tri một cách dễ dàng 
trong đời sống bình nhật ngay cả khi không có sự thực hành thiền 
định. Tuy nhiên, trừ khi chúng ta thực hành thiền định Minh 
Sát Tuệ, thiền định tuệ giác, thì chúng ta không có khả năng để 
chứng tri một cách triệt dé Hành Khé, nỗi khó đau của sự khởi 
sinh và sự diệt vong. Hành Khó thì hết sức sâu xa, hết sức thâm 
niệm để được chứng tri thông qua tri thức hoặc với sự phân tích 
thuần lý thuyết suông, không thực tiễn. Chỉ với tri thức trải 
nghiệm thực tiễn về Giáo Pháp đã được di đắc do bởi thiền định 
Minh Sát Tuệ, thì chúng ta mới có khả năng dé chứng tri về nó 
như là nỗi khó đau của sự khởi sinh và sự diệt vong. Như Đức 
Phật đã có nói “Một người mà mong mỏi dé thành đạt việc chấm 


84 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đứt của sự khó đau, Níp Bàn, thi cần phải tuệ tri một cách chân 
chính và chứng tri chân thực tính về các hiện tượng thuộc về tinh 
thần và thé chất (Danh và Sắc).” 


This is why we practice insight meditation (Vipassam8). 
The primary purpose of Vipassana@ meditation is to realize the 
impermanence or the arising and passing away of mental and 
physical phenomena, Sankhara Dukkha. When we are unable 
to realize this, we mistakenly take these phenomena to be 
permanent. Based on this wrong belief in the permanency of 
mind and body, we foster the idea of an ego, a self or a soul, a 
person, a being, and so on. 

When we cling to the idea of a person, a being based on 
the ignorance of the true nature of body / mind process, we then 
develop desire or wanting to get something. We may want to be 
a prime minister, a president, or a wealthy person. This desire 
arises dependent on the idea that there is a person, a self or a 
soul. This desire or greed causes many kinds of suffering. When 
one has a desire to be president, one has to strive for it in so 
many different ways. Then there is suffering. When one does 
become president, there is more suffering. There are so very 
many more things one must now deal with. 

Đây là lý do tại sao chúng ta thực hành thiền định tuệ giác 
(Minh Sát Tuệ). Mục đích chủ yếu của thiền định Minh Sát 
Tuệ là để chứng tri sự không thường tồn (vô thường) hoặc sự 
khởi sinh và sự diệt vong của các hiện tượng thuộc về tỉnh thần 
và thé chất, Hành Khó. Khi chúng ta không có khả năng để 
chứng tri được điều nầy, thì chúng ta ngộ nhận những hiện tượng 
nay là thường tồn. Dựa trên niềm tin sai lầm nầy về sự thường 
tồn của tâm thức và xác thân, chúng ta ấp ủ ý tưởng về một bản 
ngã, một tự ngã hoặc một linh hồn, một con người, một hữu tình, 
Và V.V. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 85 


Khi chúng ta bám chặt láy ý tưởng về một con người, một 
hữu tinh đã được dua trên sự thiếu hiểu biết về chân thực tính 
của quá trình Thân / Tâm, bấy giờ chúng ta phát triển lòng dục 
vọng hoặc sự mong muốn dé có được một cái gì đó. Chúng ta 
có thể mong muốn dé trở thành một vị thủ tướng, một vị tổng 
thống, hoặc một người giàu có. Lòng dục vọng này khởi sinh 
tüy thuóc vào y tuóng ráng có một con người, một tự ngã hoặc 
một linh hồn. Lòng dục vọng hoặc lòng tham muốn này tạo ra 
rất nhiều thé loại của sự khổ đau. Khi người ta có một dục vọng 
để trở thành vị tổng thống, thì người ta phải phán đấu cho việc 
ấy trong rất nhiều phương thức khác nhau. Thế là có sự khổ đau. 
Khi người ta trở thành vị tổng thống, thì lại có nhiều sự khó dau 
hơn nữa. Có vô vàn vấn đề khác nữa mà bấy giờ người ta cần 
phải đối phó. 


2. Samudayasacca: Tanha. 

In this way, the desire and greed to be president is the 
cause of suffering. Similarly, when one has other desires such 
as to have a good house, a good car, or good looks, one has to 
work to acquire them in so many different ways, both wholesome 
and unwholesome. Again, there is suffering. Desire, 
attachment, and greed are the causes of suffering. They are 
called Samudayasacca in Pali, the Truth of the Cause of 
Suffering. 

This Samudayasacca arises dependent on the ignorance of 
Dukkhasacca, the true nature of Nàma and Rüpa. When one is 
unable to thoroughly realize the true nature of mental and 
physical phenomena, Dukkhasacca, one is sure to have many 
negative mental states such as desire, attachment, craving, 
greed, anger, hatred, conceit and so on. The word Tanhüà in 
Pali is conveyed in English by such terms as greed, desire, 
craving, attachment, grasping, clinging, and so on. According 


86 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


to the Buddha, once one has Tanhd@ in the mind, suffering will 
surely follow. 
2. Táp Dé: Ái Duc. 

Trong phương thức này, lòng duc vọng và lòng tham muốn 
để trở thành vị tổng thống là nguyên nhân của sự khổ đau. 
Tương tự như vậy, khi người ta có những sự ham muốn khác 
nữa, chẳng hạn như là để có một căn nhà tốt đẹp, một chiếc xe 
tốt đẹp, hoặc ngoại hình xinh đẹp, người ta phải gia công để dĩ 
đắc chúng trong rất nhiều phương thức khác nhau, ở cả hai tịnh 
hảo và vô tịnh hảo. Lại một lần nữa, có sự khổ đau. Lòng dục 
vọng, sự dính mắc và lòng tham muốn là những nguyên nhân 
của sự khó đau. Ở trong Pali ngữ, chúng đã được gọi là Tập 
Dé, chân lý về nguyên nhân của sự khó dau. 

Tập Dé này khởi sinh tùy thuộc vào sự thiếu hiểu biết (bắt 
tri) của Khô Đề, chân thực tính của Danh và Sắc. Khi người ta 
không có khả năng để chứng tri một cách triệt để chân thực tính 
của các hiện tượng thuộc vé tinh thần và thé chất, Khó Dé, thì 
người ta chắc chắn sẽ có rất nhiều trạng thái tỉnh thần tiêu cực, 
chẳng hạn như là lòng dục vọng, sự đính mắc, ái dục, lòng tham 
muốn, sự sân hận, sự thù hận, sự kiêu mạn, và v.v. Từ ngữ Ái 
Dục ở trong Pali ngữ đã được diễn đạt trong Anh ngữ bằng 
những thuật ngữ chẳng hạn như sau lòng tham muốn, lòng dục 
vọng, ái dục, sự dính mắc, sự chấp trước, sự bám chặt, và v.v. 
Thể theo Đức Phật, một khi người ta có Ái Dục ở trong tâm thức, 
thi sự khó đau chắc chắn sẽ dõi bước theo sau. 


Tanha is Samudayasacca, the Truth of the Cause of 
Suffering. It arises dependent on the ignorance of Dukkhasacca, 
mental and physical phenomena. If one rightly understands the 
true nature of Nama and Ripa, one is able to remove the idea 
of a person, a being, a self or a soul. So in overcoming this idea 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 87 


of a personal entity, desire as well as greed, craving or any of 
the others do not arise. Then there is no longer suffering. 

As the Buddha said in his first discourse, Samudayasacca 
is Pahatabba, the truth that is to be completely removed or 
abandoned. In completely removing Tanhd, one is able to 
experience the cessation of suffering because its cause has been 
completely destroyed. 

Ái Dục là Tập Dé, chân lý về nguyên nhân của sự khổ dau. 
Nó khởi sinh tùy thuộc vào sự thiếu hiểu biết (bát tri) về Kho 
Đế, các hiện tượng thuộc về tinh thần và thể chất. Nếu như 
người ta tuệ tri một cách chân chính chân thực tính của Danh và 
Sắc, thì người ta có khả năng để loại trừ ý tưởng về một con 
người, một hữu tình, một tự ngã hoặc một linh hồn. Vì thế, đang 
khi vượt qua ý tưởng về một thực ngã này, thì lòng dục vọng 
cũng như lòng tham muốn, ái đục hoặc bất luận những Pháp nào 
khác không có khởi sinh. Thế là không còn có sự khổ đau nữa. 

Như Đức Phật đã có nói ở trong bài Pháp Thoại đầu tiên 
của mình, Tập Dé là Xå Doan, chân lý mà cần phải được loại 
trừ hoặc được xả ly một cách hoàn toàn. Trong việc loại trừ một 
cách hoàn toàn Ái Dục, thì người ta có khả năng để trải nghiệm 
việc chấm dứt của sự khó đau bởi vì nguyên nhân của nó đã bị 
hủy diệt một cách hoàn toàn. 


3. Nirodhasacca: Nibbana. 

The Buddha mentions Nirodhasacca, the Truth of the 
Cessation of Suffering, as Sacchikütabba. This term means the 
truth that is to be experienced. 

To experience the cessation of suffering, Nirodhasacca or 
Nibbüna, one needs to completely uproot Tanha, 
Samudayasacca. To accomplish this, one needs to rightly 
understand and thoroughly realize Dukkhasacca, The Truth of 
Suffering of mental and physical phenomena. 


88 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


How can one do this ? To rightly understand mental or 
physical phenomenon, one needs to observe them as they really 
are. Only when realizing these dual mental and physical 
phenomena as they really are, will their nature be rightly 
understood. Awareness and mindfulness of whatever arises in 
the body and mind are essential. 

3. Diét Dé: Níp Bàn. 

Đức Phát đề cập đến Diệt Dé, chân lý về việc chấm dứt 
của sự khổ dau, là Chứng Nghiệm. Thuật ngữ này có nghĩa là 
chân lý mà cần phải được trải nghiệm. 

Dé trải nghiệm việc chấm dứt của sự khó đau, Tập Dé hoặc 
Níp Bàn, thì người ta cần phải nhó bật gốc rễ Ái Dục, Tập Dé 
một cách hoàn toàn. Để hoàn thành được điều nầy, thì người ta 
cần phải tuệ tri một cách chân chính và chứng tri một cách triệt 
dé Khổ Dé, chân lý của sự khó dau về các hiện tượng thuộc về 
tinh thần và thé chát. 

Làm thé nào người ta có thé làm được điều này? Dé tuệ tri 
mót cách chán chính vé hién tuong tinh thàn và thé chát, thi 
người ta cần phải quan sát chúng khi chúng đang là thực tại. Chỉ 
một khi chứng tri được đôi hiện tượng tỉnh thần và thé chát này 
khi chúng đang là thực tại, thì chân thực tính của chúng sẽ được 
tuệ tri một cách chân chính. Sự tỉnh giác và chánh niệm vào bát 
luận điều chỉ mà khởi sinh ở trong tâm thức và xác thân, quả là 
điều thiết yếu. 


If one is able to develop this awareness, gradually the 
mindfulness becomes continuous, constant, sharp and powerful. 
This then causes the mind to deeply concentrate on all mental or 
physical phenomena as they arise. Constant and continuous 
mindfulness is the cause of deep concentration. When the mind 
is deeply concentrated on all observed objects, insight 


=æ omm 


knowledge (Vipassana hana) will arise. This idna realizes and 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 89 


rightly understands the true nature of the mental states and 
physical phenomena. 

When that insight realizes the true nature of mental and 
physical phenomena, attachment to them is overcome. Desire 
or greed for them does not arise. Tanhd@ is uprooted by rightly 
understanding this true nature. One will then experience the 
cessation of suffering because the cause has been destroyed. 
One will experientially understand the cessation of suffering, 
Nirodhasacca, the truth that must be experienced 
(Sacchikatabba). 

That is why mindfulness of whatever arises in our body and 
mind as it really occurs is important. This is in accordance with 
the Discourse of the Maha Satipatthana Sutta, the Four 
Foundations of Mindfulness, as expounded by the Buddha. 

Néu nhu nguói ta có khá náng dé phát triển sự tinh giác 
nay, thi dàn dần chánh niệm trở nên được liên tục, kiên định, 
tinh xảo và đũng mãnh. Điều này bấy giờ khiến cho tâm thức 
định thức một cách thâm niệm vào tất cả các hiện tượng thuộc 
vé tinh thần hoặc thé chát khi chúng khởi sinh. Chánh Niệm 
kiên định và liên tục là nguyên nhân của sự định thức thâm niệm. 
Khi tâm thức đã định mục một cách thâm niệm vào tất cả các 
đối tượng đã được quan sát, thì tri thức tuệ giác (Minh Sát Trí) 
sẽ khởi sinh. Minh Sát Trí nầy chứng tri và tuệ tri một cách 
chân chính chân thực tính của các trạng thái tính thần và các hiện 
tượng thuộc về thể chất. 

Khi tuệ giác ấy chứng tri chân thực tính của các hiện tượng 
thuộc về tinh thần và thé chát, thì sự dính mắc vào chúng đã 
được khắc phục. Lòng dục vọng hoặc lòng tham muốn đối với 
chúng không có khói sinh. Ái Dục đã bị nhó bật góc rễ do bởi 
việc tuệ tri một cách chân chính chân thực tính nầy. Người ta 
bấy giờ sẽ trải nghiệm việc chấm dứt của sự khó đau bởi vi tác 
nhân đã bị hủy diệt. Người ta sẽ tuệ tri một cách lịch luyện việc 


90 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


chấm dứt của sự khó đau, Diệt Dé, chán lý mà cần phải được 
trải nghiệm, Chứng Nghiệm. 

Đó là lý đo tại sao chánh niệm vào bát luận điều chi mà 
khởi sinh ở trong tâm thức và xác thân khi nó đang thực sự hiện 
bày, là quan trọng. Điều này quả là phù hợp với bài Pháp Thoại 
của bài Kinh Đại Niệm Xứ mà đã được trình bày chỉ tiết do bởi 
Đức Phật. 


4. Maggasacca: The Noble Eightfold Path. 

By observing and being aware of all mental and physical 
phenomena, the mindfulness of Maggasacca, the Truth of the 
Way Leading to the Cessation of Suffering, arises. Because of 
this mindfulness, the Noble Eightfold Path becomes well 
developed. 

As you know, Maggasacca is none other than the Noble 
Eightfold Path which consist of the eight factors: Samma ditthi, 
right understanding; Sammüà sahkappa, right thought, Sammà 
vaca, right speech; Sammü kammanta, right deed; Sammà 
djiva, right livelihood; Sammaà vayama, right effort; Sammà 
sati, right mindfulness; Sammda samādhi, right concentration. 
All of these eight factors of the Path combined are called 
Maggasacca, the Truth of the Way Leading to the Cessation of 
Suffering. It must be fully developed (Bhavetabba). 

One must be mindful of whatever is arsing in body and 
mind. When mindfulness becomes constant, continuous and 
sustained, it is concentrated deeply on the object. But to achieve 
this mindfulness, effort must be made. Only by putting forth 
strong mental effort, is one able to gain awareness of whatever 
is arising in mind and body. That necessary effort is right effort 
(Sammü vdyadma). Being continuously mindful is right 
mindfulness (Sammü sati). Because of this powerful and 
constant mindfulness, right concentration (Sammà samādhi) 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 91 


develops. These three factors are, therefore, causally linked. 
Right effort leads to right mindfulness which, in turn, causes 
right concentration to arise. 

4. Dao Dé: Bát Thánh Dao. 

Bằng với việc quan sát và có được tỉnh giác vào tất cả các 
hiện tượng thuộc về tinh thần và thé chất, Chánh Niệm của Dao 
Đế, chân lý về Đạo Lộ đắt dẫn đến việc chấm dứt của sự khổ 
đau, khởi sinh. Và bởi do Chánh Niệm này, Tứ Thánh Dé trở 
nên được phát triển tốt đẹp. 

Như các bạn đã được biết, Dao Dé chang có chi khác hon 
là Bát Thánh Đạo mà được bao gồm với tám yếu tố: Chánh 
Kiến, sự hiểu biết chân chính (kién giải chán chính); Chánh Tư 
Duy, sự nghi suy chân chính (tu duy chán chính); Chánh Ngữ, 
viéc nói lói chán chính; Chánh Nghiép, viéc hành dóng chán 
chính; Chánh Mang, su nuói mang chán chính; Chánh Tinh 
Tán, sự tinh cần chán chính; Chánh Niệm, sự ghi nhớ chán 
chính và Chánh Định, sự dinh thức chân chính. Tắt cả các tám 
yếu tố nầy của Đạo Lộ đã được kết hợp và đã được gọi là Đạo 
Dé, chân lý về Đạo Lộ dat dẫn đến việc chấm đứt của sự khó 
đau. Nó cần phải được phát triển một cách viên mãn (Tiến 
Hóa). 

Người ta cần phải có chánh niệm vào bất luận điều chi mà 
dang khởi sinh ở trong thân thé và tâm thức. Khi Chánh Niệm 
trở nên kiên định, liên tục và đã được bền vững, thì nó đã định 
mục một cách thâm niệm vào đối tượng. Thế nhưng để đạt được 
Chánh Niệm này, thi su nó luc càn phải được thực hiện. Chi có 
bằng với việc đặt lên hàng đầu sự nỗ lực tỉnh thần một cách mạnh 
mé, thì người ta mới có khả năng đạt được sự tỉnh giác vào bát 
luận điều chi mà dang khói sinh ở trong tâm thức và xác thân. 
Sự nỗ lực thiết yếu ấy chính là sự tinh cần chân chính (Chánh 
Tinh Tán). Có được chánh niệm một cách liên tuc chính là sự 
ghi nhớ chân chính (Chánh Niệm). Bởi do Chánh Niệm mãnh 


92 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


liệt và kiên định này, mà su định thức chán chính (Chánh Định) 
phát triển. Những ba yếu tố này, bởi do vậy, đã được kết nói 
một cách nhân quả tương quan. Sự nỗ lực chân chính (Chánh 
Tinh Tán) dat dẫn đến sự ghi nhớ chân chính (Chánh Niệm) cái 
mà, lần lượt, tạo ra sự định thức chân chính (Chánh Định) khởi 
sinh. 


But sometimes, the mind doesn't stay with the object, either 
a mental state or physical process. It wanders or thinks about 
something else. Then one of the mental factors, right thought 
(Samma sankappa), arises together with mindfulness to keep 
the mind on the object. In this way, the mind is brought to a 
deeper concentration on any object it observes. 

There are three other factors of the Path that enhance and 
help the above — mentioned mental factors to properly perform 
their functions. They are: right speech (Sammüà vaca), right 
deed or right action (Sammü kammanta), right livelihood 
(Samma àjiva). Before starting meditation, one has to observe 
precepts such as the five, eight, nine, or ten precepts for lay 
people; or 227 rules of the Vinaya for monks. By observing the 
precepts, one refrains from unwholesome deeds (Sammà 
kammanta), from unwholesome speech (Samma vaca) and from 
improper livelihood (Sammü ñjvd). In this way, by fully 
observing the precepts, one is endowed with the three factors of 
morality, Sila. Because of morality is purified, the mind is 
purified from evil actions and speeches. One can develop deep 
concentration and feel happy. Rapture and tranquility are 
experienced. With this state of mind, concentration on any 
object of meditation comes more easily and deeply. So these 
three factors of Sila, right speech, right deeds, right livelihood, 
help the mind to focus and to concentrate deeply on the objects 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 93 


at hand. They form an important foundation from which right 
effort, right mindfulness and right concentration arise. 

Thế nhung có đôi khi, tâm thức không có an trú với đối 
tượng, hoặc là trạng thái tinh thần hoặc là quá trình về thé chát. 
Nó hoang du hoặc nghĩ suy về cái gì khác. Thế rồi, một trong 
những yếu tố tinh thần, sự nghĩ suy chân chính (Chánh Tư 
Duy), cùng khởi sinh với Chánh Niệm để gìn giữ tâm thức an 
trú vào đối tượng. Trong phương thức này, tâm thức đã dẫn tới 
sự định thức thâm niệm hon vào bát luận đối tượng nào nó quan 
sát. 

Có ba yếu tố khác của Đạo Lộ mà nâng cao và hỗ trợ các 
yếu tố tinh thần đã được dé cập ở trên dé thực hiện một cách 
chính đáng chức năng của chúng. Đó là: việc nói lời chân chính 
(Chánh Ngữ), việc hành động chân chính hoặc thiện hạnh 
(Chánh Nghiệp), sự nuôi mạng chân chính (Chánh Mạng). 
Trước khi bắt đầu việc thiền định, người ta cần phải thọ trì những 
điều học giới, chẳng hạn như là năm, tám, chín hoặc mười điều 
học giới cho người cư sĩ, hoặc 227 điều giới luật của Tạng Luật 
cho các vị tu sĩ. Bằng với việc thọ trì những điều học giới, người 
ta tự kiểm thúc những hành động vô tịnh hảo (Chánh Nghiệp), 
những lời nói vô tịnh hảo (Chánh Ngữ) và việc nuôi mạng bát 
chính (Chánh Mang). Trong phương thức này, büng vói viéc 
thọ trì một cách viên mãn những điều học giới, người ta đã hội 
đủ phúc duyên với ba yếu tố của đức hạnh, Giới Luật. 

Vì đức hạnh đã trở nên tỉnh khiết, thì tâm thức đã trở nên 
tỉnh khiết khỏi những hành động và các ngôn từ xấu ác. Người 
ta có thé phát triển sự định thức thâm niệm và cảm thọ an lạc. 
Sự lạc bát khả chi (Phí Lac) và sự tĩnh lặng (Khinh An) đã được 
trải nghiệm. Với trạng thái nầy của tâm thức, sự định thức vào 
bất luận một đối tượng nào của thiền định đi đến một cách dễ 
dàng hơn và một cách thâm niệm hơn. Vì thế, những ba yếu tố 
này của Giới Luật, việc nói lời chân chính (Chánh Net), việc 


94 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


hành dóng chán chính (Chánh Nghiép), su nuói mang chán chính 
(Chánh Mang) hỗ trợ tâm thức dé được an định và dé định thức 
vào các đối tượng trong tầm tay. Chúng hình thành một nền tang 
quan trọng mà từ đó sự nỗ lực chân chính (Chánh Tinh Tán), sự 
ghi nhớ chân chính (Chánh Niệm) và sự định thức chân chính 
(Chánh Định) khởi sinh. 


In this way, the observing mind becomes more and more 
deeply concentrated on mental states or physical processes. 
There then arise many stages of knowledge or insights 
(Vipassaná fidna). This progressive realization is the maturing 
process of the important Path factor, that is to say, Right 
Understanding (Sammā di) of the true nature of 
impermanence (Anicca), suffering or dissatisfaction (Dukkha), 
and no soul or no self (Anatta) of phenomena. These three 
characteristics are understood directly and experientially by 
insightful yogis. 

Then the yogis realizes "This is just a natural process of 
mentality and physicality. It's not a person, a soul, a self nor a 
being." They uproot the idea of a person, a being, a self or a 
soul, which is the cause of all mental defilements (Kilesas). 
When they have completely removed the idea of a person, a 
being, a self, a soul (Sakkaya ditthi or Atta ditthi) then suffering 
will cease to exist or won't arise at all. 

So, yogis cultivate and develop the Noble Eightfold Path, 
Maggasacca, by being mindful of all mental states and physical 
processes as they really occur. Mindfulness is the key. Because 
of it, yogis are able to fully develop this Noble Eightfold Path. 

Trong phuong thức này, tâm thức đang quan sát càng lúc 
càng trở nên được định mục một cách thâm niệm hơn vào những 
trạng thái vé tinh thần hoặc các quá trình về thé chất. Và lúc bấy 
giờ khởi sinh rất nhiều giai đoạn của tri thức hoặc những tuệ giác 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 95 


(Minh Sát Trí). Sự việc tiến hóa chứng tri này là quá trình thuần 
thục của Chi Đạo quan trọng, có nghĩa là, sự hiểu biết chân chính 
(Chánh Kiến) vào chân thực tính của sự không thường tồn (Vô 
Thường), sự khó đau hoặc sự bát duyệt ý (Khô Dau), và không 
có linh hồn hoặc không có tự ngã (Vô Ngã) của các hiện tượng. 
Những ba đặc tướng nầy đã được tuệ tri một cách chính trực và 
một cách lịch luyện do bởi các hành giả thông tuệ. 

Bấy giờ hành giả chứng tri “Đây là một quá trình thường 
nhiên của năng lực tỉnh thần và đặc tính thể chất. Nó không phải 
là một con người, một linh hồn, một tự ngã mà cũng không là 
một hữu tình.” Ho nhó bật gốc rễ ý tưởng của một con người, 
một hữu tình, một tự ngã hoặc một linh hồn; đó là nguyên nhân 
của tất cả các Pháp uế nhiễm tỉnh thần (các Pháp phiền não). 
Khi họ hoàn toàn loại trừ ý tưởng của một con người, một hữu 
tình, một tự ngã, một linh hồn (Hữu Thân Kiến hoặc Ngã Kiến) 
thời bấy giờ sự khổ đau sẽ chấm dứt hiện hữu hoặc sẽ không còn 
khởi sinh chút nào cả. 

Vì thế, các hành giả tu dưỡng và phát triển Bát Thánh Đạo, 
Dao Bé, do bởi có được chánh niệm vào tất cả các trạng thái tinh 
thần và các quá trình về thể chất khi chúng đang thực sự hiện 
bày. Chánh Niệm là chìa khóa. Bởi vì nó, mà các hành giả có 
khả năng để phát triển một cách viên mãn Bát Thánh Đạo này. 


Summary. 

Every teaching of the Buddha is based on the Four Noble 
Truths. The path to freedom is found in these Four Noble Truths. 
The development of Maggasacca, Noble Eightfold Path or 
insight meditation, by yogis will lead them to a thorough 
realization of Dukkhasacca, the Truth of Suffering (which refers 
to mind and matter in the ultimate sense). With this realization, 
they abandon Samudayasacca, the Truth of the Cause of 
Suffering (attachment). When there is no Samudayasacca, the 


96 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


cause, there is no effect, no suffering. Suffering ceases to exist. 
Yogis then discover and directly experience the cessation of 
suffering, Nirodhasacca or Nibbüna for themselves. This is how 
yogis have to understand and apply the Four Noble Truths to 
their Vipassanü meditation practice. 
Tóm Lược. 

Moi huấn từ của Đức Phật đều đã được dựa trên Tứ Thánh 
Dé. Đạo lộ đưa tới sự tự do đã được tìm thấy ở Tứ Thánh Dé 
này. Sự phát triển về Dao Dé, Bát Thánh Đạo hoặc thiền định 
tuệ giác, do bởi các hành giả sẽ dắt dẫn họ đến một sự chứng tri 
triệt dé về Khô Dé, chân lý của sự khó đau (mà đề cập đến tâm 
thức và thé chát ở trong ý nghĩa cùng tột). Với sự chứng tri này, 
họ xả ly Tập Dé, chân lý về nguyên nhân của sự khổ dau (sự 
dính mắc). Khi không còn có nguyên nhân, thì không có hệ quả, 
không có sự khó đau. Sự khổ đau chấm dứt để hiện hữu. Các 
hành giả bấy giờ khám phá ra và trải nghiệm một cách chính trực 
việc chấm đứt của sự khó đau, Diệt Dé hoặc Níp Bàn cho chính 
minh. Đây là cách thức mà các hành giả cần phải được tuệ tri 
và ứng dụng Tứ Thánh Dé vào việc thực hành thiền định Minh 
Sát Tuệ của mình. 


Practical Insight Meditation. 

The principle of Vipassanü meditation or mindfulness 
meditation is to observe, to watch or to be mindful of all mental 
or physical phenomena as they really are. This mindfulness 
meditation is simple but very effective in achieving the cessation 
of suffering. It is not easy, however. Therefore, before 
practicing it, there are some preparatory stages yogis should go 
through. 

Thực Tiễn Thiền Định Tuệ Giác. 

Nguyên tắc của thiền định Minh Sát Tuệ hoặc thiền định 

chánh niệm là để quan sát, để chú mục hoặc có chánh niệm vào 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 97 


tất cả các hiện tượng thuộc vé tinh thần hoặc thé chất khi chúng 
đang là thực tại. Việc thiền định chánh niệm này thì đơn gián 
nhưng rất kiến hiệu trong việc đạt được sự cham đứt của nỗi khó 
đau. Nó không phải là dé dàng, tuy nhiên. Vì vậy, trước khi 
thực hành nó, có một vài giai đoạn phải trù bị trước mà các hành 
giả nên trải qua. 


Preparatory Stages. 

The first stage, which the Pali scriptures mention, is when 
yogis have spoken contemptuously or in jest or malice to or 
about a noble one (Ariya Puggala), who has attained some state 
of sanctity or enlightenment, then they should apologize to the 
Buddha and to that noble one. If the noble one is not available 
or is deceased, they should make apology through their 
meditation teacher. 

The second stage is that yogis should entrust themselves to 
the Buddha who teaches the technique of Vipassana meditation. 
By entrusting themselves to the Buddha, they can go through 
their practice happily and peacefully. Though yogis may have 
unwholesome or dreadful visions in their meditation, they will 
not fear them because they have entrusted themselves to the 
Buddha. Also yogis have to place themselves under the 
guidance of their meditation teacher so he can frankly instruct 
them without any hesitancy. Otherwise, he may be reluctant to 
guide them even though they have some, defects in their 
practice. 

In addition, yogis must take the precepts to purify moral 
conduct, should practice the four protective meditations and 
remember the preliminary instructions for meditation. 

Những Giai Đoạn Trù Bi. 

Giai đoạn thứ nhất, mà các kinh điển Pali đề cập đến, là 

khi các hành giả đã nói một cách khinh miệt, hoặc trong lúc đùa 


98 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


bón hoặc có ác y đến hoặc về một bậc Thánh nhân (Thánh 
Nhân), là bậc đã thành đạt được một vài trạng thái của sự thánh 
thiện hoặc sự giác ngộ; thời bấy giờ họ nên sám hối đến Đức 
Phật và đến bậc Thánh nhân ấy. Nếu như bậc Thánh nhân không 
sẵn sàng hiện diện hoặc đã quá vãng, thì họ nên thực hiện việc 
sám hối thông qua vị Thiền Sư của mình. 

Giai đoạn thứ hai để mà tự bản thân các hành giả giao phó 
đến Đức Phật là bậc chỉ dạy kỹ thuật về thiền định Minh Sát 
Tuệ. Bằng với việc tự bản thân giao phó đến Đức Phật, họ có 
thé trải qua việc thực hành của mình một cách hạnh phúc và một 
cách bình an. Cho đù các hành giả có thể có những huyễn tượng 
vô tịnh hảo hoặc khủng khiếp trong thiền định của mình, thì họ 
sẽ không có sợ hãi về chúng bởi vì tự bản thân họ đã giao phó 
đến Đức Phật. Tự bản thân các hành giả cũng phải đặt để dưới 
sự hướng dẫn vị Thiền Sư của mình để cho vị áy có thé chỉ bảo 
một cách tháng thắn họ mà không hé có bát luận sự do du nào. 
Nếu không, vị ấy có thể là miễn cưỡng để hướng dẫn họ ngay 
dù là họ có một vài khuyết điểm ở trong việc thực hành của 
mình. 

Thêm vào đấy, các hành giả cần phải thọ trì những điều 
học giới để thanh lọc giới đức, nên thực hành Tứ Hộ Pháp thiền 
định, và nên nhớ lại những sự chỉ dẫn sơ bộ cho việc thiền định. 


Purification of Moral Conduct. 

In the teachings of the Buddha, there are three kinds of 
training: training in moral conduct (Sila), training in 
concentration (Samadhi), and training in wisdom (Pantha). 
Purification of moral conduct is a prerequisite for yogis to 
achieve progress in their practice. When they practice moral 
conduct, it means they have restraint in speech and actions by 
observing at least five precepts or eight precepts as for lay 
people or 227 precepts (Pütimokkha) as for monks. When they 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 99 


abstain from unwholesome actions and speech, they observe 
these precepts completely. Only then will they be free from a 
guilty conscience and be able to concentrate during meditation 
practice. 

Sự Thanh Lọc Về Giới Đức. 

Trong những huấn từ của Đức Phật, có ba thể loại của việc 
huấn tập: việc huấn tập về giới đức (Giới), việc huấn tập về sự 
định thức (Định), và việc huấn tập về trí tuệ (Tuệ). Sự thanh 
lọc về giới đức là một điều kiện tiên quyết đối với các hành giả 
dé đạt được sự tiến hóa trong việc thực hành của mình. Khi họ 
thực hành giới đức, điều đó có nghĩa là họ phải thu thúc ở trong 
những lời nói và những hành động bằng với việc thọ trì ít nhất 
là năm điều học giới hoặc tám điều học giới về phía người cư sĩ, 
hoặc 227 điều học giới (Biệt Biệt Giải Thoát Giới) về phía các 
vị tu sĩ. Khi họ tránh xa những hành động và những lời nói vô 
tịnh hảo, thì họ thọ trì những điều học giới nầy một cách hoàn 
hảo. Chỉ như thế thì họ sẽ thoát khỏi một lương tâm tội lỗi và 
có khả năng dé định thức trong khi thực hành thiền định. 


In a meditation retreat, yogis are required to observe the 
eight precepts as follows: 
1. To abstain from killing. 

. To abstain from stealing and taking things not given. 

. To abstain from sexual misconduct. 

. To abstain from telling lies. 

. To abstain from taking intoxicants. 

. To abstain from taking food after noon. 

. To abstain from dancing, singing, music and unseemly 
shows, from the use of garlands, perfumes and unguents, 
and from things for beautifying and adorning. 

8. To abstain from using high and luxurious seats and beds. 


NWA 12d W LO 


100 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


The first precept, abstention from killing, means refraining 
from unwholesome actions. The second precepts, abstention 
from stealing and illegal possession of things not given by the 
owner, means refraining from unwholesome actions. It is the 
same with the third and fifth precepts, i.e. abstention from sexual 
misconduct and intoxicants. The fourth precept, abstention from 
telling lies, is refraining from false and unwholesome speech. 
Therefore, if yogis refrain from unwholesome speech and 
actions, their moral conduct (Sila) is fully observed. 

Trong một khóa thiền dinh tinh tâm, các hành giả đã được 
yêu cầu để thọ trì tám điều học giới như sau: 

. Tránh xa việc sát mạng. 

. Tránh xa việc thâu đạo và lay những vật không được cho. 

. Tránh xa việc tính dục tà hạnh. 

. Tránh xa việc nói dối. 

. Tránh xa việc dùng các chất nhiễm say. 

. Tránh xa việc thọ dụng thực phẩm sau buổi trưa. 

. Tránh xa việc khiêu vũ, ca hát, nghe nhạc và những buổi 
trình diện khiếm nhã, tránh xa việc dùng những tràng hoa, 
những hương liệu và những phắn sáp, và tránh xa các vật 
dùng để tô điểm và trang sức. 

8. Tránh xa việc dùng những ghế ngồi và giường nằm cao và 
sang trọng. 

Điều học giới thứ nhất, việc tránh xa sự sát mang, có 
nghĩa là việc tự kiểm thúc những hành động vô tinh hảo. Điều 
học giới thứ hai, việc tránh xa sự thâu đạo và sự sở hữu bất hợp 
pháp những vật không được cho do bởi chủ nhân, có nghĩa là 
việc tự kiểm thúc những hành động vô tịnh hảo. Cũng tương tự 
với điều học giới thứ ba và thứ năm, tức là việc tránh xa sự tính 
dục tà hạnh và các chất nhiễm say. Điều học giới thứ tư, việc 
tránh xa sự nói đối, là việc tự kiểm thúc những lời nói dối trá và 
vô tịnh hảo. Do đó, nếu như các hành giả tự kiểm thúc những 


NAHM RU P2 = 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 101 


lời nói và các hành động vô tịnh hảo, thì giới đức (Giới Luật) 
của họ đã được thọ trì một cách viên mãn. 


During a meditation retreat, yogis have to observe the 
eight precepts so that they can have more time to devote to their 
meditation. The sixth precept means abstention from taking 
food afier noon (until dawn the next morning). Although yogis 
must refrain from taking any kind of food during these hours, 
they can take honey and certain kinds of fruit juice such as 
orange and lemon juice. To observe the seventh precept, yogis 
must refrain from dancing, singing, playing and listening to 
music and from adorning themselves with anything which will 
beautify them such as using flowers, perfumes and so on. The 
eight precept is abstention from high and luxurious beds and 
seats. The third of the eight precepts refers to abstention from 
any kind of sexual contact, and not just from sexual misconduct. 

These are the eight precepts yogis have to observe during 
a meditation retreat. By refraining from these activities, their 
speech and actions are pure. So, observing eight precepts 
means purification of moral conduct, Sila visuddhi. Sila 
visuddhi is a prerequisite for yogis to make progress in practice. 
When moral conduct is purified, yogis never feel guilty. When 
they do not feel guilty, their mind becomes steady; thereby, they 
can attain deep concentration of mind (Samadhi) which, in turn, 
gives rise to insight wisdom (Panna). 

Trong mót khóa thién dinh tinh tám, các hành gia phai tho 
trì tám điều học giới nhằm dé cho họ có thé có thêm nhiều thời 
gian hơn nữa để mà chuyên tâm cho việc thiền định của mình. 
Điều học giới thứ sáu có nghĩa là việc tránh xa sự thọ dụng thực 
phẩm sau buổi trưa (cho đến lúc rạng đông sáng hôm sau). Mặc 
dà các hành giả cần phải tự kiểm thúc việc thọ dung bắt luận thé 
loại nào của thực phẩm trong những giờ khắc này, họ có thé thọ 


102 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


dung mát ong và một vài thé loại của nước ép trái cây chẳng hạn 
như là nước cam vắt và nước chanh vắt. Để thọ trì điều học giới 
thứ bẩy, thì các hành giả cần phải tự kiểm thúc việc khiêu vũ, ca 
hát, việc chơi và lắng nghe ca nhạc, và tự bản thân họ kiểm thúc 
việc tô điểm với bát luận vật chi mà sẽ trang sức cho họ chẳng 
hạn như là việc dùng những tràng hoa, những hương liệu và v.v. 
Điều học giới thứ tám là việc tránh xa những giường nằm và 
những ghế ngồi cao và sang trọng. Điều thứ ba của tám điều học 
giới đề cập đến việc tránh xa bát luận thể loại nào vé sự quan hệ 
tính dục, và không chỉ là việc tránh xa sự tính dục tà hạnh. 

Đây là tám điều học giới mà các hành giả cần phải thọ trì 
trong một khóa thiền định tĩnh tâm. Bằng với việc tự kiểm thúc 
những hoạt động này, thì những lời nói và các hành động của họ 
được thuần khiết. Vì vậy, việc thọ trì tám điều học giới có nghĩa 
là sự thanh lọc về giới đức, Giới Thanh Tịnh. Giới Thanh 
Tịnh là một điều kiện tiên quyết đối với các hành giả để tiến hóa 
trong việc thực hành. Khi giới đức đã trở nên tinh khiết, các 
hành giả không bao giờ cảm thấy tội lỗi. Khi họ không cảm thấy 
tội lỗi, thì tâm thức của họ trở nên kiên định; bằng cách ấy, họ 
có thé đạt được sự định thức thâm niệm của tâm thức (Định) mà, 
lần lượt, phát sinh ra tuệ giác anh minh (Tuệ). 


Four Protective Meditations. 
After taking precepts, yogis should develop the four 
protective meditations for a few minutes. These four are: 
1. Recollection of the Buddha’s attributes. 
2. Development of loving kindness towards all living beings 
(Metta). 
3. Reflection upon the loathsome nature of body. 
4. Reflection on the unavoidability of death. 
When yogis recollect the attributes of the Buddha, they 
can select one of the nine attributes as the object of their 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 103 


meditation and reflect on it. Here Araham is the first attribute. 
Araham means the Buddha who is worthy of honor because he 
has completely destroyed all mental defilements and attained to 
the cessation of all kinds of Dukkha. So he lives in peace and 
bliss and happiness. Yogis recollect this Araham attribute 
thinking of the achievement of the Buddha. When they recollect 
this attribute or other attributes of the Buddha, they feel happy 
and brave to face any kind of Dukkha or suffering in the course 
of their meditation as well as in their daily life. This can be done 
in about two minutes. 
Tit Hó Pháp Thién Djnh. 

Sau khi đã thọ trì những điều học giới, các hành giả nên 
phát triển Tứ Hộ Pháp thiền định trong một vài phút. Tứ Pháp 
nầy là: 

1. Sự truy niệm đến các Ân Đức của Đức Phật. 

2. Sự phát triển về tắm lòng lân ái hướng về tất cả chúng hữu 
tình (Từ Ái). 

3. Sự suy nghiệm về bản chất nhờm gớm của xác thân. 

4. Sự suy nghiệm về đặc tính bát khả ti miễn của sự tử vong. 

Khi các hành giả truy niệm những Ân Đức của Đức Phật, 
họ có thể chọn lựa một trong chín Ân Đức là đối tượng thiền 
định của mình và hãy suy nghiệm về Ân Đức ấy. Tại đây, Ứng 
Cúng là Ân Đức đầu tiên. Ứng Cúng có nghĩa là Đức Phật Ngài 
thích đáng được tôn vinh bởi vì Ngài đã hủy diệt một cách hoàn 
hảo tất cá các Pháp ué nhiễm tinh thần và đã thành dat tới việc 
chấm dứt tát cả các thé loại của Khô Dau. Vì thế, Ngài sinh trú 
trong sự bình an, chân phúc đức và niềm hạnh phúc. Các hành 
giá truy niệm Án Đức Ứng Cúng này và nghĩ suy về sự thành 
tựu của Đức Phật. Khi ho truy niệm Ân Đức này hoặc những 
Án Đức khác của Đức Phật, họ cảm thấy hạnh phúc và dũng cảm 
để đối diện với bất luận thé loại nào của Khó Đau hoặc sự khó 
đau trong quá trình thiền định của họ cũng như trong đời sống 


104 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


bình nhật của họ. Điều nầy có thể được thực hiện trong khoảng 
hai phút. 


Then they should develop Metta, the feeling of loving 
kindness toward all living beings, wishing them peace, 
happiness, and freedom from all kinds of mental and physical 
suffering, Dukkha. This is an unconditional love. As a result, 
they feel happy and tranquil, their mind easily concentrated on 
any object of meditation. This can be done in about five minutes. 
Next yogis reflect upon the loathsome nature of the body, 
thinking this body is full of impurities and repulsiveness like 
blood, pus, phlegm, intestines, and so on. The result is they are 
detached from this body to a certain extent because they find it 
loathsome or repulsive. This can be done in about two minutes. 

Sau dó ho nén phát trién Tir Ái, cảm thọ vé tám lòng lân 
ái hướng về tất cả chúng hữu tình; cầu chúc cho họ sự bình an, 
niềm hạnh phúc, và giải thoát khói mọi thé loại của sự khó đau 
thuộc về tinh thần và thé chất, Khó Dau. Đây là một tinh thuong 
vô điều kiện. Kết quả là, họ cảm thấy hạnh phúc và yên tinh, 
tâm thức của họ đã được định mục một cách dễ dàng vào bát 
luận đối tượng nào của thiền định. Điều nầy có thể được thực 
hiện trong khoảng năm phút. Kế tiếp, các hành giả suy nghiệm 
bản chất nhờm gớm của xác thân, nghi suy xác thân này thì đầy 
những chất bát tịnh và chán ghét như là máu, mủ, đờm, những 
ruột già và non, và v.v. Két quà là ho dà khóng cón dính mác 
noi xác thân này đến một mức độ nào đó bởi vi ho phát hiện nó 
nhờm gớm hoặc chán ghét. Điều này có thể được thực hiện trong 
khoảng hai phút. 


Then yogis should reflect upon the certainly or 
unavoidability of death. Life is uncertain, death is certain. Life 
is precarious and death is sure. Everyone who is born is subject 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 105 


to death. So all men are mortal. In this way, they think about 
the surety of death for every living being. They can arouse 
strenuous effort in their practice by thinking "I'll have to 
practice this meditation strenuously before I die.” 

Sau đó các hành giả nén suy nghiệm vé đặc tính bát khả tị 
miễn hoặc một cách chắc chán của sự tử vong. Su sống thì bát 
định, cái chết thì nhất định. Sự sống thì báp bênh, cái chết thì 
chắc chắn không tránh khỏi. Mọi người mà đã sinh ra thì không 
tránh khỏi sự tử vong. Vì vậy, tất cả mọi người ai cũng phải tử 
vong. Trong phương thức này, họ nghĩ suy về đặc tính bảo đảm 
của sự tử vong đối với mọi chúng hữu tình. Họ có thể kích hoạt 
sự nỗ lực ngoan cường trong việc thực hành của mình bằng với 
việc nghĩ suy “Tôi sẽ phải thực hành thiền định nầy một cách 
ngoan cường trước khi Tôi mệnh chung.” 


This is what the Buddhist meditational texts mention as the 
preliminary stages for both the Samatha and Vipassanü yogis. 
They are neither compulsory nor indispensable. But the texts 
mention they should be done. Among these four protective 
meditations, recollection of the Buddha's attributes and 
development of loving kindness towards all living beings 
(Metta) are the most important things for yogis to pacify their 
distracted mind and also to practice meditation happily and 
peacefully. 

Đây là những gì mà các bài thiền tập Phật Giáo dé cập đến 
xem như là những giai đoạn sơ bộ cho cả hai hành giả Thiền An 
Chỉ và Thiền Minh Sát Tuệ. Chúng thì không có bắt buộc mà 
cũng không thể thiếu được. Thế nhưng các bài thiền tập đề cập 
đến thì chúng nên được thực hiện. Trong Tứ Hộ Pháp thiền định 
nay, thì sự truy niệm đến các Ân Đức của Đức Phật và việc phát 
triển về tám lòng lân ái hướng về tất cả chúng hữu tình (Từ Ai) 
là những điều tối quan trọng đối với các hành giả để làm xoa dịu 


106 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tâm thức của họ đã bị phán tán và cũng dé thực hành thiền định 
một cách an lạc và bình an. 


Preliminary Instructions for Meditation. 


Note mindfully. 

e Note attentively and precisely. It is important to note 
precisely every mental and physical process which 
needs to be realized in its true nature. Superficial 
noting may even make the mind more distracted. 

e Note the present, live in the present. The fundamental 
principle is to observe whatever is arising at the very 
moment it arises. If yogis are looking for something 
instead of noting present phenomena, the mind will be 
in the future or in the past. 

Labeling: In the beginning of the practice, when the 
concentration is weak, the mind hass the tendency to skip over 
things. This can be checked by using the device of "labeling" 
which is mentally saying along with the noting of the object, i.e. 
"rising, rising" when observing the falling movement of the 
abdomen. If yogis do not label, they will tend to miss the object. 

Labeling is not meditation and is, therefore, not really 
necessary. It is helpful in the beginning, however. It helps the 
noting mind to concentrate on the object. Do persist with the 
labeling until mindfulness becomes very attentive and sharp, 
concentration deep, and insight penetrating naturally. Labeling 
is a “good friend” of mindfulness. Unless it becomes a 
hindrance, do not drop it. 

Những Sự Chi Dẫn So Bộ Cho Việc Thiền Dinh. 
Hãy Chú Niệm Một Cách Có Chánh Niệm. 

e Hãy chú niệm một cách chuyên tâm và một cách chuẩn 

xác. Thật là hệ trọng để chú niệm một cách chuẩn xác 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 107 


moi quá trình thuộc vé tinh thần và thé chát mà cần phải 
được chứng tri vào chân thực tính của nó. Việc chú 
niệm hời hot thậm chí có thé làm cho tâm thức bị phân 
tán thêm nữa. 

e Hãy chú niệm hiện tại, sống trong hiện tại. Nguyên tắc 
cơ bản là quan sát bất luận điều chỉ mà đang khởi sinh 
ngay tại khoảnh khắc nó khói sinh. Nếu nhu các hành 
giả đang tìm kiếm cái gì đó thay vì đang chú niệm các 
hiện tượng hiện tại, thì tâm thức sẽ là ở trong vị lai hoặc 
là ở trong quá khứ. 

Việc Định Danh: Vào giai đoạn bắt đầu của việc thực 
hành, khi sự định thức còn yếu kém, thì tâm thức có khuynh 
hướng dé bó qua các sự việc. Điều này có thể được kiểm tra 
bằng với việc sử dụng biện pháp của “Định Danh” là nói ở trong 
tâm cùng với việc đang chú niệm vào đối tượng, tức là “đang 
phóng lên à, dang phồng lên à" khi dang quan sát sự chuyển 
động dang phóng lên của cái bụng; hoặc “đang xộp xuống à, 
đang xộp xuống à” khi đang quan sát sự chuyển động đang xộp 
xuống của cái bụng. Nếu như các hành giả không dùng định 
danh, thì họ sẽ có xu hướng dé bó qua đối tượng. 

Việc định danh không là thiền định, và do đó, không thực 
sự cần thiết. Tuy nhiên, nó thì giúp ích ở trong giai đoạn bắt 
đầu. Nó trợ giúp tâm thức đang chú niệm để được định thức vào 
đối tượng. Hãy kiên trì với việc định danh cho đến khi Chánh 
Niệm trở nên hết sức chuyên tâm và tinh xảo, sự định thức thâm 
niệm, và tuệ giác đang thâm thấu một cách thường nhiên. Việc 
định danh là một “hảo bằng hữu” của Chánh Niệm. Trừ khi nó 
trở thành một Pháp chướng ngại (Trién Cái), thì hãy buông roi 
nó di. 

Choiceless Awareness. 

To begin their sitting meditation, yogis may choose the 

movement of the abdomen as an object for their observation. 


108 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


However, when they are mindful mind — body process, they do 
not need to choose any mental or physical process as the object 
of their meditation. Let the "noting mind" or the "observing 
mind" choose the object by itself, i.e. the abdominal movement, 
a feeling of happiness or a painful sensation. If yogis choose 
any mental or physical process as the object of meditation, it 
means they are attached to it. 

Though yogis try to focus their mind on the abdominal 
movement, the mind does not stay with it if the pain is more 
distinct or more prominent. The "noting mind" will go to the 
pain and observe it because the more distinct feeling takes the 
mind toward it very strongly. When pain disappears through 
attentive and close awareness, the mind will choose another 
object which is more distinct. If an itchy sensation on the back 
is more distinct or more pronounced than the abdominal 
movement, the mind will go to the feeling of itchiness and yogis 
are to observe it as "itching, itching, itching." When the itchy 
sensation has disappeared by means of strong mindfulness and 
deep concentration, the mind will choose (for example) the 
abdominal movement as its object because it is more distinct 
than the other objects. If happiness is more distinct than the 
abdominal object, the mind will choose happiness as its object 
and yogis observe it as "happy, happy, happy." So yogis need 
to choose the object when there is no obvious object but should 
observe the object that the mind chooses. 

Bát Tuyén Trach Tính Giác. 

Dé bát đầu Thiền Tọa của minh, các hành giá có thé tuyển 
trạch sự chuyển động của cái bụng như là một đối tượng cho 
việc quan sát của mình. Tuy nhiên, khi họ đã có chánh niệm vào 
quá trình Thân Tâm của mình, thì họ không cần phải tuyển trạch 
bất luận quá trình nào thuộc vé tinh thần hoặc thé chát như là đối 
tượng thiền định của mình. Hãy để “tâm thức đang chú niệm” 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 109 


hoặc “tâm thức dang quan sát” tuyên trach đối tượng do bởi 
chính nó, tức là sự chuyển động ở phần bụng, một cảm giác của 
niềm hạnh phúc hoặc một cảm thọ đau đớn. Nếu như các hành 
giả tuyển trạch bát luận quá trình nào thuộc vé tinh thần hoặc thé 
chất như là đối tượng của thiền định, điều đó có nghĩa là họ đã 
dính chặt vào nó. 

Mặc dù các hành giả có gắng dé an hán tâm thức của mình 
vào sự chuyển động ở phần bụng, tâm thức không có an trú với 
nó nếu như sự đau đớn là đặc thù hơn hoặc trọng yếu hơn. *Tám 
thức đang chú niệm” sẽ di tới sự đau đớn và quan sát nó bởi vì 
cảm giác đặc thù hơn khiến tâm thức hướng về nó một cách rất 
mạnh mẽ. Khi sự đau đớn biến mất thông qua sự tỉnh giác 
chuyên tâm và chặt chẽ, tâm thức sẽ tuyên trach đối tượng khác 
mà là đặc thù hơn nữa. Nếu như một cảm thọ ngứa ngáy ở lưng 
là đặc thù hơn hoặc hiển trước hơn sự chuyên động ở phan bung, 
tâm thức sẽ đi đến cảm giác của sự ngứa ngáy và các hành giả 
phải quan sát nó là “đang ngứa à, đang ngứa à, đang ngứa à.” 
Khi cảm thọ ngứa ngáy đã được biến mát do nhờ vào Chánh 
Niệm mạnh mẽ và sự định thức thâm niệm vào, tâm thức sẽ 
tuyển trạch (tỷ du) sự chuyển động ở phần bụng là đối tượng của 
nó bởi vì nó đặc thù hơn các đối tượng khác. Nếu như niềm 
hạnh phúc đặc thù hơn là đối tượng ở phần bụng, tâm thức sẽ 
tuyến trạch niềm hạnh phúc là đối tượng của nó và các hành giả 
quan sát nó là “hạnh phúc à, hạnh phúc à, hạnh phúc à.” Vì vậy 
các hành giá cần phải tuyển trạch đối tượng khi không có đối 
tượng hiên lộ, thế nhưng nên quan sát đối tượng mà tâm thức đã 
tuyển trach. 


See It As It Is. 
The Omniscient Buddha pointed out that by being mindful 
of mind — body processes as they really are, yogis are able to 
rightly understand their intrinsic nature. When yogis want to 


110 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


understand something as it really is, they should observe it, 

watch it as it really occurs without analyzing it, without logical 
reasoning, without philosophical thinking and without 
preconceptions. Yogis should be very attentive and mindful of 
it as it really is. 

For example, when we do not observe a watch attentively 
and carefully, we cannot understand it as it is. If our 
observation is combined with such preconceived ideas as "I 
have seen such a watch before and its brand name is Omega" 
then, as soon as we see the watch, we will take it to be an Omega. 
Why ? Because we do not observe it attentively and closely. We 
have used the preconceived ideas when we saw it and the 
preconceived ideas lead us to the wrong conclusion regarding 
the watch. If we put the preconceived ideas of "Omega" aside 
and just observe it attentively and closely, we will understand it 
as it is: this is a Seiko, made in Japan, with an international time 
chart, etc. 

Thám Thi Nó Khi Nó Dang Là. 

Düc Phát Toàn Giác dà chi ra ráng báng cách có dugc 
chánh niệm vào các quá trình của Thân — Tâm khi chúng đang 
là thực tại, thì các hành giả có khả năng để tuệ tri một cách chân 
chính thực tính nội tại của chúng. Khi các hành giả mong cầu 
dé tuệ tri một điều chi khi nó đang là thực tại, họ nên quan sát 
nó, chú mục nó khi nó đang thực sự hiện bày mà không có việc 
phân tích nó, không có việc lý luận duy lý, không có việc nghĩ 
suy triết lý và không có những thành kiến. Các hành giả cần 
phải hết sức chuyên tâm và chánh niệm vào nó khi nó đang là 
thực tại. 

Thí dụ, khi chúng ta không có quan sát một chiếc đồng hồ 
một cách chuyên tâm và một cách cần thận, thì chúng ta không 
thể nào tuệ tri được nó khi nó đang là. Nếu như việc quan sát 
của chúng ta đã được kết hợp với những dự kiến hình thành ý 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc DuKinhe 111 


tưởng chẳng hạn như “Tôi đã thấy một chiếc đồng hồ như thế 
trước đây và tên thương hiệu của nó là Omega" thì ngay sau khi 
chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ, chúng ta sẽ xem nó như là một 
chiếc Omega. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có quan sát nó 
một cách chuyên tâm và một cách chặt chẽ. Chúng ta đã phải 
sử dụng những dy kiến hinh thành ý tưởng khi chúng ta đã nhìn 
thấy nó và những dự kiến hình thành ý tưởng dắt dẫn chúng ta 
đi đến kết luận sai lầm về chiếc đồng hồ. Nếu như chúng ta đặt 
những dự kiến hình thành ý tưởng của chiếc đồng hồ Omega 
sang một bên và chỉ quan sát nó một cách chuyên tâm và một 
cách chặt chẽ, chúng ta sẽ tuệ tri nó khi nó đang là: đây là một 
chiếc Seiko, đã được chế tạo ở nước Nhật, với một biểu đồ thời 
gian quốc tế, v.v. 


In the same way, when yogis want to rightly understand 
the mind — body processes in their true nature as they really are, 
they must not analyze them or think about them. Yogis must not 
reason or use any intellectual knowledge or any preconceived 
ideas. They must leave them aside and pay bare attention to 
what is happening to the mind — body phenomena. Then, they 
can see the mind — body processes as they really are. When their 
body feels hot, yogis whould note that feeling of heat as heat. 
When the body feels cold, they should note it as cold. When 
yogis feel pain, they should note it as pain. When they feel 
happy, they should note that happiness as happiness. When they 
feel angry, they should note that anger as anger. When they feel 
sorrow, they should be mindful of it as sorrow. When they feel 
sad or disappointed, they should be aware of their emotional 
state of sadness or disappointment as it is. 

Trong cùng phương thức, khi các hành giả mong càu dé 
tué tri một cách chân chính những quá trinh Thân — Tám vào 
chân thực tính của chúng khi chúng dang là thực tại, thì họ không 


112 © The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


được phân tích chúng hoặc nghĩ suy về chúng. Các hành giả 
không được suy luận hoặc sử dung bát luận tri thức trí lực nào, 
hoặc bắt luận những dự kiến hình thành ý tưởng nào cả. Họ cần 
phải để chúng sang một bên và hãy chú ý trung thực đến những 
gi mà đang xây ra đối với các hiện tượng Thân — Tâm. Rồi thi, 
họ có thé nhìn thấy các quá trình Thân — Tâm khi chúng đang là 
thực tại. Khi cơ thể của mình cảm thấy nóng, thì các hành giả 
nên chú niệm cái cảm giác nóng ấy là nóng. Khi cơ thể cảm thấy 
lạnh, thì họ nên chú niệm nó là lạnh. Khi các hành giả cảm thấy 
đau đớn, thì họ nên chú niệm nó là đau đớn. Khi họ cảm thấy 
hạnh phúc, thì họ nên chú niệm niềm hạnh phúc ấy là niềm hạnh 
phúc. Khi họ cảm thấy tức giận, thì họ nên chú niệm sự sân hận 
ấy là sự sân hận. Khi họ cảm thấy buồn phiền, thì họ nên có 
chánh niệm vào nó là nỗi buồn phiền. Khi họ cảm thấy ưu sầu 
hoặc đã bị thất vong, thì họ phải tỉnh giác được trạng thái dé cám 
xúc của mình về nỗi ưu sầu hoặc sự thất vọng khi nó đang là. 


Each and every mental or physical process must be 
observed as it really occurs so that yogis can rightly understand 
it in its true nature. That right understanding will lead them to 
ignorance removal. When ignorance has been removed, then 
yogis do not take the mind — body processes to be a person, a 
being, a soul or a self. If they take these mind — body processes 
to be just natural processes, there will not arise any attachment. 
When the attachment has been destroyed, they are free from all 
kinds of suffering and have attained the cessation of suffering. 
So, mindfulness of mind — body processes in their true nature is 
the way leading to the cessation of suffering. That is the way 
our Omniscient Buddha delivered the discourse on “The Four 
Foundations of Mindfulness. ” 

In this discourse, the Omniscient Buddha teaches us to be 
mindful of mental and physical phenomena as they really are. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 113 


There are many ways by which we have to be mindful of the mind 
— body processes but they can be summarized as follows: 
1. Mindfulness of bodily process (Kayanupassana 
satipatthüna). 
2. Mindfulness of feeling or sensation (Vedandnupassana 
satipatthüna). 
3. Mindfulness of | consciousness (Citténupassana 
satipatthüna). 
4. Mindfulness of mind — objects (Dhammdnupassanaé 
satipatthana). 

Mỗi và moi quá trình thuộc tinh thần hoặc thé chat cần phải 
được quan sát khi nó đang thực sự hiện bày nhằm để cho các 
hành giả có thể tuệ tri nó một cách chân chính vào chân thực tính 
của nó. Sự hiểu biết chân chính ấy (chánh kiến) sẽ dat dán họ 
đến việc loại trừ sự thiếu hiểu biết vő minh). Khi sự thiếu hiểu 
biết (vó minh) đã được loại trừ, bấy giờ các hành giả không còn 
xem các quá trình Thân — Tám như là một con người, một hữu 
tình, một linh hồn hoặc một tự ngã. Nếu như họ xem các quá 
trình Thân - Tâm nầy chỉ là các quá trình thường nhiên, thời sẽ 
không có khởi sinh bất luận sự dính mắc nào. Khi sự dính mắc 
đã được hủy diệt, họ được thoát khỏi mọi thé loại của sự khó đau 
và đã thành đạt được việc chấm đứt của sự khổ đau. Vì vậy, 
Chánh Niệm vào chân thực tính của các quá trình Thân — Tâm 
là đạo lộ đang dắt dẫn đến việc chấm đứt của sự khổ đau. Đấy 
là phương thức mà Đức Phật Toàn Giác của chúng ta đã khải 
thuyết bài Pháp Thoại về “Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm.” 

Trong bài Pháp Thoại nầy, Đức Phật Toàn Giác chỉ dạy 
chúng ta phải có Chánh Niệm vào các hiện tượng thuộc tỉnh thần 
và thể chất khi chúng đang là thực tại. Có rất nhiều phương thức 
để mà chúng ta có được Chánh Niệm vào các quá trình thuộc về 
tỉnh thần và thể chất, thế nhưng chúng có thể được tóm tắt như 
Sau: 


114 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


1. Chánh Niệm vào quá trình thuộc xác thân (Thân Tùy 
Quán Niệm Xt). 

2. Chánh Niệm vào cảm giác hoặc cảm thọ (Thọ Tùy Quán 
Niệm Xứ). 

3. Chánh Niệm vào Tâm Ý Thức (Tâm Tùy Quán Niệm 
Xứ). 

4. Chánh Niệm vào các đối tượng tâm thức (Pháp Tùy 
Quán Niệm Xt). 


The Pratice. 

The guiding principle in Vipassana practice is to observe 
whatever is arising at the moment of its occurrence. By noting 
the present phenomenon, one lives in the present. So practicing 
Vipassana meditation or mindfulness meditation is to observe, 
to watch or to be mindful of all mental or physical phenomena 
as they really are. 

Vipassanü or insight meditation is, above all an 
experiential practice based on the systematic and balanced 
development of a precise and focused awareness. By observing 
moment to moment mind — body processes from a place of 
investigative attention, insight arises into the true nature of life 
and experiences. Through the acquired insights or wisdom, one 
is able to live more freely and relate to the world around with 
less clinging, fear and confusion. Thus one's life is lived with 
clear comprehension and wisdom. This mindfulness meditation 
is very simple but very effective in achieving the cessation of 
suffering. 

Sự Thuc Hành. 

Nguyên tắc hướng dẫn trong việc thực hành Minh Sát Tuệ 
là dé quan sát bát luận điều chi mà dang khởi sinh ngay khoảnh 
khắc sự hiện bày của nó. Bằng với việc đang chú niệm hiện 
tượng hiện tại, người ta sống trong hiện tại. Vì thế, việc đang 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 115 


thực hành thiền định Minh Sát Tuệ hoặc thiền định Chánh Niệm 
là để quan sát, để chú mục, hoặc phải có Chánh Niệm vào tất cả 
các hiện tượng thuộc tinh thần hoặc thé chát khi chúng dang là 
thực tại. 

Minh Sát Tuệ hoặc thiền định tuệ giác là, trên tất cả, một 
sự thực hành lịch luyện được dựa trên sự phát triển có hệ thống 
và tâm bình khí hòa của một sự tỉnh giác chuẩn xác và đã được 
an định. Bằng với việc quan sát từng mỗi khoảnh khắc các quá 
trình Thân — Tâm từ một vị trí chú tâm thâm duyệt, tuệ giác khởi 
sinh ở trong chân thực tính của đời sống và những trải nghiệm. 
Thông qua những tué giác hoặc trí tuệ đã di đắc, người ta có khả 
năng dé sống một cách tự do hơn và quan hé thế giới xung quanh 
với sự bám níu, nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn ít hơn. Như thế, đời 
sống của người ta đã được sống với sự liễu tri hiển minh và trí 
tuệ thanh tịnh. Thiền định Chánh Niệm này thì hết sức đơn giản 
nhưng rất kiến hiệu trong việc đạt được sự chấm đứt của nỗi khổ 
đau. 


Sitting Meditation. 

When doing sitting meditation, yogis choose a comfortable 
position. The most common one is cross — legged. Body should 
be balanced. Keep back straight. Do not sit leaning against a 
wall or other support. This weakens right effort (Sammà 
vayama) and will make yogis feel sleepy. Sitting on raised and 
compressed cushions causes the body to bend forward. This will 
make yogis feel sleepy, too. Venerable Sariputta and 
Moggallana did not use any cushion to meditate ! 

In the beginning of the practice, beginners may be 
confused as to what to note. The late Venerable Mahasi 
Sayadaw instructed that yogis may start their sitting meditation 
observing the rising and falling movement of the abdomen, 
mentally labeling “rising, rising” when observing the outward 


116 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


movement and "falling, falling" when observing the inward 
movement. Yogis may put their hand on the abdomen if they are 
unable to feel the movement. This is the primary or home object 
meaning that when there is no prominent object, yogis observe 
this object, or afier finishing noting other objects, they come 
back to this object. 

Thiền Toa Hành. 

Khi thục hành thiền tọa hành, các hành giả chon lựa một 
tu thế thoải mái. Một trong những tư thế phó biến nhất là ngồi 
bắt chéo chán (kiét già). Co thé nên được giữ thăng bằng. Hãy 
giữ lưng thẳng. Đừng ngồi dựa vào tường hoặc vào trụ đỡ khác. 
Điều này làm suy yếu sự tinh càn chân chính (Chánh Tinh Tán) 
và sẽ làm các hành giả cảm thấy buồn ngủ. Ngồi ở trên những 
tọa cụ dung cao lên và dồn nén làm cho cơ thể cúi khum về phía 
trước. Điều nầy cũng sẽ làm cho các hành giả cảm thấy buồn 
ngủ. Ngài Trưởng Lão Sariputta và Moggallana đã không có 
sử dụng bất luận tọa cụ nào để thiền định ! 

Vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, các hành giả sơ 
cơ có thé bị hoang mang về cách thức dé chú niệm. Ngài Cố Đại 
Trưởng Lão Mahasi đã chỉ bảo rằng các hành giả có thể bắt đầu 
việc thiền tọa hành của mình bằng cách quan sát sự chuyền động 
đang phóng lên và đang xộp xuống của cái bụng, định danh ở 
trong tâm “đang phóng lên à, đang phồng lén à" khi dang quan 
sát viéc ngoai phàn chuyén dóng và “đang xộp xuống à, dang 
xộp xuống à” khi đang quan sát việc nội phần chuyển động. Các 
hành giả có thể đặt bàn tay của mình lên trên cái bụng nếu như 
họ không có khả năng để cảm nhận việc chuyển động. Đây là 
đối tượng bản địa hoặc chủ yếu, có nghĩa là khi không có đối 
tượng trọng yếu, thì các hành giả quan sát đối tượng này, hoặc 
sau khi kết thúc việc chú niệm các đối tượng khác, thì họ quay 
trở lai đối tượng nay. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 117 


This is in accordance with the chapter on the four elements 
in the Maha Satipatthana Sutta. The movement of the abdomen 
is Vayodhütu (wind element). Each element has its individual or 
specific characteristics: 

e The earth element (Pathavidhãtu) has hardness and 
softness as its specific characteristics. 

e The water element (Apodhütu) has fluidity and cohesion 
as its specific characteristics. 

e The fire element (Tejodhütu) has heat and cold as its 
specific characteristics. 

e The wind element (Vayodhütu) has motion, support and 
vibration as its specific characteristics. 

When yogis are mindful of and realize te movement of the 
abdomen, they can be said to rightly understand the real nature 
of the wind element. 

Điều này phù hop với Chương nói vé bón tố chát ở trong 
bài Kinh Đại Niệm Xứ. Sự chuyển động của cái bụng là Phong 
Giới (tó chất gió). Mỗi tố chát có Cá Biệt hoặc Đặc Biệt Tướng 
của nó: 

e Tế chất đất (Địa Giới) có sự cứng rắn và sự mềm mại là 
những Biệt Tướng của nó. 

e Tó chất nước (Thủy Giới) có sự rò rỉ lan ra và sự quến tụ 
lại là những Biệt Tướng của nó. 

e Tố chất lửa (Hỏa Giới) có nóng và lanh là những Biệt 

Tướng của nó. 

e Tố chất gió (Phong Giới) có sự di động, sự hỗ trợ và sự 
rung động là những Biệt Tướng của nó. 

Khi các hành giả đã có chánh niệm và chứng tri sự chuyển 
động của cái bụng, họ có thể xác nhận để tuệ tri một cách chân 
chính chân thực tính của tó chất gió. 


118 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Breathing must be normal. Do not take quick or deep 
breaths in order to feel the abdominal movement clearly. Yogis 
will get tired doing it this way. Relax the mind and body and 
keep noting the object as long as possible. If there is a gap 
between "rising" movement and "falling" movement, fill it with 
the noting "sitting" and / or "touching." Noting "sitting" 
means mentally seeing the whole sitting body and "touching" 
the touch between two body parts such as two hands or between 
the bottom and the floor. 

Việc hít thở cần phải binh thường. Không hít thở mau hoặc 
sâu nhằm để cảm nhận được sự chuyển động ở phần bụng một 
cách rõ ràng. Các hành giả sẽ cảm thấy mệt mỏi khi đang làm 
theo phương thức này. Hãy thư giãn về Thân và Tâm và hãy giữ 
việc chú niệm vào đối tượng với điều kiện là khả thi. Nếu như 
có một chỗ gián đoạn giữa sự chuyên động “đang phóng lên” và 
sự chuyển động “đang xộp xuống,” thì hãy lap đầy vào chỗ 4 ay 
với việc chú niệm “đang ngồi à" và / hoặc “đang dung a.” Việc 
chú niệm “đang ngồi a” có nghia là viéc thám thi 6 trong tám 
toàn bộ cơ thê đang ngồi và “đang đụng à” sự tiếp xúc giữa hai 
phan cơ thé chang han nhu là hai bàn tay hay là giữa bàn tọa và 
nén nhà. 


In Burma, when yogis are instructed to note the sitting 
posture, some find out the form of the body such as the shoulder, 
the leg, the eyes, the nose, the head. Because they are looking 
for the form of the body, they couldn't note the sitting posture. 
But the Buddha didn't instruct us to note these forms of the 
body. What the Buddha taught us is to note the upright posture 
of the body as sitting, because he would like us to realize the 
supporting nature of Vayodhatu, the wind element. When we 
sit, there is air, inside and outside the body, which supports the 
body to sit in an upright position. To realize the nature of the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 119 


supporting wind element, the Buddha instructed us to note 
sitting. So yogis should focus their mind on the upright posture 
of the body and note it as sitting. 

Trong nước Mién Điện, khi các hành giả đã được chỉ bảo 
để chú niệm tư thế đang ngồi, thì có một số tìm ra hình dạng của 
cơ thé chẳng han như là vai, chân, đôi mắt, müi, đầu. Vì họ đang 
tìm kiếm hình dạng của cơ thể, họ đã không có thể chú niệm 
được tư thế đang ngồi. Thế nhưng Đức Phật đã không có chỉ 
bảo chúng ta là chú niệm những hình dạng nầy của cơ thể. Điều 
mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta là để chú niệm tư thế dựng 
thắng lên của cơ thể khi đang ngồi, bởi vì Ngài muốn chúng ta 
là chứng tri được thực tính đang hỗ trợ của Phong Giới, tố chất 
gió. Khi chúng ta ngồi, thì có không khí, bên trong và bên ngoài 
của cơ thể, mà hỗ trợ cơ thể để ngồi ở trong một tư thế dựng 
thẳng lên. Để chứng tri thực tính của việc hỗ trợ tế chất gió, 
Đức Phật đã chỉ bảo chúng ta là chú niệm vào việc đang ngôi. 
Vì vậy các hành giả nên an định tâm thức của mình vào tư thể 
dung tháng lên của cơ thé và chú niệm vào nó khi dang ngồi. 


Sometimes some yogis misunderstand this instruction. 
What they note is the contact between the body and the floor or 
the seat. That is contact or touching, not sitting. Therefore, 
even though the commentary to the text explains that sitting 
means the bending posture of the lower body and the upright 
posture of the upper body, I instructed yogis to be aware of the 
upright posture of sitting, the upper body, because if yogis are 
aware of the bending posture of the lower body, their mind tends 
to go to the contact or touching. Touching means any point of 
the touching sensation which is more distinct than the other 
points. It is another object different from sitting. It can be used 
with sitting in some cases, however. 


120 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Đôi khi một vài thiền giả hiểu sai sự chỉ bảo này. Những 
gì họ chú niệm là sự tiếp xúc giữa cơ thể và nền nhà hoặc chỗ 
ngồi. Đó là sự tiếp xúc hoặc sự đụng chạm, không là việc ngồi. 
Do đó, cho dù là lời chú giải của văn bản kinh điển giải thích 
rang việc ngồi có nghĩa là tư thế đang cúi khum của phần dưới 
cơ thé và tư thé dung tháng lên của phần trên cơ thé, Sư đã chỉ 
bảo các hành giá là phải tỉnh giác vào tư thé dựng tháng lên của 
việc ngồi, phần ở trên cơ thể, bởi vì nếu như các hành giả tỉnh 
giác vào tư thế cúi khum ở phần dưới cơ thể, thì tâm thức của họ 
có xu hướng di đến để tiếp xúc hoặc đụng chạm. Sự đụng chạm 
có nghĩa là bát luận điểm nào của cảm thọ dung chạm (xúc tho) 
mà là đặc thù hơn các điểm khác. Nó là đối tượng khác với tọa 
hành. Tuy nhiên, nó có thể được dùng với tọa hành trong một 
vài trường hợp. 


When yogis are able to note the rising and falling of the 
abdomen very well and the concentration is somewhat good, the 
mind tends to go to out and wander. This happens because the 
mind can easily note the two movements of the abdomen and 
there is gap between the movements. If yogis think they have a 
little bit of time between the falling movement and the rising 
movement of the abdomen, they must fill that gap with more 
objects so as to make the mind too busy to have any time to go 
out. Yogis should add either the sitting posture or the touching 
sensation or both. Afier yogis have noted the falling movement, 
they note "sitting" or "touching" or both before they start to 
note the rising movement. The number of additional objects 
depends on how wide the gap is. So, the noting, in this case, 
should be like "rising, falling, sitting" or "rising, falling, 
touching" or "rising, falling, sitting, touching." Noting this 
way, yogis will have better and deeper concentration. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 121 


Khi các hành giả có khả năng dé chú niệm việc dang phóng 
lên và việc dang xộp xuống của cái bụng hết sức tốt đẹp và sự 
định thức thì có phần nào tốt, tâm thức có xu hướng di ra ngoài 
và hoang du. Điều nầy xây ra bởi vì tâm thức có thể một cách 
dễ dàng chú niệm hai sự chuyển động của cái bụng và có chỗ 
gián đoạn giữa những chuyển động. Nếu như các hành giả nghĩ 
họ có một chút ít thời gian giữa sự chuyển động đang xộp xuống 
và sự chuyển động đang phóng lên của cái bụng, họ cần phải lấp 
chỗ gián đoạn ấy với nhiều đối tượng hơn nữa nhằm dé làm cho 
tâm thức quá bận rộn không có thời gian nào để đi ra ngoài. Các 
hành giả nên thêm hoặc tư thế đang ngồi hoặc là cảm thọ đụng 
chạm (xúc tho) hoặc là cả hai. Sau khi các hành giả đã có chu 
niệm sự chuyển động đang xộp xuống, thì họ chú niệm “đang 
ngồi à” hoặc “đang đụng à” hoặc cả hai trước khi họ bắt đầu dé 
chú niệm sự chuyển động đang phông lên. Số lượng của các đối 
tượng được thêm vào tùy thuộc vào khoảng rộng chỗ gián đoạn 
là bao nhiêu. Vì thế, việc chú niệm, trong trường hợp này, sẽ 
như vầy “đang phông à, đang xộp à, đang ngồi à” hoặc “đang 
phông à, đang xộp à, đang đụng à” hoặc “đang phông à, đang 
xộp à, đang ngồi à, đang đụng à.” Việc chú niệm theo phương 
thức nầy, các hành giả sẽ có sự định thức tốt đẹp hơn và thâm 
niệm hơn. 


When yogis are able to note these four objects 
constitutively and successively, they must do all four, not two 
groups separately. Some yogis misunderstand, sometimes they 
note “rising, falling; rising, falling," sometimes “sitting, 
touching; sitting, touching." Only when yogis are not able to 
note all the four constitutively, they should note their rise and 
fall separately, then sitting, touching. If the abdominal 
movement is good for yogis to note, they should stay with it. If 
it's good for some reason, yogis can note the sitting and 


122 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


touching sensations alternately: "sitting, touching; sitting, 
touching. ” 

Khi các hành giả có khả năng dé chú niệm những bón đối 
tượng này một cách nối liền nhau và một cách liên tiếp, thì họ 
cần phải làm hết cả bốn, không thành hai nhóm một cách riêng 
rẽ. Một vài hành giả hiểu lầm, đôi khi họ chú niệm “đang phồng 
à, đang xộp à; đang phông à, đang xộp à,” đôi khi “đang ngồi à, 
đang đụng à; đang ngồi à, đang đụng à.” Chỉ một khi các hành 
giả không có khả năng dé chú niệm hết cá bốn một cách nói liền 
nhau, thì họ nên chú niệm sự phòng lên và sự xộp xuống của 
mình một cách riêng rẽ, rồi thì đang ngồi à, đang đụng à. Nếu 
như sự chuyển động ở phần bụng là tốt dep cho các hành giá dé 
chú niệm, thì họ nên an trú với nó. Nếu vì một vài lý do chánh 
đáng, các hành giả có thể chú niệm việc đang ngồi và các cảm 
thọ đụng chạm một cách luân phiên nhau: “đang ngồi à, đang 
đụng à, đang ngồi à, đang đụng à.” 


Sometimes some yogis very easily feel their heartbeat 
when concentrating on the movement of the abdomen. It is 
because, when they note the rise and fall of the abdomen, they 
make too much mental effort breathing. That effort makes the 
heart beat more obvious and yogis confuse the movement of the 
abdomen with the heartbeat. For such yogis, the sitting posture 
and touching sensation are good at the beginning of the 
practice. Later on, yogis will be able to note all these four 
objects very well, systematically and methodically. 

Đôi khi một vài hành giả hết sức dé dàng cảm thấy nhịp 
đập của tim mình khi đang định thức vào sự chuyển động của 
cái bụng. Đó là bởi vì, khi họ chú niệm sự phóng lên và sự xộp 
xuống của cái bụng, họ đã nỗ lực quá nhiều ở trong tâm việc hít 
thở. Sự nó lực ấy làm cho trái tim đập rõ ràng hơn và các hành 
giả nhằm lẫn sự chuyên động của cái bụng và nhịp đập của tim. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 123 


Đối với các hành giả như vậy, tư thế đang ngồi và cảm thọ đụng 
chạm là tốt ở vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành. Về sau 
này, các hành giả sẽ có khả năng để chú niệm hết sức tốt đẹp cả 
bốn đối tượng nầy, một cách có hệ thống và một cách có phương 
pháp. 


In short, if yogis have no problem with the heartbeat, they 
should continue to note the rise and fall of the abdomen. If they 
think they need more objects, they should note the sitting posture 
and touching sensation, too. So they note “rising, falling, 
sitting, touching; " "rising, falling, sitting, touching." In other 
words, between the falling movement and the rising movement, 
yogis should insert the two objects, sitting and touching, so that 
their mind doesn't have any time to go out. The point is to make 
the mind quite occupied with the objects. 

Nói tóm lai, néu nhu các hành giả không có vấn đề chỉ với 
nhịp đập của tim, thì họ nên tiếp tục để chú niệm sự phóng lén 
và sự xộp xuống của cái bụng. Nếu như họ nghĩ họ cần thêm 
nhiều đối tượng nữa, thì họ cũng nên chú niệm tư thế đang ngồi 
và cảm thọ đụng chạm. Vì vậy, họ chú niệm “đang phóng à, 
dang xóp à, đang ngồi à, dang dung à;" *dang phóng à, dang xộp 
à, dang ngài à, dang dung à." Nói cách khác, giữa sự chuyển 
dóng dang xóp xuóng và su chuyén dóng dang phóng lén, các 
hành giả nén xen kẽ hai đối tượng vào nhau, dang ngồi và dang 
đụng, nhằm dé cho tâm thức của họ không có thời gian nào để 
đi ra ngoài. Điểm chính là làm cho tâm thức hoàn toàn bận rộn 
với các đối tượng. 


Although yogis are taught to begin with the watching of the 
rise and fall of the abdomen, they must not be attached to it. This 
is not the only object, but only one of many objects of Vipassana 
meditation. 


124  eTheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


While observing the movement of the abdomen, if sounds 
are heard, note "hearing, hearing." At first it is not easy but 
yogis have to note as much as they can. Only when mindfulness 
of hearing is sufficient, may yogis return to the primary object 
of meditation (e.g. "rising" and "falling. ") 

Mặc dù các hành giả đã được chỉ day dé bắt đầu với việc 
chú mục vào sự phòng lên và sự xộp xuống của cái bụng, ho 
không được dính mắc vào nó. Đây không phải là đối tượng duy 
nhất, mà chỉ là một trong rất nhiều đối tượng của thiền định 
Minh Sát Tuệ. 

Trong khi đang quan sát sự chuyển động của cái bụng, nếu 
các âm thanh đã được nghe, thì hãy chú niệm “đang nghe à, đang 
nghe à.” Vào lúc ban đầu, thì không có dễ nhưng các hành giả 
phải chú niệm càng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nếu họ có 
thể. Chỉ một khi Chánh Niệm của việc nghe đã đầy đủ, thì các 
hành giả mới có thê trở lại đối tượng chủ yếu của thiền định (ví 
dụ: “đang phông à” và “đang xộp à.”) 


Noting Mental And Emotional States. 

At the beginning of the practice, the mind wanders very 
often. Whenever the mind wanders, yogis should follow the mind 
and observe it. If yogis are thinking about their family affairs, 
that thought must be observed as it is, making a mental note 
“thinking, thinking, thinking." After the initial thought has 
disappeared, they should resume their noting of the movements 
of the abdomen as usual “rising, rising”, “falling, falling.” 

If yogis note any mental or emotional state, it must be done 
somewhat quickly, energetically, and precisely so that the noting 
mind is continuous and becomes powerful. Then the thinking 
will stop by itself. Note the thoughts quickly as if yogis are 
hitting them with a stick: “thinking, thinking, thinking” or 
“sleepy, sleepy, sleepy” or “happy, happy, happy” or “sad, sad, 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 125 


sad,” not slowly as “thinking ... thinking ..." or "sleepy ... 
sleepy..” Unless yogis can note the wandering thought, they do 
not have a hope of concentrating the mind. If the mind is still 
wandering, it just means that yogis still do not note energetically 
enough. This ability is indispensable. 
Việc Chú Niệm Những Trang Thai Tinh Than Và 
Dễ Cảm Xúc. 

Vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, tâm thức rất 
thường xuyên hoang du. Bát luận khi nào tâm thức hoang du, 
các hành giả nên dõi theo tâm thức và quan sát nó. Nếu như các 
hành giả đang nghĩ suy về các vấn đề gia đình của mình, sự nghĩ 
suy ấy cần phải được quan sát khi nó đang là, cùng lúc thực hiện 
một sự chú niệm ở trong tâm “đang nghĩ à, đang nghĩ à, đang 
nghĩ à.” Sau khi sự nghĩ suy ban đầu đã được biến mát, họ nên 
tiếp tục lại việc chú niệm của mình vào những chuyên động của 
cái bụng như lệ thường, “đang phông à, đang phông à,” “đang 
xộp à, đang xộp à.” 

Nếu như các hành giả chú niệm bắt luận trạng thái nào 
thuộc tinh thần hay là dé cảm xúc, thì việc ấy cần phải được thực 
hiện một cách mau lẹ, một cách nghị lực và một cách chuẩn xác 
nhằm dé cho tâm thức đang chú niệm được liên tục và trở nên 
dũng mãnh. Thế rồi việc nghĩ suy sẽ dừng lại bởi chính nó. Hãy 
chú niệm những nghĩ suy một cách mau lẹ y như thể các hành 
giả đang đánh chúng với một cây gậy vậy: “đang nghĩ à, đang 
nghi à, dang nghĩ à” hoặc “buồn ngủ à, buồn ngủ à, buồn ngủ à” 
hoặc “hạnh phúc à, hạnh phúc à, hạnh phúc à” hoặc “buồn à, 
buồn à, buồn à” không có chậm rãi như là “đang nghĩ à ... đang 
nghi à..." hoặc “buồn ngủ à... buồn ngủ a...” Trừ khi các hành 
giả có thé chú niệm việc nghĩ suy dang hoang du, họ không có 
một kỳ vọng vào việc định thức tâm thức. Nếu tâm thức vẫn còn 
hoang du, điều đó có nghĩa là các hành giả vẫn không có chú 


126 e TheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


niệm một cách đủ nghị lực. Năng lực này thi không thể thiếu 
được. 


If they are aware of the content of the thought, it will tend 
to go on. If they are aware of the thought itself, then thinking 
will cease. Do not be attached to thinking and theory. Insight 
comes with deep concentration, not will logical or philosophical 
thinking. Eagerness and worry about getting concentration can 
cause distraction. Curiosity and expectation definitely delay 
progress. Ifthey arise, do not dwell on them. Give them sharp 
awareness. Drowsiness can be overcome by putting in more 
effort. Labeling activities noted also helps. Note sleepiness 
energetically by doing it in quick repetition. Do not open eyes 
while sitting meditation. If yogis do, concentration is broken. 
Do not be contented with one hour sitting. Sit as long as 
possible. Do not shift posture. 

When the abdominal movements are more gradual and 
clear, yogis may increase the frequency of the noting "rising, 
rising, rising; " "falling, falling, falling." If the movements are 
complicated, just note them generally. 

Nếu như họ nhận biết được nói dung của việc nghĩ suy, thì 
nó sẽ có xu hướng trôi chảy liên tục. Nếu như họ tỉnh giác được 
chính việc nghĩ suy ấy, thì bấy giờ việc nghĩ suy sẽ chấm dứt. 
Đừng có bị dính mắc vào việc nghĩ suy và lý luận. Tuệ giác đi 
cùng với sự định thức thâm niệm, không cùng với việc nghĩ suy 
duy lý hay là triết lý. Sự háo hức và sự lo lắng về việc đạt được 
sự định thức thì có thé gây ra sự thất niệm. Tính hiếu kỳ và sự 
kỳ vọng một cách quả quyết trì hoãn sự tiến hóa. Nếu chúng 
khởi sinh, đừng chú ý tới chúng. Hãy chuyển cho chúng sự tỉnh 
giác tinh xảo. Sự ngủ gà ngủ gật có thé vượt qua bằng với việc 
gia công nỗ lực hơn nữa. Cũng được hó trợ với những hoạt động 
định danh đã có chú niệm. Hãy chú niệm sự buồn ngủ một cách 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 127 


nghi luc báng cách thuc hién viéc åy trong su láp di láp lai mau 
le. Đừng có mở đôi mát ra trong khi dang thiền tọa hành. Nếu 
như các hành giả làm điều ấy, thi sự định thức đã bị cát đứt. 
Đừng có hài lòng với một giờ thiền tọa. Hãy ngồi càng lâu càng 
tốt. Đừng có thay đổi tư thế. 

Khi những chuyển động ở phần bụng tiệm tiến và rõ ràng 
hơn, thì các hành giả có thể gia tăng tần số của việc chú niệm 
“đang phông à, dang phóng à, dang phóng à;" “dang xộp à, đang 
xộp à, đang xộp à." Nếu nhu những su chuyển động đã là phức 
tạp, thì chỉ chú niệm chúng một cách bình thường. 


Pain And Patience. 

After sitting for some time, pain may arise. It does not have 
to inform yogis of its coming. Yogis need to observe it with the 
right attitude. Pain is observed not to make it go away but to 
realize its true nature. So do not wish it to disappear when 
noting it. 

Another aspect of the practice is that yogis have a tendency 
to change position when having unbearable sensation such as 
pain. Yogis should be patient with the pain and note it 
attentively and methodically as long as possible. Yogis should 
not change posture instantly but should proceed with 
mindfulness of the pain. 

Sy Dau Dón Và Sy Kham Nhán. 

Sau khi ngồi trong một ít lâu, su đau đớn có thé khói sinh. 
Nó không có báo tin cho các hành giá về việc đi đến của nó. Các 
hành giả cần phải quan sát nó với thái độ đúng dán. Sự đau đớn 
thì được quan sát, không làm cho nó bỏ đi, mà trái lại là để chứng 
tri chân thực tính của nó. Vi thế đừng có ước mong nó bién mát 
đang khi chú niệm nó. 

Một khía cạnh khác của việc thực hành là vị hành giả ấy 
có một xu hướng dé thay dói tư thé đang khi có cảm thọ bát khả 


128 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


kham chẳng han nhu là sự dau đớn. Các hành giả nén kham 
nhẫn với sự đau đớn và hãy chú niệm nó một cách chuyên tâm 
và một cách có phương pháp càng lâu càng tốt. Các hành giả 
không nên thay đổi tư thế ngay lập tức mà trái lại nên tiếp tục 
tiến hóa với Chánh Niệm vào sự đau đớn. 


If beginners are unable to bear the severe pain, they may 
change their posture. But before doing so, they must note the 
intention to change posture as “intending, intending.” Then 
they should change their posture very, very slowly being aware 
of all the movements and actions involved in the changing of 
posture. Afier having changed their posture, yogis should then 
return to the abdominal movement, the primary object, and note 
as usual. Yogis can change only once in a sitting. 

Nếu nhu các vi so cơ không có khả năng dé chịu đựng con 
đau khốc liệt, thì họ có thé thay đổi tu thế. Thé nhưng trước khi 
làm như vậy, họ cần phải chú niệm cái tác ý để thay đổi tư thế 
là “đang tác ý à, đang tác ý à.” Bấy giờ họ nên thay đổi tư thế 
của họ hết sức, hết sức chậm rãi cùng lúc đang có được tỉnh giác 
vào tất cả những sự chuyển động và các hành động đã hữu quan 
chặt chẽ trong việc thay đổi tư thế. Sau khi đã được thay đổi tư 
thế của mình, thì các hành giả bấy giờ trở lại sự chuyển động ở 
phần bụng, đối tượng chủ yếu, và hãy chú niệm như lệ thường. 
Các hành giả có thé thay đổi chỉ một lần trong một lần thiền tọa. 


For those yogis who have pain but could sit through the 
sitting hour without changing position, they should do so since 
it is not very beneficial for them to change their posture in this 
case at all. Ifthe pain becomes unbearable, yogis should get up 
and practice walking meditation. That's better because when 
yogis change the position then their concentration is broken. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc DuKinhe 129 


Even though yogis continue to sit after changing position, they 
can't get deep concentration. 

Đối với những hành giả mà có con dau nhưng có thé ngói 
cho đến hết giờ thiền tọa mà không có việc thay đổi tư thé, thì 
họ nên làm như vậy vì trong trường hop này không có chút lợi 
ích nào cà đối với họ dé thay đổi tư thế của mình. Nếu như sự 
đau đớn trở nên bát khả kham, thì các hành giả nên đứng dậy và 
hãy thực hành thiền bộ hành. Điều ấy thì tốt hơn bởi vì khi các 
hành giả thay đổi tư thế bấy giờ sự định thức của họ đã bị cắt 
đứt. Cho dù là các hành giả vẫn tiếp tục để ngồi sau việc thay 
đổi tư thế, họ không thé nào đạt được sự định thức thâm niệm. 


When pain comes, it should be noted directly but ignored 
only if it becomes overly persistent. It can be overcome by deep 
concentration, which is brought about by continuous 
mindfulness. When concentration is good, pain is not a problem. 
It is a natural process no different from “rising, falling.” If yogis 
observe it attentively, the mind will be absorbed in it and 
discover its true nature. If there is intense pain while walking, 
one should stop occasionally and take note of it. 

Khi sự đau đớn đến, nó cần phải được chú niệm một cách 
trực tiếp nhưng chỉ được phớt lờ nếu như nó trở nên quá dai 
dáng. Nó có thể được vượt qua bằng với sự định thức thâm 
niệm, mà đã được dẫn tới do bởi Chánh Niệm liên tục. Khi sự 
định thức được tốt đẹp, thì sự đau đớn không là một vấn đề. Nó 
là một quá trinh thường nhiên bát sai biệt với “sự phóng lên, sự 
xộp xuống.” Nếu như các hành giả quan sát nó một cách chuyên 
tâm, thì tâm thức sẽ được an chỉ vào nó và khám phá ra chân 
thực tính của nó. Nếu nhu có sự đau đớn dit đội trong lúc đang 
bộ hành, thỉnh thoảng người ta nên dừng lại và hãy ghi chú vào 
nó. 


130 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Even though the pain is noted when it occurs during sitting 
or walking meditation, it may not disappear. Yogis need to have 
patience. "Patience leads to Nibbüna" as a Burmese saying 
goes. Be patient with anything and everything that stimulates 
your mind. Pain is a good object since it keeps the mind on it. 
With persistent noting, mindfulness and concentration will then 
develop. That is why, in some cases, when the pain disappears, 
some yogis may cry over it for their friend has gone away. Some 
yogis even induce pain by folding their legs beneath them. Do 
not evade it, it can also lead yogis to Nibbana. If yogis want to 
achieve something in their meditation, they will have to put more 
effort into their practice. Actually, the energy to note is always 
there. The trouble is yogis are reluctant to use it. A positive 
mental attitude is very important. Don't be pessimistic. If yogis 
are optimistic, they offer themselves an opportunity. Then there 
is satisfaction in every situation and yogis will also have less 
distraction. 

Cho dù là su dau đớn đã được chú niệm khi nó hiện bày 
trong lúc đang thiền tọa hoặc đang thiền bộ hành, nó có thé 
không biến mát. Các hành giả cần phải có sự kham nhẫn. “Sự 
kham nhẫn đưa đến Níp Bàn” như một người dân Miến Điện 
thường nói nhu vậy. Hãy kiên nhẫn với bát luận điều chi và tất 
cả mọi thứ mà kích hoạt tâm thức của các bạn. Sự đau đớn là 
một đối tượng tốt vì nó giữ tâm thức ở trong nó. Với việc chú 
niệm kiên trì, Chánh Niệm và sự định thức bay gid sé phat trién. 
Đó là ly do tai sao, trong một vai trường hợp, khi sự dau đớn 
biến mát, một vài hành giá có thé khóc vé nó vì bằng hữu của ho 
đã bó ra đi. Một vài hành giả thậm chí tạo ra sự đau đớn bằng 
với việc gập đôi chân mình lại ở phía dưới người của họ. Đừng 
có lån tránh nó, nó cũng có thé dắt dẫn các hành giả đến Nip 
Bàn. Nếu nhu các hành giả mong mỏi dé đạt được điều gì đó ở 
trong thiền định của mình, thì họ sẽ phải gia công nỗ lực nhiều 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 131 


hơn nữa trong việc thực hành của mình. Thực tế là, năng lực để 
chú niệm là luôn luôn có. Điều hệ lụy là các hành giả đã miễn 
cưỡng để sử dụng nó. Một thái độ tỉnh thần tích cực là hết sức 
quan trọng. Đừng có bi quan. Nếu như các hành giả lạc quan, 
thì họ tự hiến tặng cho mình như là cơ hội. Thế rồi có sự duyệt 
ý trong mọi tình huống và các hành giả cũng sẽ có ít sự thất niệm 
hơn. 


If yogis wakes up at 3:00 A.M., they must get up to 
meditate. They should not wait until wake — up time as 
scheduled during retreat. That is not the right attitude. If yogis 
are sleepy on waking up, get up and walk. Otherwise, they will 
enjoy sleeping. If yogis are sleepy during the day, walk quickly 
back and forth in the sun. A human being has a great variety of 
strengths and the ability to do many things. We must STRIVE, 
not TRY ! If yogis put in enough effort, they can develop 
progressive Vipassanü insight culminating into Paths and 
Fruitions. 

One week of practice is just a learning process. Real 
practice begins only after that. Every sitting must be preceded 
by an hour of walking meditation. This may be reduced when 
not in retreat and the time available is limited. When changing 
from sitting to walking practice, be mindful and make all the 
movements very slowly with full awareness. Mindfulness and 
concentration should not be disrupted. 

Nếu như các hành giả thức day vào lúc 3:00 giờ sáng, thi 
họ cần phái đứng lên dé thiền định. Họ không nên đợi cho đến 
khi thời báo thức như đã định chương trình trong khóa tu tĩnh 
tâm. Đấy không phải là thái độ đúng đắn. Nếu như các hành 
giả buồn ngủ đang khi thức dậy, hãy đứng lên và bộ hành. 
Không thì, họ sẽ vui thích việc đang ngủ nghỉ. Nếu như các 
hành giả bị buồn ngủ trong lúc ban ngày, hãy đi tới đi lui một 


132 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


cách mau le dưới ánh mặt trời. Một con người có một luong rát 
lớn về sức mạnh và năng lực dé làm rất nhiều sự việc. Chúng ta 
cần phải PHÁN ĐẦU, không CÓ GẮNG ! Nếu như các hành 
giả gia công nỗ lực vừa đủ, họ có thé phát triển tiến hóa Minh 
Sát Trí đưa đến kết quả đạt thành những Đạo Lộ và các Quả Vi. 

Một tuần thực hành chỉ là một quá trình học thức. Thực sự 
thực hành chỉ bắt đầu sau đó. Mỗi lần thiền tọa phải được đi 
trước một giờ của thiền bộ hành. Điều này có thé được giám bớt 
lại khi không ở trong khóa tu tĩnh tâm và thời gian có thể dùng 
được đã bị giới hạn. Khi thay dói từ tọa hành đến thực hành bộ 
hành, phải có chánh niệm và thực hiện tat cả những cử động một 
cách hết sức chậm rãi với sự tỉnh giác hoàn toàn. Chánh Niệm 
và sự định thức không nên bị làm gián đoạn. 


Walking Meditation. 

As to walking meditation, the Buddha laid emphasis on 
awareness of the movement of the foot while walking. The 
commentary to the discourse Maha Satipatthüna Sutta explains 
how walking meditation should be practiced. Yogis should take 
the walking meditation seriously. By merely doing walking 
meditation, one can reach Arahantship as in the case of 
Venerable Subhadda, the last Arahant disciple of the Buddha. 

When practicing walking meditation, yogis must not close 
their eyes. Instead, the eyes must be half — closed (that means, 
relax and keep your eyes normal) and yogis should look down 
on the floor or ground about four to five feet in front of their 
foot. Yogis must not bend their heads too low. If bending their 
heads too low, they will soon feel tension in their neck or 
shoulders. They may also have a headache or dizziness. 

Thiền Bộ Hành. ˆ 

Về thiền bộ hành, Đức Phật đã nhắn mạnh vào việc tỉnh 

giác sự cử động của bàn chân trong lúc đang bộ hành. Bộ chú 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 133 
giải bài Pháp Thoại Kinh Dai Niệm Xứ giải thích cách thức 
thiền bộ hành nên được thực hành. Các hành giả nên thực hiện 
thiền bộ hành một cách nghiêm túc. Duy nhất chỉ thực hành 
thiền bộ hành, người ta có thé đạt đến Quà vị Vô Sinh như trong 
trường hợp của Trưởng Lão Subhadda, vị đệ tử A La Hán cuối 
cùng của Đức Phật. 

Đang khi thực hành thiền bộ hành, các hành giả không 
được nhắm đôi mắt lại. Thay vào đó, đôi mắt phải được nhắm 
một nửa (điều ấy có nghĩa là thư giãn và giữ cho đôi mắt của các 
bạn ở tình trạng bình thường) và các hành giả nên nhìn xuống 
nền nhà hoặc mặt đất vào khoảng độ bây hoặc tám tắc (6 x 0.305 
= 2.1336 m) ở trước bàn chân của họ. Các hành giả không được 
cúi khum cái đầu của mình quá thấp. Nếu việc cúi khum cái đầu 
của minh quá thấp, thì họ sẽ sớm cảm thấy việc cơ căng ở có 
hoác vai cüa minh. Ho cüng có thé có mót su dau dàu hoác su 
chóng mát. 


Yogis must bring their attention to the movement of the foot 
during walking meditation since, in walking meditation, the 
movement of the foot is more distinct than the abdominal 
movement. Labeling or naming is not so important as the 
observation of the movement of the foot. Note the movement 
with sharp awareness. 

When following the movement of the foot, yogis must not 
lift the feet too high. Yogis must not look at their foot. If they 
look at their foot, they cannot concentrate well on the movement. 
Nor must they look around here and there. Once they look 
around, the mind goes with the eyes and the concentration 
breaks. Yogis may have a tendency ir desire to look around when 
they feel that someone is coming towards them or passing in 
front of them. That tendency or desire to look around must be 
very attentively observed and noted as "tendency" or "wanting 


134 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


to look" until it has disappeared. When the tendency or desire 
has disappeared, yogis won't look around. Then they can 
maintain their concentration. So, please be careful not to look 
around in order to maintain concentration and make further 
progress in building up concentration by walking meditation. 

Các hành giả phải bắt buộc việc chú ý của minh vào sự cử 
động bàn chân đang lúc thiền bộ hành vì, trong thiền bộ hành, 
sự cử động của bàn chân thì đặc thù hơn sự chuyển động ở phần 
bụng. Việc định danh hoặc việc đặt tên thì không quá quan trọng 
bằng việc quan sát sự cử động của bàn chân. Hãy chú niệm sự 
cử động với sự tỉnh giác tinh xảo. Dang khi dõi theo sự cử động 
của bàn chân, các hành giả không được dỡ những bàn chân lên 
quá cao. Các hành giả không được nhìn vào bàn chân của mình. 
Nếu như họ nhìn vào bàn chân của mình, thì họ không thể nào 
định thức tốt đẹp vào sự cử động. Họ cũng không được nhìn 
xung quanh chỗ này và chỗ nọ. Một khi họ nhìn xung quanh, 
tâm thức đi cùng với đôi mắt và sự định thức cắt đứt. Các hành 
giả có thể có một xu hướng hoặc lòng ham muốn dé nhìn xung 
quanh khi họ cảm thấy rằng một người nào đó đang đi hướng về 
phía họ hoặc dang di ngang qua ở trước mặt của họ. Xu hướng 
hoặc lòng ham muốn đó dé nhìn xung quanh cần phải được quan 
sát một cách chuyên tâm và được chú niệm như vầy “xu hướng 
à" hoặc “đang mong cau dé nhìn à" cho đến khi nó đã được biến 
mát. Khi xu hướng hoặc lòng ham muốn đã được biến mát, các 
hành giả sẽ không nhìn xung quanh. Báy giờ họ có thể duy trì 
sự định thức của mình. Vi vậy, xin hãy cán thận để không nhìn 
xung quanh nhằm duy tri sự định thức và dé tiến hóa hon nữa 
đang khi phát triển sự định thức qua thiền bộ hành. 


The hands should be locked together in front or behind. If 
yogis feel they should change the position of their hands, they 
may do so mindfully. First, yogis should note the intention to do 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 135 


as "intending, intending." Even then, they should change the 
position very slowly and every action and movement involved in 
the act of changing must be observed. They must not be 
unmindful of any movement or action. After they have changed 
the position of their hands, they should continue to note the 
movements of the foot as before. 

The objects to be noted are increased gradually. That is, 
the number of parts of the step observed is gradually increased. 
At the beginning, for beginners as well as for experienced yogis, 
in every walking, the first ten minutes should be spent noting 
“left step" and “right step." But about after two days or three 
days of meditation, the experienced yogis should begin walking 
meditation with just five minutes noting "left" and "right." 
Though yogis make a mental note "left" and "right," their mind 
must follow the whole process of the movement of the foot very 
attentively and closely. And to do that, they have to slow down 
their stepping. Yogis must walk slowly so that they can be aware 
of the movement of the foot simultaneously, closely and 
precisely. 

Những bàn tay nên được khoanh chéo vào nhau ở phía 
trước hoặc phía sau. Nếu như các hành giả cảm thấy họ phải 
thay đổi vị trí những bàn tay của mình, thì họ có thể làm như thế 
một cách có chánh niệm. Trước tiên, các hành giả nên chú niệm 
sự tác ý hành động như vay “đang tác ý à, đang tác ý à.” Mặc 
dù vậy, họ nên thay đổi vị trí một cách hết sức chậm rãi và mỗi 
hành động và mọi cử động đã hữu quan chặt chẽ với hành động 
thay đổi cần phải được quan sát. Họ không được thất niệm với 
bất cứ cử động nào hoặc hành động nào. Sau khi họ đã thay đổi 
vị trí những bàn tay của mình, họ nên tiếp tục để chú niệm những 
cử động của bàn chân như trước. 

Những đối tượng cần phải được chú niệm đã gia tăng dần 
dần lên. Điều ấy là, số lượng từng phần chỉ tiết của bước chân 


136 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


được quan sát thì đã được gia tăng dàn lên. Ó ngay giai đoạn 
bắt đầu, đối với các vị sơ cơ cũng như đối với các hành giả đã 
có trải nghiệm, trong mỗi lần bộ hành, mười phút đầu tiên nên 
được dùng cho việc chú niệm “trái bước à” và “phải bước à.” 
Thế nhưng sau khoảng hai ngày hoặc ba ngày của thiền định, 
các hành giả đã có trải nghiệm thì nên bắt đầu thiền bộ hành chỉ 
với năm phút chú niệm “trái à” và “phải a.” Dau rằng các hành 
giả thực hiện một sự chú niệm ở trong tâm “trái à” và “phải à,” 
tâm thức của họ phải dõi theo toàn bộ quá trình sự cử động của 
bàn chân một cách chuyên tâm và một cách chặt chẽ. Và để làm 
được điều ấy, họ phải làm chậm lại việc đang bước của mình. 
Các hành giá cần phải bộ hành một cách chậm rãi nhằm dé cho 
họ có thể có được tỉnh giác vào sự cử động của bàn chân một 
cách đồng bộ, một cách chặt chẽ và một cách chuẩn xác. 


Then yogis may watch the step in two parts about another 
ten minutes. It means that yogis observe the lifting part and the 
dropping part of the step. So yogis have to note "lifting, 
dropping." But if yogis think they are able to note three parts, 
they can skip the noting of two parts and go straight to the noting 
of three parts. That means afier yogis have noted the left and 
right steps for ten minutes, they pick up three parts of a step: 
"lifting, pushing, dropping;" “lifting, pushing, dropping." 
Awareness of two parts of a step is not very good because if right 
after yogis lift the foot they drop it down, then they have to do 
the two actions at the same place. Actually, after yogis have 
lifted the foot, they have to push it forward to a certain extent or 
for a certain distance before they drop it down. Without noting 
the pushing movement after the lifiing movement, yogis have 
skipped one process of the pushing movement. In this case, the 
middle part of the step is lost. So if yogis think they are able to 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 137 


note three parts, they should note them as: "lifting, pushing, 
dropping; " "lifting, pushing, dropping. " 

Sau đó, các hành giả có thé chú muc buóc chán trong hai 
phần chi tiết độ khoảng mười phút nửa. Nó có nghĩa là các hành 
giả quan sát vào phan chỉ tiết đang dỡ lên và phan chỉ tiết đang 
hạ xuống của bước chân. Vì vậy, các hành giả phải chú niệm 
“đang dỡ lên à, đang hạ xuống à;” “dang dỡ lên à, đang hạ xuống 
à.” Thế nhưng nếu như các hành giả nghĩ suy họ có khả năng 
để chú niệm vào ba phần chỉ tiết, họ có thể bỏ qua việc chú niệm 
vào hai phần và di tháng đến việc chú niệm vào ba phan. Điều 
ấy có nghĩa là sau khi các hành giả đã chú niệm các bước chân 
trái và phải trong mười phút, họ tăng lên ba phần chỉ tiết của một 
bước chân: “đang dỡ lên à, đang đưa đi à, đang hạ xuống à;” 
“đang dỡ lên à, đang đưa đi à, đang hạ xuống à.” Sự tỉnh giác 
vào hai phần chỉ tiết của một bước chân là không được tốt lắm 
bởi vì nếu như ngay sau khi các hành giả dé bàn chân lên rồi họ 
hạ nó xuống, thế thì họ phải thực hiện hai hành động tại cùng 
một chỗ. Thực tế là, sau khi các hành già đã có đỡ bàn chân lên, 
họ phải đưa nó di về phía trước đến một mức độ nào đó hoặc 
trong một khoảng cách nào đó trước khi họ hạ nó xuống. Không 
có việc chú niệm sự cử động đang đưa di sau sự cử động đã dỡ 
lên, các hành giả đã bỏ qua một quá trình của sự cử động đang 
đưa di. Trong trường hợp này, phần chỉ tiết ở giữa của bước 
chân đã bị mát. Vi thế nếu như các hành giả nghĩ suy họ có khả 
năng dé chú niệm vào ba phần chỉ tiết, thì họ nên chú niệm chúng 
như vày “đang dỡ lên à, đang đưa di à, dang hạ xuống à;" “đang 
đỡ lên à, đang đưa ổi à, đang hạ xuống à.” 


The step must be short. It should be about the length of a 
foot so that yogis can put their foot down very well and note it 
very precisely and closely. If the step is long, before yogis put 
the foot well on the ground or on the floor, then unconsciously 


138 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


they have already lifted the heel of the other foot. Then they note 
lifting of the heel of the other foot and lose awareness of the 
previous dropping. That is because the step is long. So 
yogis 'step must not be long. It should be about the length of the 
foot so that they can concentrate their mind well on its movement 
very precisely, and also to have a clear experience of its 
movement. Then after yogis have put down their foot very well, 
established it in its place, they begin to lifi the heel of the other 
foot. Then they can note it very well and can be aware of the 
very beginhing of the lifting movement. So the stepping should 
be about the length of a foot, not longer than that. Yogis must 
be careful. 

Bước chân cần phải ngắn. Nó nén có chiều dài độ bằng 
một bàn chân nhằm dé cho các hành giả có thé đặt bàn chân của 
mình xuống hết sức kỹ lưỡng và chú niệm nó một cách hết sức 
chuẩn xác và một cách chát ché. Nếu như bước chán dài, trước 
khi các hành giả đặt bàn chân xuống trọn vẹn ở trên mặt đất hoặc 
trên nền nhà, bấy giờ một cách vô ý thức ho đã đỡ gót của cái 
bàn chân kia lên rồi. Thế là họ chú niệm việc đang đỡ gót của 
cái bàn chân kia và mắt đi sự tỉnh giác vào việc đang hạ cái trước. 
Điều ấy là bởi vì bước chân dài. Vì thế, bước chân của các hành 
giả không được dài. Nó nén có chiều dài độ bằng một bàn chán 
nhằm dé cho họ có thé định thức kỹ lưỡng tâm thức của minh 
vào sự cử động của nó một cách hết sức chuẩn xác, và cũng để 
có được một sự trải nghiệm rõ ràng vỀ sự cử động của nó. Thế 
là sau khi các hành giả đặt bàn chân của họ xuống hết sức kỹ 
lưỡng, đã đặt dé nó ở trong vị tri của nó, rồi họ mới bắt đầu dỡ 
gót của cái bàn chân kia lên. Thế là họ có thể chú niệm nó hết 
sức kỹ lưỡng và có thể có được tỉnh giác vào chính ngay giai 
đoạn bắt đầu của sự cử động đang dỡ lên. Vì vậy, bước chân 
nên có chiều dài độ bằng một bàn chân, không dài hơn thế. Các 
hành giả phải cần thận. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 139 


Afterward, yogis note five parts: “lifting, pushing, 
dropping, touching, pressing." When they drop their foot down, 
it touches the ground, the floor or the carpet, they can note it as 
“touching.” In this way, yogis can note “lifting, pushing, 
dropping, touching." When they are about to lift the heel of the 
other foot, they have to press the front floor a little bit. Yogis 
must be aware of that pressing. After yogis have noted the 
pressure of the foot, their mind goes to other foot and note it 
similarly as “lifting, pushing, dropping, touching, pressing.” 

But the commentary said a step may be noted in six parts. 
When yogis lift the heel, note it as "lifting; " when they raise the 
toes, note them as “raising.” In this way, "lifting, raising." Then 
“pushing, dropping, touching, pressing.” Yogis have to slow 
down their step. If they do not slow down the stepping, they are 
not able to note these parts of the step well. So, the six parts are 
“lifting, raising, pushing, dropping, touching, pressing.” 

Rồi thì, các hành giả chú niệm năm phan chỉ tiết: “đang dỡ 
lên à, đang đưa đi à, đang hạ xuống à, đang đụng à, đang ấn a.” 
Khi họ hạ bàn chân của mình xuống, nó đụng mặt đất, nền nhà 
hoặc tám thảm, họ có thé chú niệm nó như vay “đang dung a.” 
Trong phương thức này, các hành giả có thé chú niệm “đang dỡ 
lên à, đang đưa đi à, đang hạ xuống à, đang đụng à.” Khi họ sắp 
sửa để đỡ gót của cái bàn chân kia lên, họ phải ấn nền nhà ở 
trước mặt một chút ít. Các hành giả cần phải có tỉnh giác vào 
việc ấn đó. Sau khi các hành giả đã chú niệm vào áp lực của bàn 
chán, tâm thức của ho di tới cái bàn chân kia và chú niệm nó một 
cách tương tự như vay “đang dð lên à, dang đưa di à, dang đụng 
à, đang ấn à.” 

Thế nhưng bộ chú giải đã nói rằng một bước chân có thể 
được chú niệm đến sáu phần chỉ tiết. Khi các hành giả dỡ gót 
chân lên, thì chú niệm nó như vầy “đang dỡ lên à;” khi họ nâng 


140 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


các ngón chân lên, thì chú niệm chúng nhu vày “đang nâng lên 
à.” Trong phương thức này, “đang đỡ lên à, đang nâng lên à.” 
Sau đó “đang đưa đi à, đang hạ xuống à, đang đụng à, đang ấn 
à.” Các hành giả cần phải làm chậm lại cái bước chân của mình. 
Nếu như họ không có làm chậm lại việc bước chân, thì họ không 
có khả năng để chú niệm kỹ lưỡng những phần chỉ tiết nầy của 
cái bước chân. Vì vậy, sáu phần chỉ tiết đó là “đang dỡ lên à, 
đang nâng lên à, đang đưa di à, đang hạ xuống à, đang đụng à, 
đang ấn à.” 


If yogis walk very mindfully noting the six parts of the step 
as lifting of the foot, raising of the toes, pushing the foot forward, 
dropping it down, touching and pressing; as a result, their 
concentration is good, deep and strong. They will not be aware 
of the form of the foot nor are they aware of the body or bodily 
form. What they know is just movement of the foot. The 
movement may be also light and they may feel as if they are 
walking in the air. Or, they may feel as if they were lifted in the 
sky. At this stage, they are having excellent meditation 
experiences. If yogis do not observe these experiences 
mindfully, they will like them and may desire more of them. They 
may become very satisfied with their practice and may think this 
is Nibbüna because this is the best experience they have ever 
had. All this happens because yogis do not observe their 
pleasant experiences and are attached to them. This attachment 
arises depending on the pleasant feeling or pleasant sensation 
of the good experience. 

Nếu như các hành giá bộ hành một cách hết sức có chánh 
niệm đang khi chú niệm sáu phần chỉ tiết của bước chân như là 
đang dỡ bàn chân lên à, đang nâng các ngón chân lên à, đang 
đưa bàn chân đi về phía trước à, đang hạ nó xuống à, đang đụng 
à và đang ấn à; kết quả là, sự định thức của họ tốt đẹp, thâm niệm 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 141 


và mạnh mẽ. Họ sẽ không có tỉnh giác vé hinh dạng của bàn 
chân mà họ cũng không có tỉnh giác vào xác thân hay là hình 
thể. Điều mà họ nhận thức được chỉ là sự cử động của bàn chân. 
Sự cử động cũng có thé là nhẹ nhàng và họ có thé cảm thấy y 
như thể là họ đang bộ hành ở trên hư không. Hoặc, họ có thể 
cảm thấy y nhu thé là họ đã bị nhắc bóng lên trên không trung 
vậy. Ở ngay giai giai đoạn này, họ đang có những trải nghiệm 
thiền định tuyệt luân. Nếu như các hành giả không quan sát 
những trải nghiệm nầy một cách có chánh niệm, thì họ sẽ ưa 
thích chúng và có thể ham muốn nhiều hơn nữa về chúng. Họ 
có thé trở nên hết sức duyệt ý với việc thực hành của minh và có 
thể nghĩ suy đây là Níp Bàn bởi vì đây là sự trải nghiệm tốt đẹp 
nhất họ chưa từng được có. Tất cả điều này xáy ra bởi vì các 
hành giả không có quan sát những trải nghiệm duyệt ý và đã dính 
mắc vào chúng. Sự đính mắc này khói sinh tùy thuộc vào cảm 
giác duyệt ý hoặc cảm thọ duyệt ý của sự trải nghiệm tốt đẹp. 


But whatever sensation yogis may experience, they must 
observe it very attentively, energetically and precisely so that 
they can realize the true nature of that feeling or sensation. The 
specific and the general characteristics of the feeling must be 
thoroughly realized so that they will not be attached to it or 
repulsed by it. This is mindfulness of feelings or sensations. 
Whenever feeling arises, it must be observed and noted as it 
really occurs. That attachment or Tanhà arises depending on 
the pleasant feeling or sensation. In this case, the pleasant 
feeling is the cause, and attachment is the effect. During 
walking meditation, the eyes are sure to wander off quite a bit. 
So do not look around here and there while walking. Yogis have 
had and will have many more years to look around. If yogis do 
it during the retreat, they cannot attain deep concentration. The 


142 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


wandering eye is a difficult problem for yogis. So note the desire 
to look around until it has disappeared. 

Thế nhung bát luận cám thọ nào mà các hành giả có thé 
trải nghiệm, thì ho càn phải quan sát nó một cách hết sức chuyên 
tâm, một cách nghị lực và một cách chuẩn xác nhằm để cho họ 
có thé chứng tri được chân thực tính của cái cảm giác ấy hoặc 
cảm thọ ấy. Những Biệt và Tổng Tướng của cảm giác cần phải 
được chứng tri một cách triệt dé nhằm dé cho họ sẽ không bị 
dính mắc vào nó hoặc đã bị đánh bại bởi nó vậy. Đây là Chánh 
Niệm vào những cảm giác hoặc các cảm thọ. Bắt luận khi nào 
cảm giác khởi sinh, nó cần phải được quan sát và được chú niệm 
khi nó đang thực sự hiện bày. Sự dính mắc ấy hoặc Ái Dục khởi 
sinh tùy thuộc vào cái cảm giác duyệt ý là nguyên nhân, và sự 
dính mắc là hệ quả. Trong lúc thiền bộ hành, đôi mắt chắc chắn 
là đi hoang du khá nhiều. Vì vậy, đừng có nhìn xung quanh chỗ 
này và chó nọ trong lúc đang bộ hành. Các hành giả đã có và sẽ 
có rất nhiều năm nữa để nhìn xung quanh. Nếu như các hành 
giả làm điều ấy trong khóa tu tĩnh tâm, thì họ không thể nào đạt 
được sự định thức thâm niệm. Con mắt đi hoang du là một vấn 
đề nan giải đối với các hành giả. Vì thế, hãy chú niệm lòng ham 
muốn để nhìn xung quanh cho đến khi nó đã được biến mắt. 


For the practice to be effective, at least six hours of 
walking and six hours of sitting meditation along with six hours 
of observing general activities each day are recommended. The 
Buddha taught that mindfulness must be applied to the four 
postures of the body, i.e. walking, standing, sitting and lying 
down: 

e While yogis are walking, they must be mindful of it as it 
is. 

e While yogis are standing, they must be mindful of it as it 
is. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 143 


e While yogis are sitting, they must be mindful of it is as it 
is. 

e While yogis are lying down, they must be mindful of it is 
as it is. 

So, in every posture, there must be mindfulness. We 
instruct yogis to practice walking and sitting meditation 
alternately so that they can concentrate more easily and hence 
attain insight into the walking and sitting processes. Every 
session of sitting must be preceded by walking for the balance 
of the body. In the beginning of the practice, yogis need walking 
meditation longer than sitting because they are not yet able to 
sit for long but can walk longer. Yogis can attain some degree 
of concentration more easily during walking than sitting. When 
the meditation practice matures, yogis may then do sitting 
meditation for a longer period than walking. When yogis have 
reached the fifth stage of insight knowledge, they may practice 
sitting meditation for two or three hours and walk for one hour. 
At that stage, their concentration is good, deep and strong 
enough to realize the dissolution of mental and physical 
phenomena (Nama and Ripa). 

Dé việc thực hành có được hiệu qua, thi mỗi ngày đã được 
khuyến nghị ít nhất là sáu giờ đồng hồ cho thiền bộ hành và sáu 
giờ đồng hồ cho thiền tọa hành cùng với sáu giờ đồng hồ cho 
việc quan sát các sinh hoạt phổ thông. Đức Phật đã chỉ dạy rằng 
Chánh Niệm cần phải được ứng dụng vào bốn tư thế của cơ thẻ; 
tức là bộ hành, trụ hành, tọa hành và ngọa hành. 

e Trong khi các hành giả đang bộ hành, thì họ cần phải có 
chánh niệm vào nó khi nó đang là. 

e Trong khi các hành giả đang trụ hành, thì họ cần phải có 
chánh niệm vào nó khi nó đang là. 

e Trong khi các hành giả đang tọa hành, thì họ cần phải có 
chánh niệm vào nó khi nó đang là. 


144 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


e Trong khi các hành giả đang ngọa hành, thi họ cần phải 
có chánh niệm vào nó khi nó đang là. 

Như vậy, trong mọi tư thế, thì cần phải có chánh niệm. 
Chúng ta chỉ bảo các hành giả để thực hành thiền bộ hành và 
thiền tọa hành một cách luân phiên nhau nhằm để cho họ có thể 
định thức một cách đễ dàng hơn và từ đó đạt được tuệ giác trong 
các quá trình bộ hành và tọa hành. Mỗi thời tọa hành thì cần 
phải được đi trước bằng với việc bộ hành để cho sự quân bình 
của cơ thể. Vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, các hành 
giả cần thiền bộ hành lâu hơn tọa hành bởi vì họ vẫn chưa có khả 
năng để ngồi được lâu mà trái lại có thể đi được lâu hơn. Các 
hành giả có thể đạt được một vài trình độ của sự định thức một 
cách dễ dàng trong lúc thiền bộ hành hơn là tọa hành. Khi việc 
thực hành thiền định thuần thục, các hành giả có thể bấy giờ thực 
hiện thiền tọa hành trong một thời gian dài hơn là bộ hành. Khi 
các hành giả đã đạt đến giai đoạn thứ năm của tri thức tuệ giác, 
thì họ có thé thực hành thiền tọa hành trong hai hoặc ba giờ đồng 
hồ và bộ hành trong một giờ đồng hồ. Ở chính ngay giai đoạn 
đó, sự định thức của họ đã là tốt đẹp, thâm niệm và đủ mạnh để 
chứng tri sự hoại diệt của các hiện tượng vé tinh thần và thé chát 
(Danh và Sắc). 


Here again I want to tell yogis that this Vipassana 
meditation is practiced to realize body — mind processes in their 
true nature. So whatever yogis are aware of, bodily processes 
or mental processes, the aim of awareness is to realize their true 
nature. Yogis should keep this in their mind when they practice 
this meditation. It is not just for concentration but also for 
realization of mental and physical processes. That realization 
enables yogis to be free from all kinds of mental and physical 
sufferings and to live happily and blissfully. That realization is 
called Vipassana fíüna, insight knowledge. Insight knowledge 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 145 


leads yogis to enlightenment which destroys all kinds of 
suffering. 

Every action is preceded by a mental process of wishing, 
wanting or intention. So is lifting of the foot. Yogis have to note 
intending or wishing or wanting before lifting of the foot. 
Usually we instruct our yogis to note “intending, 
lifting; ” “intending, raising; ” “intending, pushing; " “intending, 
dropping; “touching; ” “intending, pressing." When yogis note 
touching it’s not preceded by the intention because, as soon as 
you drop your foot to the ground, it touches the ground whether 
there is intention or not. So before touching, yogis need not note 
intention. So yogis note “intending, dropping; touching; 
intending, pressing.” Again yogis’mind goes to the other foot 
and notes similarly as “intending, lifting; intending, raising; 
intending, pushing forward; intending, dropping; touching; 
intending, pressing,” and so on. 

Ó đây một làn nữa, Sư muốn dé nói với các hành giả rằng 
thiền định Minh Sát Tuệ này là được thực hành để chứng tri 
chân thực tính trong các quá trình Thân — Tâm của chúng. Vi 
thế, bát luận điều chi mà các hành giả đã được tỉnh giác, các quá 
trình thuộc thé chất hoặc tinh thần, thi mục đích của sự tỉnh giác 
là để chứng tri chân thực tính của chúng. Các hành giả nên giữ 
lấy điều nầy ở trong tâm thức của mình khi họ thực hành thiền 
định nầy. Nó không chỉ là để cho sự định thức mà cũng là dé 
cho sự chứng tri vào các quá trình về tinh thần và thé chất. Sự 
chứng tri ấy có khả năng làm cho các hành giả giải thoát khỏi 
mọi thé loại của những nỗi khó đau vé tinh thần và thé chát, và 
để sống một cách hạnh phúc và một cách tĩnh lạc viên mãn. Sự 
chứng tri ấy đã được gọi là Minh Sát Trí, tri thức tuệ giác. Tri 
thức tuệ giác dắt dẫn các hành giả đến sự giác ngộ là Pháp hủy 
diệt mọi thé loại của sự khó đau. 


146 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Từng mỗi hành động đã được di trước do bởi một quá trinh 
tỉnh thần về sự ước muốn, sự mong càu hoác su tác y. Vi thé là 
dang dỡ bàn chân lén. Các hành giá phải chú niệm việc tác y 
hoặc việc ước muốn trước việc dỡ bàn chán lên. Một cách thông 
lệ, chúng ta chỉ bảo các hành giả của mình để chú niệm “đang 
tác ý à, đang dỡ lên à;” “đang tác ý à, đang nâng lên à;” “đang 
tác ý à, đang đưa đi à;” “đang tác ý à, đang hạ xuống à;” “đang 
đụng à;” “đang tác ý à, đang ấn à.” Khi các hành giả chú niệm 
việc đụng mà không có đi trước do bởi sự tác ý bởi vì, ngay khi 
các bạn hạ bàn chân của mình xuống đến mặt đất, nó đụng mặt 
đất cho đù có tác ý hoặc là không. Vì vậy, trước khi việc đụng, 
các hành giả không cần phải chú niệm sự tác ý. Vì thế, các hành 
giả chú niệm “đang tác ý à, đang hạ xuống à; đang đụng à; đang 
tác ý à, đang án à." Một lần nữa, tâm thức của các hành giá đi 
đến bàn chân kia và chú niệm một cách tương tự như vầy “đang 
chú niệm à, đang dỡ lên à; đang tác ý à, đang nâng lên à; đang 
tác ý à, đang đưa về phía trước à; đang tác ý à, đang hạ xuống à; 
đang đụng à; đang tác ý à, đang ấn à,” và v.v. 


Not only lifting of the foot but also all other actions and 
movements are preceded by wishing or wanting or intention, a 
mental process. So if yogis are able to note this mental process, 
they come to realize the relationship between the intention or 
wishing or wanting, a mental process, and the movement of the 
foot, a physical process. 

To realize how these two processes are related to each 
other, yogis have to attain deep concentration by being aware 
of the movement of the foot. And, when they have realized how 
these two processes are related to each other, they don't have 
any idea of a person who is walking, a being who is lifting the 
foot, a self who is pushing the foot forward. What they realize 
is that there's an intention or wishing, a mental process, which 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 147 


causes the movement of the foot, a physical process, to arise. 
Without intention or wishing or wanting, lifting of the foot 
cannot occur. In this way, yogis come to realize the law of cause 
and effect in their walking meditation. 

Không chí có việc dỡ bàn chân lén mà luôn cá các hành 
động và những sự cử động cũng đã được di trước do bởi việc 
ước muốn hoặc sự mong càu hoác su tác ý, một quá trinh tinh 
thàn. Vi váy, néu nhu các hành già có khà náng dé chü niém quá 
trinh tinh thần này, họ di đến chứng tri được mối quan hé giữa 
su tác y hoác su uóc muốn hoặc su mong cầu, một quá trinh tinh 
thần; và su cử động của bàn chân, một quá trình thé chát. 

Dé chứng tri cách thức hai quá trình này đã có liên hệ lẫn 
nhau, thì các hành giả phải đạt được sự định thức thâm niệm 
bằng cách có được tỉnh giác vào sự cử động của bàn chân. Và, 
khi họ đã chứng tri được cách thức hai quá trình nầy đã có liên 
hệ lẫn nhau, thì họ không có một ý tưởng nào về một con người 
mà đang bộ hành, một hítu tình mà đang dỡ bàn chân lên, một 
tự ngã mà đang đưa bàn chân về phía trước. Điều chỉ mà họ 
chứng tri thì điều dy có mót su tác y hoác su uóc muón, mót quá 
trinh tinh thần, mà tạo ra sự cử động của bàn chân, một quá trình 
thể chất, khởi sinh. Không có sự tác ý hoặc sự ước muốn hoặc 
sự mong cầu, thì việc đỡ bàn chân lên không thé nào hiện bày. 
Trong phương thức này, các hành giả đi đến chứng tri được định 
luật Tác Nhân và Hệ Quả trong thiền bộ hành của mình. 


As to the awareness of the movement of the foot, I need not 
explain further to yogis how the commentary mentions it. Yogis 
should be careful not to look here and there while they are 
practicing walking meditation. Once they look around, the mind 
goes with the eyes. If doesn't stay with the movement of the foot, 
concentration is broken. So yogis have to control their mind. 
And also before yogis practice walking meditation, they should 


148 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


determine that “I won’t look here and there while I’m practicing 
walking meditation. Though I may have a tendency or desire to 
look around, I will note that desire or tendency until it has 
disappeared.” After the desire or tendency has disappeared, 
yogis won't look around. Then their concentration won't be 
broken since the mind will stay with the foot. So yogis should be 
careful to control their eyes. 

Vé viéc tinh giác vào sy ctr dóng cüa ban chán, Su khóng 
cần phải giải thích đến các hành giả thêm nữa cách thức bộ chú 
giải đề cập đến nó. Các hành giả nên cán thận không nhìn chỗ 
nầy và chỗ kia trong khi họ đang thực hành thiền bộ hành. Một 
khi họ nhìn xung quanh, tâm thức đi cùng với đôi mắt. Nếu như 
tâm thức không có an trú với sự cử động của bàn chân, thì sự 
định thức đã bị cắt đứt. Vì vậy các hành giả phải kiểm soát tâm 
thức của họ. Và hơn nữa trước khi các hành giả thực hành thiền 
bộ hành, họ nên quyết định rằng “Tôi sẽ không nhìn chỗ này và 
chỗ kia trong khi Tôi đang thực hành thiền bộ hành. Cho dù Tôi 
có thể có một xu hướng hoặc lòng ham muốn để nhìn xung 
quanh, Tôi sẽ chú niệm lòng ham muốn ấy hoặc xu hướng ấy 
cho đến khi đã được biến mat.” Sau khi lòng ham muốn hoặc 
xu hướng đã được bién mát, các hành giả sẽ không nhìn xung 
quanh. Bấy giờ sự định thức của họ sẽ không bị ngắt quãng vì 
tâm thức sẽ an trú với bàn chân. Vi vậy các hành giả nên cán 
thận dé kiểm soát đôi mắt của họ. 


Yogis must not look at the foot. If yogis do, they will feel 
tense on their neck or back because the head has to bend too 
much. So yogis have to keep their eyes looking down to the 
ground about four of five feet ahead of them. During waling 
meditation, if their mind goes out they should note "going out, 
going out" or "wandering, wandering." If yogis think about 
anything else, they should note "thinking, thinking" and so on. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 149 


Whatever thought arises, it must be noted during walking 
meditation. After the thought has disappeared, yogis return to 
the primary object of noting: "intending, lifting; intending, 
raising; intending, pushing; intending, dropping; touching; 
intending, pressing" and so on. 

Các hành giả không được nhìn vào bàn chán. Nếu các hành 
giả làm điều ấy, họ sẽ cảm thấy cơ căng trên có hoặc lung của 
mình bởi vì cái đầu đã cúi khum quá nhiều. Vì vậy, các hành giả 
phải kìm giữ đôi mắt của mình nhìn xuống mặt đất độ vào 
khoảng bay hoặc tám tác (6 x 0.305 = 2.1336 m) vé phía trước 
của họ. Trong khi thiền bộ hành, nếu như tâm thức của mình đi 
ra ngoài, họ nên chú niệm “đang di ra ngoài à, dang di ra ngoài 
à” hoặc “đang hoang du à, đang hoang du à.” Nếu như các hành 
giả nghĩ suy về bất luận điều chỉ khác nữa, họ nên chú niệm 
“đang nghi suy à, đang nghi suy à" và v.v. Bát luận sự nghĩ suy 
nào mà khởi sinh, nó cần phải được chú niệm trong khi thiền bộ 
hành. Sau khi sự nghĩ suy đã được biến mắt, các hành giả trở lại 
đối tượng chủ yếu của việc chú niệm: “đang tác ý à, đang dỡ lên 
à; đang tác y à, đang nâng lên à; đang tác ý à, đang đưa di à; 
đang tác ý à, đang hạ xuống à; đang đụng à; đang tác ý à, đang 
Án à" và v.v. 


What I have so far explained to yogis is how they can be 
aware of all the movements of the foot so that they can realize 
them in their true nature. But for beginners they need not note 
all these six points or twelve objects of meditation right away. 
They can gradually increase their noting as follows: 

First of all, note the whole movement of each foot as “left 
step" or "right step" for about ten minutes. This is one — part 
or one — object noting. Then skip the two parts or two objects 
of "lifting, dropping" and go to the noting of the three objects 
“lifting, pushing, dropping; lifting, pushing, dropping" about 


150 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


ten minutes. Then note four objects as "intending, lifting, 
pushing, dropping; intending, lifting, pushing, dropping" until 
the end of the walking meditation. For beginners, it is enough 
to note these four objects or five objects as "intending, lifting, 
pushing, dropping, touching. " 

Cho đến lúc này những điều mà Su đã có giải thích đến các 
hành giả là cách thức họ có thể có được tỉnh giác vào tất cả các 
sự cử động của bàn chân nhằm dé cho họ có thé chứng tri được 
chân thực tính ở trong chúng. Thế nhưng đối với các vị sơ cơ, 
thì họ không nhất thiết chú niệm ngay lập tức hết tất cả sáu điểm 
hoặc mười hai đối tượng của thiền định. Họ có thể gia tăng dần 
dần lên việc chú niệm của mình như sau: 

Trước hơn hết, hãy chú niệm toàn bộ sự cử động của mỗi 
bàn chân như vầy "trái bước à" hoặc “phải bước à" trong khoảng 
độ mười phút. Đây là việc chú niệm từng một phan chi tiết hoặc 
từng một đối tượng. Sau đó hãy bỏ qua hai phần chỉ tiết hoặc 
hai đối tượng về “đang dỡ lên à, đang hạ xuống à” và đi đến việc 
chú niệm vào ba đối tượng “đang đỡ lên à, đang đưa ổi à, đang 
hạ xuống à; đang dỡ lên à, dang đưa di à, dang ha xuóng à" vào 
khoáng mười phút. Sau đó hãy chú niệm vào bốn đối tượng nhu 
vày “đang tác ý à, đang dỡ lên à, đang dua di à, đang hạ xuống 
à; đang tác ý à, đang dỡ lên à, đang đưa đi à, đang hạ xuống à” 
cho đến khi kết thúc thiền bộ hành. Đối với các vị sơ cơ, đã là 
vừa đủ để chú niệm bốn đối tượng hoặc năm đối tượng như vầy 
“đang tác y à, đang dỡ lên à, đang dua di à, dang hạ xuống à, 
đang đụng à.” 


What is the result of the awareness of the movement of the 
foot ? It beginners strive their best, sometimes they may get a 
headache or feel dizzy because they are not yet accustomed to 
concentrating on the movement of the foot. They should stand 
still and note dizziness as “dizzy, dizzy” or “headache, 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 151 


headache" and so on. If the feeling of dizziness has 
disappeared, resume walking and note the movement of the foot 
as usual as “intending, lifting, pushing, dropping, touching” 
and so on. 

Wherever yogis go, they must be aware of their step. When 
yogis go to and from their room, to and from the dining room, 
they must be aware of their step, at least "left, right, left, right." 
If it is possible, note “lifting, pushing, dropping.” They must not 
go anywhere unmindfully because this meditation needs 
continuity of mindfulness for the whole day so that concentration 
becomes deeper and deeper. Through deep concentration, the 
insight knowledge or realization of mental and physical 
processes arises. So yogis must not walk fast while they are in 
a retreat. Wherever yogis go, they must walk slowly and be 
mindful of their step very attentively. 

Kết quả của việc tinh giác vào su cử động của bàn chân là 
chỉ ? Nếu như các vị sơ cơ, hãy phấn đấu hết sức của mình, đôi 
khi họ có thể bị một sự đau đầu hoặc cảm thấy chóng mặt bởi vì 
họ vẫn chưa tập đĩ vi thường với việc định thức vào sự cử động 
của bàn chân. Họ nên đứng yên và chú niệm vào sự chóng mặt 
như vầy “chóng mặt à, chóng mặt à” hoặc “đau đầu à, đau đầu 
à” và v.v. Nếu như cái cảm giác về sự chóng mặt đã được biến 
` mất, hãy tiếp tục lại việc bộ hành và chú niệm sự cử động của 
bàn chân như lệ thường như vầy “đang tác ý à, đang dỡ lên à, 
đang đưa đi à, đang hạ xuống à, và đang đụng à” và v.v. 

Bắt luận chỗ nào mà các hành giả đi, họ cần phải có tỉnh 
giác vào bước chân của mình. Khi các hành giả di di lại lại căn 
phòng của mình, đi đi lại lại phòng ăn của mình, họ cần phải có 
tỉnh giác vào bước chân của mình, ít nhất là “trái à, phải à; trái 
à, phải à.” Nếu là khả thi, hãy chú niệm “đang dỡ lên à, đang 
đưa đi à, đang hạ xuống à." Họ không được di bát luận chó nào 
mà mát chánh niệm bởi vì thiền định nầy cần sự liên tục của 


152 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Chánh Niém trong cá ngày nhàm dé cho su dinh thüc càng lüc 
càng trở nén thâm niệm hon. Thông qua sự dinh thức thâm niệm, 
tri thức tuệ giác hoặc sự chứng tri vào các quá trình về tinh thần 
và thé chát khởi sinh. Vì vậy các hành giả không được bộ hành 
mau lẹ trong lúc họ đang trong một khóa tu tĩnh tâm. Bắt luận 
chỗ nào mà các hành giả đi, họ cần phải bộ hành một cách chậm 
rãi và phải có chánh niệm vào bước chân của mình một cách hết 
sức chuyên tâm. 


Benefits Of Walking Meditation. 

The Buddha said that there are five benefits of walking 
meditation: 

1. Stamina for long journeys: Yogis can walk on foot for 
a very long journey because they have practiced walking 
meditation. 

2. Endurance for hard practice: Walking makes yogis 
active and alert in their practice. So whatever they do, they put 
the utmost effort in the work. That's why the Buddha said, if one 
practices walking meditation, one becomes industrious, 
perseverant with strenuous effort in practice. Human beings like 
sitting better than standing and walking. In other words, they 
are naturally lazy to walk and often would like to sit. Therefore, 
if a person trains himself in walking for a very long time, as a 
result of his exertion, he likes to walk or, at least, is not reluctant 
to walk. That means he has the energy of effort to do something 
actively with alertness. 

3. Fewer diseases: People are afraid of high cholesterol 
in their body. So they jog every morning or every evening. 
When the time comes up, they are not lazy to jog because they 
have practiced that jogging. Jogging is a sort of walking 
practice. So one of the benefits of walking is to have fewer 
diseases. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 153 


4. Better digestion: The fourth benefit of walking is 
healthiness. Ifa person practices walking, he is healthier than 
the person who does not. By practicing walking meditation, 
yogis can be healthy both mentally and physically. Mental 
health is much more important than physical health, however. 
Regarding healthiness, the Buddha said the food taken is easily 
digested. Because of the digestion, one is healthy. Afier a lot of 
food is taken into to stomach, if one lies down or sits, it's 
somewhat difficult for the food to be digested. On the other 
hand, if one walks, the food will be easily digested. So 
healthiness together with digestion is one of the benefits of 
walking. 

5. Long — lasting concentration: The most important 
benefit of walking is durable concentration. The Buddha said 
that the concentration one has attained in walking meditation 
lasts very long. Yogis can easily concentrate their mind on the 
movement of the foot because, in walking, the object of 
meditation is more pronounced than in sitting. In sitting, the 
respiration or abdominal movement is not so distinct to the 
mind. But in walking, the lifting movement, pushing movement, 
dropping movement of the foot are very prominent, very distinct 
to the mind. When the object of meditation is prominent or 
predominant, yogis can easily note or watch it. Because yogis 
can easily watch the object, their mind becomes very quickly 
concentrated on it. That concentration can become so deep that 
it will last for a long time. Some of yogis practice walking 
meditation systematically and diligently and have had better 
concentration than in sitting meditation. Yogis know this 
through their own experience. 

Những Quả Phúc Lợi Của Thiền Bộ Hành. 
Đức Phật đã nói rằng có năm quả phúc lợi của thiền bộ 
hành: 


154 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


1. Khả năng chịu dung cho những chuyến viễn du (Cần 
Miễn Trường Đồ): Các hành giả có thể bộ hành trong một 
chuyến du hành hết sức lâu đài bởi vì họ đã thực hành thiền bộ 
hành. 

2. Sự chịu đựng cho việc thực hành tích cực (Miễn Lực): 
Bộ hành làm cho các hành giả năng động và tỉnh táo trong việc 
thực hành của họ. Vì vậy, bát luận điều chi mà họ làm, họ gia 
công nỗ lực tối da trong việc làm. Đó là lý do tại sao Đức Phật 
đã nói, nếu như người ta thực hành thiền bộ hành, người ta trở 
nên tỉnh cần, kiên trì với sự nỗ lực ngoan cường trong việc thực 
hành. 

Con người ưa thích tọa hành hơn là trụ hành và bộ hành. 
Nói cách khác, họ thường nhiên thì lười để bộ hành và đã thường 
ưa thích để tọa hành. Do đó, nếu như một người tự huấn tập 
trong bộ hành được một thời gian hết sức lâu dài, kết quả sự cố 
găng của ông &y, thi óng áy ua thích dé bô hành hoặc, ít ra, không 
có miễn cưỡng để bộ hành. Điều đó có nghĩa là ông ấy có năng 
lực hoặc sự nỗ lực dé làm một điều chi một cách năng động với 
sự cảnh giác. 

3. Ít bệnh tật hơn (Hảo Cường Tráng): Người ta sợ về 
chất mỡ cao ở trong máu trong cơ thé của minh. Vi vậy họ chạy 
bộ mỗi sáng hoặc mỗi tối. Khi thời gian đến, họ không có lười 
dé chạy bộ bởi vì họ phải được thực hành việc chay bộ ấy. Việc 
chạy bộ là một loại của việc thực hành bộ hành. Vì vậy một 
trong những quà phúc lợi của bộ hành là dé ít có bệnh tật hon. 

4. Sự tiêu hóa tốt hơn (Hảo Tiêu Hóa): Quả phúc lợi thứ 
tư của bộ hành là sự khỏe mạnh. Nếu như một người thực hành 
bộ hành, thì ông ấy khỏe mạnh hơn người mà không làm. Bằng 
với việc thực hành thiền bộ hành, các hành giả có thể khỏe mạnh 
ở cả hai tỉnh thần và thé chất. Tuy nhiên, sức khỏe tỉnh thần thì 
quan trọng hơn nhiều so với sức khỏe thể chất. Về sự khỏe 
mạnh, Đức Phật đã có nói việc thọ dụng thực phẩm thì được tiêu 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 155 


hóa một cách dé dàng. Sau khi rất nhiều thực phẩm đã được bó 
vào trong đạ dày, nếu như người ta nằm xuống hoặc ngồi, thì có 
phan nào khó khăn cho thực phẩm dé được tiêu hóa. Mặt khác, 
nếu như người ta bộ hành, thực phẩm sẽ được tiêu hóa một cách 
dễ dàng. Vì vậy, sự khỏe mạnh cùng với sự tiêu hóa là một trong 
những quả phúc lợi của bộ hành. 

5. Sự định thức tòn tại lâu dài (Dinh Thức Miên Trường): 
Quả phúc lợi tối quan trọng của bộ hành là sự định thức lâu bèn. 
Đức Phát đã có nói rằng sự dinh thức mà người ta đã thành đạt 
được trong thiền bộ hành tàn tại hết sức lâu dài. Các hành giả 
có thé định thức một cách dé dàng tâm thức của minh vào sự cử 
động của bàn chân bởi vì, trong bộ hành, đối tượng của thiền 
định đã được hiển trước nhiều hơn là trong tọa hành. Trong tọa 
hành, sự điều tức hoặc sự chuyển động ở phần bụng thì không 
quá đặc thù với tâm thức. Thế nhưng trong bộ hành, sự cử động 
đang dỡ lên, sự cử động đang đưa đi, sự cử động đang hạ xuống 
của bàn chân thì hết sức nổi bật, hết sức đặc thù với tâm thức. 
Khi đối tượng của thiền định là nói bật hoặc nỗi trội hơn, thì các 
hành giả có thể một cách đễ dàng chú niệm hoặc chú mục vào 
nó. Vì các hành giả có thể chú mục một cách dé dàng vào đối 
tượng, tâm thức trở nên được định mục một cách hết sức mau lẹ 
vào nó. Sự định thức ấy có thé trở nên hết sức thâm niệm mà nó 
sẽ tồn tại trong một thời gian lâu dài. Một vài thiền giả thực 
hành thiền bộ hành một cách có hệ thống và một cách tinh cần 
và đã có được sự định thức tốt hơn trong thiền tọa hành. Các 
hành giả liễu tri điều này thông qua sự trải nghiệm của chính họ. 


That is what the Buddha said. Yogis can attain long — 
lasting concentration by means of walking meditation. So when 
yogis are aware of each individual movement of the foot, and 
sometimes also the intention, the mind will become gradually 
concentrated on the movement of the foot very well. And the 


156 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


more energetically yogis note the movement, the deeper is the 
concentration of the mind. When concentration becomes deep 
enough, yogis feel their feet become light as if they were 
automatically lifted, ^ automatically pushed forward, 
automatically dropped down. Yogis get startled at the unusual 
experience of the "automatic" movement of the foot. They may 
say to themselves "Hah, what's that ? Am I mad or not ?" like 
in the following case. 

Đó là những gì mà Đức Phát đã nói. Các hành giả có thể 
đạt được sự định thức tàn tại lâu dài do nhờ vào thiền bộ hành. 
Vì vậy, khi các hành giả có được tỉnh giác từng mỗi cử động 
riêng lẻ của bàn chân, và hơn nữa đôi khi có sự tác ý, tâm thức 
sẽ dần dần trở nên đã được định mục vào sự cử động của bàn 
chân hết sức tốt đẹp. Và các hành giả càng chú niệm một cách 
nghị lực hơn nữa, thì sự thâm niệm chính là sự định thức của 
tâm thức. Khi sự định thức trở nên vừa đủ sâu, các hành giả cảm 
thấy đôi chân của mình trở nên nhẹ nhàng y như thể chúng đã tự 
động dỡ lên, một cách tự động đã đưa về phía trước, một cách 
tự động đã hạ xuống. Các hành giả đã sửng sốt trước sự trải 
nghiệm bát thường của sự cử động “tự động” của bàn chân. Họ 
có thé tự nhủ “Há, cái gì đó ? Tôi có bị điên hay không ?” như 
trong trường hợp sau: 


When I conducted a meditation retreat in England at the 
Manjushri Tibetan Monastery, the Manjushri Institute in 
northern England near the border of Scotland, there was a yogi 
who had put much effort into his practice, both sitting and 
walking meditations. After about four days of practice, he came 
to talk to me and then asked a question. “Venerable Sir, my 
meditation is getting worse and worse" he said. "Now what 
happens to your meditation ? " I asked him. Then he said “One 
day, when I was walking, Venerable Sir, gradually I was not 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 157 


aware of myself. The foot was automatically lifted up by itself, 
it was automatically pushed forward by itself, and then it was 
automatically dropped down by itself. There was not I nor self. 
Sometimes though I controlled my foot, the foot didn't stay with 
the ground. If lified by itself. Sometimes it pushed forward very 
long. I couldn't control it. Then sometimes it was getting down 
by itself. So my meditation is getting worse and worse. What 
should I do ?" Then eventually he said "I think I have gone 
mad." 

Khi Su đã hướng dẫn một khóa tu thiền tĩnh tâm ở Anh 
Quốc tại Tu Viện Tây Tạng Manjushri, Học Viện Manjushri ở 
miền bắc Anh Quốc gần biên giới của nước Tô Cách Lan, lúc ay 
có một hành giả đã gia công nỗ luc rat nhiều vào việc thực hành 
của mình, ở cả hai thiền tọa hành và bộ hành. Sau khoảng bốn 
ngày của việc thực hành, ông ấy đã đi đến để nói chuyện với Sư 
và bấy giờ đã vấn hỏi một câu hỏi. “Kính bạch Ngài Trưởng Lão, 
thiền định của con đang càng tệ hơn đến tệ hơn” ông ấy đã nói. 
“Hiện giờ điều chi đã xây ra đến thiền định của bạn ?” Sư đã vấn 
hỏi ông ấy. Rồi thì ông ấy đã nói “Một ngày nọ, khi con đã đang 
bộ hành, kính bạch Ngài Trưởng Lão, dần đần con đã không 
nhận thức được về ban thân của con. Bàn chân một cách tự động - 
chính tự nó đã dỡ lên, một cách tự động chính tự nó đã đưa về 
phía trước, và sau đó một cách tự động chính tự nó đã hạ xuống. 
Chẳng có Con mà cũng không bản ngã. Đôi khi dẫu rằng con 
đã kiểm soát bàn chân của con, bàn chân đã không an trú với 
mặt đất. Nó đã dỡ lên chính bởi tự nó. Đôi khi nó đã đưa về 
phía trước hết sức dài. Con không thể nào kiểm soát được nó. 
Sau đó đôi khi nó đã hạ xuống chính bởi tự nó. Vì váy, thiền 
định của con đã đang càng tệ hơn đến tệ hơn. Con phải làm gì 
đây ?° Rồi cuối cùng ông ấy đã nói “Con nghĩ con đã phát điên 
lên.” 


158 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Such an experience was very amazing. This is a benefit of 
walking meditation. First of all he said “I don't know myself. 
I'm not aware of myself. I don't know my body, my leg." That 
means the realization of the movement of the foot has destroyed 
the idea of an "I" or a "You," a "self" or a "soul," a "person" 
or "being." Here, what he was realizing, was the impersonal 
nature of our bodily process called Anatta. It is the non — soul, 
non — ego, non — self nature of our bodily phenomena. 

When he said “The foot was automatically lifted up by 
itself, it was automatically pushed forward by itself and it was 
automatically dropped down by itself,” that means there's no 
person or no being or no self who lifted the foot, who pushed it 
forward, who dropped it down. It's the realization of the 
impersonal nature of physical processes or physical 
phenomena: Anatta. With this realization, he has destroyed the 
false idea of an "I" or a "You," a "person" or a "being," a 
"self" or a "soul." 

Một trải nghiệm nhu thế đã là hết sức dáng ngạc nhiên. 
Đây là một quả phúc lợi của thiền bộ hành. Trước hơn hết ông 
dy đã nói “Con không biết bản thân con. Con không nhận thức 
được về bản thân của con. Con không biết cơ thể của con, chân 
của con.” Điều ấy có nghĩa là việc chứng tri vào sự cử động của 
bàn chân đã hủy diệt đi ý tưởng về một “Tôi” hoặc một “Anh,” 
một “tự ngã” hoặc một “linh hồn,” một “con người” hoặc một 
“hữu tình.” Ở tại đây, những gì mà ông ấy đã đang chứng tri, đã 
là thực tính phi bản ngã của quá trình về thể chất của chúng ta 
đã được gọi là Vô Ngã. Nó là thực tính không có linh hồn, 
không có bản ngã, không có tự ngã của các hiện tượng về thé 
chất của chúng ta. 

Khi ông ấy đã nói “Bàn chân một cách tự động chính tự nó 
đã dỡ lên, một cách tự động chính tự nó đã đưa về phía trước, và 
một cách tự động chính tự nó đã hạ xuống,” điều ấy có nghĩa là 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 159 


khóng có con nguói hoác khóng có hítu tinh hoác khóng có tu 
ngã mà đã dỡ bàn chân lén, mà đã dua nó di về phía trước, mà 
đã hạ nó xuống. Đó là việc chứng tri vào thực tính phi bản ngã 
của các quá trình về thể chất hoặc các hiện tượng về thể chất: 
Vô Ngã. Với việc chứng tri này, ông ấy đã hủy diệt di ý tưởng 
sai lầm về một “Tôi” hoặc một “Anh,” một “con người” hoặc 
một “hữu tình,” một “tự ngã” hoặc một “linh hồn.” 


It was very interesting. Not only this yogi but also many 
yogis in Burma experienced Anatta in this way. And sometimes, 
before yogis experience this stage of insight knowledge, they feel 
they are walking on waves of the sea. Or they are standing on a 
boat which was floating on the waves. Sometimes yogis may feel 
they are walking on a heap of cotton. Sometimes yogis feel they 
are walking in the air. That is also one of the insight knowledges 
which penetrates into the true nature of physical process or 
material phenomena. 

Nó quả là hết sức thú vị. Chẳng những hành giả nầy mà 
cũng còn có rất nhiều hành giả trong nước Mién Điện đã được 
trải nghiệm Vô Ngã ở trong phương thức này. Và đôi khi, trước 
khi các hành giả trải nghiệm giai đoạn này của tri thức tuệ giác, 
họ cảm thấy họ đang bộ hành trên những làn sóng của biển cả. 
Hoặc họ đang đứng trên một chiếc tàu mà đã đang bồng bénh 
trên biển cả. Đôi khi các hành giả cảm thấy họ đang bộ hành 
trên một đống bông sợi. Đôi khi các hành giả cảm thấy họ đang 
bộ hành trong hư không. Đó cũng là một trong những tri thức 
tuệ giác mà đã thâm thấu vào trong chân thực tính của quá trình 
về thể chất hoặc các hiện tượng vật chất (sắc pháp). 


In walking meditation, yogis should walk at least an hour. 
Only after that they should do sitting meditation again. I have 
explained to you how a yogi can observe twelve parts of a step, 


160 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


including intention before every action as mentioned in the 
commentary to the Pali text. But it depends on each yogi how 
many of the actions he or she should note. Yogis should watch 
some objects as comfortably as they feel. If they have to exert 
or endeavor their utmost to be aware of any number of objects 
uncomfortably, they should not do that. If yogis do that, they 
feel tense on their neck or back, sometimes they feel a headache, 
sometimes they feel dizzy because they have to strain too much 
to be aware of each part of the step. So it depends on each yogi. 
Yogis themselves know the number of parts in each step they 
could do comfortably. Normally, it should be adequate to note 
four or five objects of a step comfortably without strains or with 
relaxation: “intending, lifting, | moving, | dropping," or 
“intending, lifting, moving, dropping, touching." If yogis are 
able to observe these four or five objects precisely and very 
attentively, they can attain a deep concentration on the 
movement of the foot. 

Trong thiền bộ hành, các hành giả nén đi ít nhất một giờ 
đồng hồ. Chi sau đó thì họ mới lại thực hiện thiền tọa hành. Sư 
đã có giải thích đến các bạn cách thức một hành giả có thể quan 
sát mười hai phần chỉ tiết của một bước chân, kế luôn cả sự tác 
ý trước mỗi hành động như đã được đề cập ở trong bộ chú giải 
cho các văn bản kinh điển Pali. Thé nhung nó tùy thuộc mỗi 
hành giả có bao nhiêu hành động mà ông ấy hoặc bà ấy phải chú 
niệm. Các hành giả nên chú mục một vài đối tượng mà họ cảm 
thấy hầu như là thoải mái. Nếu như họ phải cố gắng hoặc phải 
găng sức đến mức tối đa của mình dé nhận thức được bát luận 
số lượng đối tượng mà không có được thoải mái, thì họ không 
nên làm điều đó. Nếu như các hành giả làm điều đó, họ cảm 
thấy cơ căng ở có hoặc lưng, đôi khi họ có một sự đau đầu, đôi 
khi họ cảm thấy chóng mặt bởi vì họ phải dốc sức quá nhiều để 
nhận thức được từng mỗi phần chỉ tiết của bước chân. Vì vậy nó 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 161 


tüy thuóc vào mói hành giá. Chính ty các hành già biét só lượng 
các phần chỉ tiết trong mỗi bước chân mà họ có thể làm một cách 
thoải mái. Một cách thông thường, thì nên được thích hợp để 
chú niệm bốn hoặc năm đối tượng của một bước chân một cách 
thoải mái mà không có những sự mệt mỏi kiệt sức hoặc với sự 
thư giãn: “đang tác ý a, dang đỡ lên à, đang chuyên động à, dang 
hạ xuống à;” hoặc “đang tác ý à, đang dỡ lên à, đang chuyên 
động à, đang hạ xuống à, đang đụng à.” Nếu như các hành giả 
có khả năng để quan sát bốn hoặc năm đối tượng nầy và một 
cách hết sức chuyên tâm, thì họ có thể đạt được một sự định thức 
thâm niệm vào sự cử động của bàn chân. 


To be aware of these four or five objects very precisely and 
attentively, yogis have to slow down their stepping. Unless their 
step is lsow, they cannot catch each individual part or the step 
very well. It's indispensable for yogis to slow down their step 
so that they can note all these four or five objects thoroughly. 
Now when yogis are able to note all these four or five objects 
very well, their concentration gradually becomes better and 
better. Then, with diligent mindfulness, they can note intention, 
the lifting movement, the pushing movement, the dropping 
movement, and the touching sensation very well without looking 
here and there. In this way, when yogis practice walking 
meditation for about three or four days, they can attain a deep 
concentration. 

Dé nhận thức được bón hoặc năm đối tượng này một cách 
hết sức chuẩn xác và một cách chuyên tâm, các hành giả phải 
làm chậm lại việc đang bước đi của mình. Trừ khi bước chân 
của mình chậm rãi, thi họ không thé nào bắt kịp từng mỗi phần 
chỉ tiết riêng lẻ của bàn chân một cách hết sức kỹ lưỡng được. 
Quả là không thé thiếu được đối với các hành giả để làm chậm 
lại bước chân của mình nhằm để cho họ có thể chú niệm được 


162 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


hét tát cá bón hoác nám dói tuong này một cách triệt để. Một 
khi mà các hành giả có khả năng dé chú niệm hết tất cả bốn hoặc 
năm đối tượng này một cách hết sức kỹ lưỡng, thì sự định thức 
của họ dần dần trở nên tốt hơn và càng tốt hơn. Thế rồi, với 
Chánh Niệm tỉnh cần, họ có thể chú niệm sự tác ý, sự cử động 
đang đỡ lên, sự cử động đang đưa đi, sự cử động đang hạ xuống, 
và cảm thọ đụng chạm hết sức kỹ lưỡng mà không có việc nhìn 
chỗ này và chỗ nọ. Trong phương thức này, khi các hành giả 
thực hành thiền bộ hành trong khoảng ba hoặc bón ngày, thi ho 
có thé dat được su định thức thâm niệm. 


Labeling. 

For some yogis, they may need labeling or naming so that 
they are able to observe any object. When they lift their foot to 
walk, they should label it as "lifting." When they push it 
forward, they should label it as "pushing." When they drop it, 
they should label it "dropping." In this way, they label the 
stepping process as "lifting, pushing, dropping; lifting, pushing, 
dropping." Labeling or naming can lead the mind to the object 
of meditation closely and precisely. It is also very helpful for a 
yogi to focus his or her mind on the object of meditation. 

However, there may be some yogis who need not label or 
name the object of meditation. In this case, all they need to do 
is to observe the object without labeling or naming. They should 
just observe the movement of the foot from the very beginning of 
the lifting movement up to the end of the dropping movement. 
The mind must follow the movement of the foot very closely as it 
is, without thinking or analyzing. In this way, yogis can develop 
concentration. 

Viéc Dinh Danh. 

Đối với một vài hành giá, họ có thé cần có việc định danh 

hoặc việc đặt tên nhằm để cho họ có khả năng dé quan sát bát 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 163 


luận đối tượng nào. Khi ho đỡ bàn chân của mình lên để đi, thì 
họ nên định danh nó như vầy “đang dỡ lên à.” Khi họ đưa nó về 
phía trước, thì họ nên định danh nó như vầy “đang đưa đi à.” 
Khi họ hạ nó xuống, thì họ nên định danh nó như vầy “đang hạ 
xuống à." Trong phương thức này, họ định danh quá trinh dang 
bước đi như vầy “đang đỡ lên à, dang dua di à, dang ha xuóng 
à; dang dỡ lén à, dang dua di à, dang hạ xuống à.” Việc định 
danh hoặc việc đặt tên có thể dắt dẫn tâm thức đến đối tượng của 
thiền định một cách chặt chẽ và một cách chuẩn xác. Nó cũng 
giúp ích rất nhiều cho một hành giả để được an định tâm thức 
của ông ấy hoặc bà ấy vào đối tượng của thiền định. 

Tuy nhiên, có thể có một vài hành giả họ không cần có 
định danh hoặc đặt tên đối tượng của thiền định. Trong trường 
hợp này, hết cả tháy họ cần phải làm là dé quan sát đối tượng mà 
không có việc định danh hoặc việc đặt tên. Họ chỉ nên quan sát 
sự cử động của bàn chân ngay từ lúc bắt đầu của sự cử động 
đang dỡ lên đến khi kết thúc của sự cử động đang hạ xuống. 
Tâm thức cần phải dõi theo sự cử động của bàn chân một cách 
hết sức chặt chẽ khi nó đang là, mà không có việc nghĩ suy hoặc 
việc phân tích. Trong phương thức nầy, các hành giả có thể phát 
triển sự định thức. 


Mindfulness Of Daily Activities. 

Mindfulness meditation is the Buddha’s way of life. 
During a retreat, all yogis have to do is to be mindful all daylong 
including sitting meditation, walking meditation, and daily 
activities. Awareness of daily activities is the life of yogis. Once 
they fail to observe an activity, they lose their life. That is, they 
are not yogis, because they are devoid of Süti (mindfulness), 
Samadhi (concentration), and Paññā (wisdom). 

All yogis, therefore, need to be mindful of each and even 
daily activity. If yogis cannot be mindful of daily activities, do 


164 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


not expert progress. Not noting daily activities leads to wide 
gaps of non — mindfulness. Continuity is needed to carry 
mindfulness forward from one moment to the next. Constant and 
uninterrupted mindfulness gives rise deep concentration. Only 
with deep concentration can yogis gain realization into the 
intrinsic nature of mental and physical phenomena, which leads 
them to the cessation of suffering (Dukkha). There are many 
new things to discover everyday if yogis have constant and 
uninterrupted mindfulness. 
Chánh Niệm Vào Những Sinh Hoạt Hằng Ngày. 

Thiền định Chánh Niệm là phương thức sống của Đức 
Phật. Trong một khóa tu tĩnh tâm, tất cả các hành giả cần phải 
làm là phải có được chánh niệm suốt cả ngày bao gồm cả thiền 
tọa hành, thiền bộ hành và những sinh hoạt hằng ngày. Tỉnh 
giác vào các sinh hoạt hằng ngày là sinh mệnh của các hành giả. 
Một khi họ không có quan sát được một sinh hoạt, thì họ đánh 
mất đi sinh mệnh của mình. Điều ấy là, họ không phải là các 
hành giả bởi vì họ mắt hắn về Niệm (Chánh Niệm), Định (Định 
Thức) và Tuệ (Trí Tuệ). 

Tất cả các hành giả, do đó, cần phải có chánh niệm vào 
mỗi và mọi sinh hoạt hằng ngày. Nếu như các hành giả không 
thé nào có được chánh niệm vào những sinh hoạt hằng ngày, 
đừng trông mong sự tiến hóa. Không có việc chú niệm những 
sinh hoạt hằng ngày dắt dẫn đến những lỗ hóng rộng lớn của sự 
thất niệm. Sự liên tục quả là thiết yếu để truyền tải Chánh Niệm 
hướng về phía trước từ một khoảnh khắc này đến cái kế tiếp. 
Chánh Niệm kiên định và không bị gián đoạn làm phát sinh sự 
định thức thâm niệm. Chỉ với sự định thức thâm niệm mới có 
thể làm cho các hành giả thành đạt được sự chứng tri vào thực 
tính nội tại của các hiện tượng vé tinh thần và thể chát, mà dắt 
dẫn họ đến việc chấm dứt của sự khổ đau (Khổ Đau). Hàng 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 165 


ngày có rât nhiêu điêu mới mẻ dé khám phá nêu như các hành 
giả có được Chánh Niệm kiên định và không bị gián đoạn. 


As the Buddha said, as soon as yogis are awake they 
should note the consciousness about wakening: “wakening, 
wakening, wakening. ` After that yogis want to open their eyes, 
they should note: *wanting, wanting" or "wishing, wishing." 
And then, when they open the eyes, they should note "opening, 
opening ` and so on. 

I will summarize the chapter on clear comprehension of 
the Maha Satipatthana Sutta dealing with mindfulness of daily 
activities for yogis to practice to make progress in their 
meditation. The Buddha taught that whatever yogis are doing, 
they must note it. When yogis bend or stretch out arms and legs, 
put on or take off clothes, they must be aware of them as they 
are. Even when yogis go to the toilet to answer the call of 
nature, they should be aware of all the activities involved. 

Nhu Đức Phat đã nói, ngay khi các hành giả thức day, ho 
nên chú niệm tâm y thức vé việc thức dậy: “đang thức đậy à, 
đang thức dậy à, đang thức dậy à.” Sau việc ấy, các hành giả 
muốn dé mở đôi mắt, thi họ nên chú niệm “đang mong muốn à, 
đang mong muốn à” hoặc “đang ước muốn à, đang ước muốn 
à.” Và rồi, khi họ mở đôi mắt, thì họ nên chú niệm “đang mở à, 
đang mở à" và v.v. 

Sư sẽ tóm tắt Chương nói về Sự Liễu Tri Hiển Minh của 
bài Kinh Đại Niệm Xứ có liên quan với Chánh Niệm vào những 
sinh hoạt hằng ngày để cho các hành giả thực hành đặng tiến hóa 
trong thiền định của mình. Đức Phật đã chỉ đạy rằng bất luận 
điều chi mà các hành giả đang làm, họ cần phải chú niệm nó. 
Khi các hành giả co gập lại hoặc duói căng những cánh tay và 
chân ra, mặc vào hoặc cởi những y phục ra, họ cần phải tỉnh giác 
vào chúng khi chúng đang là. Ngay cả khi các hành giả đi đến 


166 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


phóng vé sinh dé trả lời tiếng gọi của tự nhiên tính, họ cần phải 
tỉnh giác hết tắt cả những sinh hoạt hữu quan. 


Every day, when yogis eat, they should be aware of every 
action, every activity involved in the act of eating. When yogis 
hold the plate or the cup, they must note it as "holding." When 
they touch it "touching." When yogis hold the spoon, the 
sensation of holding must be observed. When yogis stretch out 
their arm, they must be aware of the movement of stretching. 
When the spoon touches the food, the touching sensation must 
be observed. Or when yogis dip the spoon into the soup, that 
dipping movement must be observed. When they scoop soup 
with the spoon, that movement must be observed. When yogis 
drink water or anything, they must be aware of all the activities 
involved in the drinking. When yogis chew something, they must 
note the chewing. When they lick something, they must note the 
licking. In this way, each and every action involved in the act of 
eating must be observed as it is. 

Mỗi ngày, khi các hành giả ăn, ho phải có được tỉnh giác 
vào mọi hành động, mọi hoạt động hữu quan chặt chẽ trong quá 
trình của việc ăn. Khi các hành giả cầm cái đĩa hoặc cái tách, họ 
cần phải chú niệm nó như vầy “đang cầm à.” Khi họ đụng nó 
“đang đụng à.” Khi các hành giả cẦm cái muỗng, cảm thọ của 
việc càm càn phải được quan sát. Khi các hành giả duỗi cánh 
tay của mình ra, họ cần phải được tỉnh giác vào sự cử động của 
việc đang duói. Khi cái muóng dung thuc phám, cám tho dung 
chạm cần phải được quan sát. Hoặc khi các hành giả cho cái 
muỗng vào trong canh xúp, sự cử động đang cho muỗng vào ấy 
cần phải được quan sát. Khi họ múc canh xúp với cái muỗng, 
sự cử động ấy cần phải được quan sát. Khi các hành giả uống 
nước hoặc bát luận thứ gì, họ cần phải có được tỉnh giác vào tất 
cả những hoạt động hữu quan chặt chẽ trong việc uống. Khi các 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 167 


hành giả nhai một vật thể gì đó, họ cần phải chú niệm việc đang 
nhai. Khi các hành giả thi thiém một vật thể chi, họ cần phải 
chú niệm việc thi thiém. Trong phương thức này, mỗi và mọi 
hành động hữu quan chặt chẽ trong quá trình của việc ăn uống 
cần phải được quan sát khi nó đang là. 


The Buddha taught that every physical process must be 
thoroughly realized so as to remove ignorance, which is the 
cause of false view. So when yogis sit, they must be aware of the 
sitting posture. When they stand, they must be aware of the 
standing posture. When they lie down, they must be aware of 
the lying posture. In Burma, one of the old monks about ninety 
years of age could walk twenty — four hours, could sit twenty — 
hour hours, could lie down twenty — four hours by being aware 
of the object without sleeping. If yogis lie down two minutes, 
they may fall asleep. Two years back, he passed away at the age 
of ninety — two, I think. He had been meditating since he was 
forty years of age. I think yogis should imitate him. In lying 
down, the abdomen movement is very distinct. So when lying 
down, note "lying, rising, falling; ” "lying, rising, falling; " 
"lying, rising, falling." This is a good medicine for insomnia. 
When yogis wake up, the first thing of which they are conscious 
must be noted. 

Đức Phát đã chỉ dạy rằng moi quá trình về thé chát cần phải 
được chứng tri một cách triệt để nhằm để loại trừ sự thiếu hiểu 
biết (bát tri, vô minh), mà đó là nguyên nhân của kiến giải sai 
lầm đà kiến). Vì vậy, khi các hành giả ngồi, thì họ cần phải 
được tỉnh giác vào tư thế tọa hành. Khi họ đứng, thì họ cần phải 
được tỉnh giác vào tư thế trụ hành. Khi họ nằm xuống, thì họ 
cần phải được tỉnh giác vào tư thế ngọa hành. Trong nước Miễn 
Điện, một trong những vi tu sĩ lão đại khoảng chín mươi tuổi thọ 
đã có thể đi bộ hai mươi bón giờ đồng hà, đã có thé ngồi hai 


168 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


mươi bón giờ đồng hồ, đã có thé nằm xuống hai mươi bón giờ 
đồng hà, bằng cách có được tỉnh giác vào đối tượng mà không 
có việc ngủ nghỉ. Nếu như các hành giả nằm xuống hai phút, họ 
có thé bắt đầu ngủ. Hai năm về trước, Ngài đã quá vãng vào tuổi 
thọ của chín mươi hai, Sư nghĩ vậy. Ngai đã thiền định từ khi 
Ngài đã là bốn mươi tuổi thọ. Sư nghĩ các hành giả nên theo 
gương Ngài. Đang khi nằm xuống, sự chuyển động của cái bụng 
thì hết sức đặc thù. Vì vậy, đang khi nằm xuống, hãy chú niệm 
“đang nằm à, dang phóng à, đang xộp à; “đang nằm à, đang 
phóng à, đang xộp à;” “đang nằm à, dang phóng à, đang xộp à." 
Đây là một hảo dược phẩm cho chứng mát ngủ kéo dài. Khi các 
hành giả thức dậy, điều đầu tiên mà họ ý thức được là cần phải 
có được chú niệm. 


These are the examples yogis should take for awareness of 
daily activities. The Buddha taught them to us. The point is to 
have continuous and constant mindfulness for the whole day. 
There is not a mental state, emotional state, or physical process 
of which yogis should not be mindful as it is. To be able to do 
this, yogis can have a continuity of mindfulness which is the 
cause of deep concentration on which insight knowledge is built 
up. Once the insight knowledge of the specific characteristics or 
general characteristics of mental and physical processes has 
been developed, yogis go through all thirteen stages of insight 
knowledge, one after another and higher and higher. Afier yogis 
have completed all the stages of insight knowledge, they become 
enlightened. That means yogis attain the first stage of 
enlightenment. It’s called Magga, the Path. When yogis have 
attained the first stage of enlightenment, they totally uproot the 
most important defilement, Sakküya ditthi, the false view of a 
person, a being, an “I” or a “you,” and also doubt about the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 169 


Triple Gem. These two mental defilements are uproot once and 
for all. Then yogis feel happy and live in peace and happiness. 

Đây là những ví dụ mà các hành giả nên dùng cho việc tỉnh 
giác vào những sinh hoạt hằng ngày. Đức Phật đã chỉ dạy những 
điều ấy đến chúng ta. Vẫn dé là phải có chánh niệm liên tục và 
kiên dinh cho trọn cả ngày. Không có một trạng thái tinh thần, 
trang thái dé cảm xúc, hoặc quá trình về thé chát mà các hành 
giả không có được chú niệm khi nó đang là. Dé có khả năng làm 
được điều này, các hành giả có thé có một sự liên tục của Chánh 
Niệm mà đó là nguyên nhân của sự định thức thâm niệm mà 
trong đó tri thức tuệ giác đã được tạo lập. Một khi tri thức tuệ 
giác của những Biệt Tướng hoặc những Tổng Tướng vào các 
quá trình về tỉnh thần và thể chất đã được phát triển, các hành 
giả trải qua hết tat cả mười ba giai đoạn của tri thức tuệ giác, kế 
tiếp nhau và cao hơn và càng cao hơn. Sau khi các hành giả đã 
hoàn thành tất cả các giai đoạn của tri thức tuệ giác, họ trở nên 
đã được giác ngộ. Điều ấy có nghĩa là các hành giả đạt được 
giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ. Nó đã được gọi là Đạo, Đạo 
Lộ. Khi các hành giả đã thành đạt được giai đoạn thứ nhất của 
sự giác ngộ, họ đã nhổ bật gốc rễ một cách toàn bộ Pháp vué 
nhiễm (phin não) quan trọng hơn hết, Hữu Thân Kiến, kiến 
giải sai lầm về một con người, một hữu tình, một “Tôi” hoặc một 
“Anh,” và cũng thé sự nghi ngờ (Hoài Nghi) vào Tam Báo. Hai 
Pháp uế nhiễm (phiền não) nầy đã được nhó bật gốc rễ một lần 
một và vĩnh viễn. Báy giờ các hành giả cảm thấy hạnh phúc và 
sống trong sự bình an và niềm hạnh phúc. 


Observing Daily Activities Is Very Much Important. 
There are some who have gone through about four or five 
stages of Vipassana insight. There may be someone who has 
gone through about seven or eight. There may be some who have 
gone through ten or eleven. I would like all yogis to complete 


170 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


all stages of insight knowledge. Ten — day meditation is just 
training, just the learning stage. But yogis have some deep 
concentration occasionally and also some insight which 
penetrates into reality of the body — mind processes. 
Việc Quan Sát Những Sinh Hoạt Hằng Ngày Là Rất 
Quan Trọng Lắm. 

Có một vài người đã trải qua khoảng bốn hoặc năm giai 
đoạn của Minh Sát Trí. Có thé có một ai đó đã trải qua khoảng 
bẩy hoặc tám. Có thể có một vài người đã trải qua mười hoặc 
mười một. Sư muốn tất cả các hành giả hoàn thành hết tất cả 
các giai đoạn của tri thức tuệ giác. Mười ngày thiền định chỉ là 
sự huấn tập, chỉ là một giai đoạn đang học thức. Thế nhưng các 
hành giả thỉnh thoảng có một vài sự định thức thâm niệm và 
cũng có một vài tuệ giác mà thâm thấu vào thực tướng của các 
quá trình Thân — Tâm. 


When yogis? insight becomes more and more powerful, 
more and more penetrating, they experience the higher stages of 
insight knowledge. Sometimes they may be able to attain 
Enlightenment by observing daily activities attentively and 
precisely. In this case, I should mention some impressive stories 
such as the story of Venerable Ananda and his attainment of the 
Final Enlightenment, Arahatta Magga and Phala ññụas. The 
Venerable Ananda was practicing walking meditation very 
mindfully at night, observing each movement of the feet very 
well. Then afier walking meditation, he went to his room, 
observing each step in more and more details. He was mindful 
of all his actions and movements when he opened the door, when 
he pulled the door, when he pushed the door and so on. Until 
he has settled on his bed, he was mindful of all actions and 
movements attentively and precisely. While he was sitting down 
to the bed, he was mindful of the movements of the sitting down 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 171 


and touching sensation of the bed. Before he started his sitting 
meditation, he wanted to take a rest for a while by lying down 
on the bed for relaxation. He then started to lie down towards 
the pillow, being mindful of all movements very attentively, 
making mental note as "lying down, lying down, lying down.." 
Before his head touched the pillow, while his two feet were just 
lifted from the ground, he attained three higher stages of 
enlightenment consecutively, Sakadagümi magga ñãng, 
Anügümi magga fiüna and Arahatta magga hana. Thus, he 
attained Arahantship, the final stage of enlightenment before 
his head touched the pillow. 

So the Venerable Ananda attained Arahantship, not while 
standing, sitting, walking or lying. His attainment of 
Arahantship was out of all the four postures. What I want to 
point out is that the Venerable Ananda, the pious attendant of 
the Buddha, attained Arahantship by being aware of all actions 
and movements in the daily activities. 

Khi tuệ giác của các hành giả trở nên càng lúc càng dũng 
mãnh hơn, càng lúc càng thâm thấu hơn, thì họ trải nghiệm được 
những giai đoạn cao hơn của tri thức tuệ giác. Đôi khi họ có thể 
đạt được sự giác ngộ bằng với việc quan sát những sinh hoạt 
hằng ngày một cách chuyên tâm và một cách chuán xác. Trong 
trường hợp này, Sư sẽ đề cập đến một vài tích truyện gây án 
tượng rõ rệt, chang han như là tích truyện của Trưởng Lão 
Ananda và việc thành đạt về sự giác ngộ cuối cùng của Ngài, 
Tuệ Đạo và Tuệ Quả Vô Sinh. Trưởng Lão Ananda đã đang 
thực hành thiền bộ hành một cách hết sức có chánh niệm vào 
ban đêm, cùng lúc đang quan sát từng mỗi cử động đôi bàn chân 
hết sức kỹ lưỡng. Thế rồi sau thiền bộ hành, Ngài đã đi đến căn 
phòng của mình, đang khi quan sát càng lúc càng nhiều chỉ tiết 
hơn trong từng mỗi bước chân. Ngài đã có được chánh niệm 
vào tất cả các hành động và những cử động khi Ngài đã mở cửa, 


172 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


khi Ngài đã kéo cửa, khi Ngài đã đây cửa và v.v. Cho đến khi 
Ngài đã được ngồi yên ở trên giường của mình, Ngài đã có được 
chánh niệm vào tất cả các hành động và những cử động một cách 
chuyên tâm và một cách chuẩn xác. Trong khi Ngài đã đang 
ngồi xuống giường, Ngài đã có được chánh niệm vào những cử 
động của việc đang ngòi xuống và sự cảm tho dang dung chạm 
vào giường. Trước khi Ngài đã bắt đầu thiền tọa hành của mình, 
Ngài đã muốn được nghỉ ngơi trong một chốc lát bằng cách nằm 
xuống giường để cho sự thư giãn. Thế rồi Ngài đã bắt đầu để 
nằm xuống hướng về cái gối, đang khi có được chánh niệm vào 
tất cả những cử động một cách hết sức chuyên tâm, cùng lúc 
đang ghi nhớ ở trong tâm chú niệm như vầy “đang nằm xuống 
à, đang năm xuống à, đang nằm xuống à...” Trước khi đầu của 
Ngài đã được đụng vào gối, trong lúc đôi bàn chân của Ngài đã 
vừa mới dỡ lên khỏi mặt đất, Ngài đã thành đạt được ba giai 
đoạn cao hơn của sự giác ngộ một cách liên tiếp nhau, Tuệ Dao 
Nhất Lai, Tuệ Dao Bát Lai và Tuệ Dao Vô Sinh. Và như thé, 
Ngài đã thành đạt được Quà vị Vô Sinh, giai đoạn cuối cùng của 
sự giác ngộ trước khi đầu của Ngài đã được đụng vào gối. 

Vì vậy, Trưởng Lão Ananda đã được thành đạt Quả vị Vô 
Sinh, chẳng ở trong khi trụ hành, tọa hành, bộ hành hoặc ngọa 
hành. Sự thành tựu của Ngài đã không có ở trong cả bốn tư thế. 
Điều mà Sư muốn dé chỉ vạch ra rằng Trưởng Lão Änanda, thị 
giả cung kinh của Đức Phật, đã thành đạt được Quả vị Vô Sinh 
bằng cách có được tỉnh giác vào tất cả các hành động và những 
cử động trong các sinh hoạt hằng ngày. 


In the same way, the famous Bhikkhuni Patacara also 
attained Arahantship by being aware of daily activities 
attentively. She was practicing walking meditation very 
mindfully during the night. She attained deep concentration and 
clear insight into the movements of the feet. Then she wanted to 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 173 


sit in her room. She went to her room by being aware of all 
actions and movements in the daily activities. When she sat on 
her bed, she was also aware of the sitting down movements, 
touching sensation and so on. In the room, there was an oil lamp 
with the flame. She wanted to extinguish the flame so that she 
could save the oil and could sit in the dark with deep 
concentration. She picked up a piece of bamboo stick and 
gradually stretched her arm towards the oil lamp, observing 
each movement of the stretching. When the hand reached near 
the flame, she pressed the wick into the oil with the stick, noting 
each movement of the pressing. At the moment when the wick 
has sunk into the oil completely and the flame was extinguished, 
she attained Arahantship, uprooting all the Kilesas, mental 
defilements. 

Trong cùng phuong thức, Ty Khưu Ni Patacaràa nói danh 
cũng đã thành dat được Quả vị Vô Sinh bằng cách có được tỉnh 
giác vào các sinh hoạt hằng ngày một cách chuyên tâm. Cô ay 
dà dang thuc hành thiền bộ hành vào lúc đêm khuya. Cô ấy đã 
thành đạt sự định thức thâm niệm và tuệ giác hiển minh vào 
trong những cử động của đôi bàn chân. Sau đó cô ấy đã muốn 
ngồi trong căn phòng của mình. Cô ấy đã đi đến căn phòng của 
mình đang khi có được tỉnh giác vào tất cả các hành động và 
những cử động trong các sinh hoạt hằng ngày. Khi cô ấy đã ngồi 
trên giường của mình, cô ấy cũng đã có được tỉnh giác vào những 
cử động đang ngồi xuống, cảm thọ đụng chạm và v.v. Trong 
cán phòng, đã có một ngọn đèn dau với ngọn lửa. Cô ấy dà 
muốn dé tắt ngọn lửa nhằm dé cô ấy có thé tiết kiệm được dầu 
và có thể được ngồi trong bóng tối với sự định thức thâm niệm. 
Cô ấy đã nhặt lên một thanh tre và một cách từ từ đã duỗi cánh 
tay của mình hướng về phía ngọn đèn dầu, cùng lúc đang quan 
sát từng mỗi cử động của việc đang duỗi ra. Khi bàn tay đã chạm 
gần bên ngọn lửa, cô ấy đã án tim đèn vào trong dau với thanh 


174 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tre, cùng lúc dang chú niệm từng mỗi cử động của việc ấn. Vào 
khoảnh khắc khi tim đèn đã chìm một cách trọn vẹn vào trong 
dầu và ngọn lửa đã bị dập tắt, cô ấy đã thành đạt được Quả vị 
Vô Sinh, cùng lúc đang nhỗ bật gốc rễ tất cả các Pháp Phiền 
Nao, những Pháp ué nhiễm. 

[Chú thích: Tích truyện nay ở trong Kệ Pháp Cú # 113, có 
sai khác nhân vật trong tích truyện với Kệ Pháp Cú # 114 (là của 
Tỳ Khưu Ni Kisagotami) !!! Xin các học giả kiểm tra lai hai 
tích truyện nầy với từng mỗi cá nhân không phù hợp với nội 
dung tích truyện. | 


In this way, yogis can attain Arahantship if they take 
awareness of daily activities seriously and strive their best to 
have continuity of mindfulness by being constantly aware of 
each action and movement very well. 

Attentive and detailed awareness of daily activities is very 
much important because it can help yogis to attain any stage of 
enlightenment with Path and Fruition knowledge. In the 
teaching of the Buddha, the practice of Vipassana meditation is 
likened to the rubbing of two pieces of wood or bamboo. In the 
ancient time, people in the forest had to rub two pieces of 
bamboo or wood against each other constantly and continuously 
without a break to make fire. Heat is generated on the pieces of 
bamboo after some time. Gradually the heat increases and the 
bamboo becomes hotter and hotter. If they stop rubbing, the heat 
becomes cold. If they rub again, they begin to get the heat again. 
If they stop again, the heat becomes cold again. They do not get 
the fire because they do not continuously rub the pieces. If they 
rub the pieces of bamboo continuously and constantly without a 
break, the heat becomes hot enough it makes the flame and they 
get the fire. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 175 


Trong phương thức này, các hành già có thé đạt được Quả 
vị Vô Sinh nếu như họ gìn giữ sự tỉnh giác vào các sinh hoạt 
hằng ngày và phán đấu hết sức của mình dé có được sự liên tục 
của Chánh Niệm bằng với việc tỉnh giác một cách kiên dinh vào - 
từng mỗi hành động và cử động hết sức kỹ lưỡng. Sự tỉnh giác 
chuyên tâm và tỉ mi vào các sinh hoạt hằng ngày là rất quan 
trọng lắm bởi vì nó có thể giúp cho các hành giả đạt được bát 
luận giai đoạn nào của sự giác ngộ với Tri Thức Dao Lộ (Tuệ 
Dao) và Tri Thức Quả Vị (Tuệ Qud). Trong huấn từ của Đức 
Phật, việc thực hành thiền định Minh Sát Tuệ đã được so sánh 
với việc cọ xát của hai mảnh gỗ hoặc tre. Trong thời có dai, 
người dán sống ở trong rừng rậm đã phải cọ xát hai mảnh tre 
hoặc gỗ vỗ vào nhau một cách không ngớt và một cách liên tục 
mà không có một gián đoạn dé tạo ra lửa. Sức nóng đã được tạo 
ra trên các mảnh tre sau một thời gian. Một cách từ từ sức nóng 
tăng lên và thanh tre trở nên nóng hơn và càng nóng hơn. Nếu 
như họ ngừng việc cọ xát, sức nóng trở nên lạnh. Nếu như họ cọ 
xát lại, thì họ bắt đầu nhận được sức nóng trở lại. Nếu như họ lại 
ngừng nữa, thì sức nóng trở nên lạnh trở lại. Họ không nhận 
được lửa bởi vì họ không có cọ xát các mảnh tre một cách liên 
tục. Nếu như họ cọ xát các mảnh tre một cách liên tục và một 
cách không ngớt mà không có một gián đoạn, thì sức nóng trở 
nên đủ nóng nó tạo ra ngọn lửa và họ có được lửa. 


That is why meditation teachers say “Yogis should be 
constantly and continuously mindful of whatever is arising in 
their body and mind as it really is." Mindfulness must be 
constant and continuous so that it becomes sharper and more 
powerful Then it makes concentration deeper. When the 
concentration becomes deeper, there arises the insight which 
penetrates into the true nature of mental and physical 
phenomena, Nãma and Rüpa. If yogis are mindful of arising 


176 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


mental and physical processes for about fifleen or twenty 
minutes, they then take rest for about five minutes without being 
mindful of physical and mental phenomena occurring at the 

present moment. Then again, they pick up their effort (Viriya) 

and are aware of some movements which arise. In this way, they 
practice meditation on and off. As a result, they are not able to 
have continuous and constant mindfulness. Their concentration, 

therefore, cannot be deep enough. Because of this, they will not 
gain the insight knowledge that realizes the true nature of 
mental and physical phenomena. They cannot remove the 

wrong view of a person, a being, a self or a soul, Sakkaya ditthi 
and Atta ditthi. 

Đó là lý do tại sao các vị thiền su nói rằng “Các hành giả 
nên có được chánh niệm một cách kiên định và một cách liên tục 
vào bát luận điều chi mà đang khói sinh ở trong cơ thé và tâm 
thức của mình khi nó đang là thực tại.” Chánh Niệm cần phải 
kiên định và liên tục nhằm để cho nó trở nên tỉnh xảo hơn và 
nhiều dũng mãnh hơn. Thế rồi nó làm cho sự định thức thâm 
niệm hơn. Khi sự định thức trở nên thâm niệm hơn, rồi thì khởi 
sinh tuệ giác mà thẩm thấu vào trong chân thực tính của các hiện 
tượng vé tinh thần và thé chất, Danh và Sắc. Nếu như các hành 
giả đã có được chánh niệm vào các quá trình đang khởi sinh về 
tinh thần và thé chất trong khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút, 
thế rồi họ nghỉ một chút trong khoảng năm phút mà không có 
chánh niệm vào các hiện tượng về tinh thần và thể chất đang 
hiện bày ở ngay khoảnh khắc hiện tại. Rồi lại một lần nữa, họ 
lấy lại sự nỗ lực (Tinh Tán) của minh và có được chánh niệm 
vào một vài chuyển động mà đang khởi sinh. Trong phương 
thức này, họ thực hành thiền định chập chà chập chờn. Kết quả 
là, họ không có khả năng dé có được chánh niệm liên tục và kiên 
định. Sự định thức của họ, do đó, không thể nào đủ sâu được. 
Bởi vì điều này, họ sẽ không có được tri thức tuệ giác dé mà 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 177 


chứng tri chán thuc tính vào các hiện tượng vé tinh thàn và thé 
chất. Họ không thé nào loai trừ được kiến giải sai làm (tà kién) 
vào một con người, một hữu tinh, một tự ngã hoặc một linh hồn, 
Hữu Thân Kiến và Ngã Kiến. 


If yogis rightly understand the value of continuous 
mindfulness and deep concentration, they will observe all 
actions and movements in sitting, walking and daily activities. 
Then their mindfulness becomes continuous and constant. Their 
concentration becomes deeper and deeper. They are like people 
who rub the two pieces of wood constantly and continuously 
without a break. Eventually, the insights arise. They realize the 
true nature of mental and physical phenomena and they are 
hopeful to attain the cessation of suffering, Nibbüna. So, the 
awareness of daily activities is so much important that the 
Buddha taught us Sampajafifiapabba, the chapter on Clear 
Comprehension, in Maha Satipatthana Sutta to rightly 
understand the value of daily activities. Yogis should strive to 
have continuous and constant mindfulness by being mindful of 
all activities for the whole day, realize all mental and physical 
phenomena, and attain the cessation of suffering, Nibbana. 

Néu nhu các hành gia tué tri mót cách chán chính giá tri 
của Chánh Niệm liên tuc và sự dinh thức thâm niệm, thì họ sé 
quan sát tất cả các hành động và những cử động trong lúc tọa 
hành, bộ hành và các sinh hoạt hằng ngày. Bấy giờ Chánh Niệm 
của họ trở nên liên tục và kiên định. Sự định thức của họ càng 
lúc càng trở nên thâm niệm hơn. Họ tựa như người mà cọ xát 
hai mảnh gỗ một cách không ngớt và một cách liên tục mà không 
có một gián đoạn. Cuối cùng rồi, các tuệ giác khởi sinh. Họ 
chứng tri chân thực tính vào các hiện tượng vé tinh thần và thé 
chát và ho dà có hy vong dé đạt được việc chấm đứt của sự khó 
đau, Níp Bàn. Vi vậy, sự tỉnh giác vào các sinh hoạt hằng ngày 


178 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


là rất quan trọng lắm mà Đức Phát đã chi dạy chúng ta Chương 
Tỉnh Giác, chương nói về Sự Liễu Tri Rõ Ràng, trong bài Kinh 
Đại Niệm Xứ để tuệ tri một cách chân chính giá trị của các sinh 
hoạt hằng ngày. Các hành giả nên phấn đấu để có được chánh 
niệm liên tục và kiên định bằng cách có được chánh niệm vào 
tất cả các sinh hoạt trong trọn cả ngày, chứng tri tất cả các hiện 
tượng về tinh thần và thể chất, và đạt được việc chấm dứt của sự 
khó đau, Níp Bàn. 


During a retreat, all yogis have to do is to be mindful. 
They need not hurry. The Venerable Mahasi Sayadaw 
compared a yogi to a sick person who moves about very slowly. 
Doing things slowly makes the mind concentrated. ]ƒ yogis 
intend to achieve something in their meditation, they must get 
accustomed to slowing down. When a fan is turning fast, we 
cannot see it as it really is. If it is turning slowly, then we can 
see each individual blade. So yogis have to slow down to be able 
to see clearly the mental and physical process as they really are. 
When being surrounded by people who are doing things in a 
rush, yogis must ignore the surroundings and energetically note 
any mental or physical activity. Also, taking is a great danger 
to the progress of insight. A five minute talk can wreck a yogi's 
concentration for the whole day. Do not read, recite or 
recollect. They are hindrances to meditation progress. 

Trong một khóa tu tinh tâm, tất cả hành giả phải làm là có 
được chánh niệm. Họ không cần phải vội vàng. Ngài Đại 
Trưởng Lão Mahasi đã so sánh một hành giả với một người 
bệnh mà đi đi lại lại một cách hết sức chậm rãi. Đang khi làm 
điều nầy một cách chậm rãi, làm cho tâm thức đã được định mục. 
Nếu như các hành giả có tác ý để thành đạt một điều chi trong 
thiền định của mình, thì họ cần phải có tập di vi thường với việc 
làm chậm lại. Khi một cái quạt đang quay nhanh, chúng ta 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 179 


khóng thé nào tháy duoc nó khi nó dang là thuc tai. Néu nhu nó 
đang quay một cách chằm chậm, bấy giờ chúng ta có thé nhìn 
thấy từng mỗi cánh riêng lẻ. Vì vậy, các hành giả phải làm chậm 
lại để có khả năng nhìn thấy một cách rõ ràng các quá trình về 
tinh thần và thé chất khi chúng đang là thực tại. Khi đang là bị 
vây quanh bởi những người mà đang làm các sự việc trong một 
hoạt động vội vã, thì các hành giả cần phải phớt lờ môi trường 
chung quanh và một cách nghị lực chú niệm vào bắt luận sinh 
hoạt nào về tinh thần hoặc thé chất. Hơn nữa, nói chuyện là một 
SỰ nguy hiểm trọng đại cho sự tiến hóa của tuệ giác. Một cuộc 
nói chuyện năm phút có thể làm phá hỏng sự định thức trong 
trọn cả ngày. Không được đọc, trùng tụng hoặc truy niệm. 
Chúng là những Pháp chướng ngại cho tiến trình thiền định. 


The Five Mental Faculties (Paficindriya). 

Mental faculties are called Indriya in Pali. Following are 
five mental faculties which yogis must be endowed with: 

1. Saddhindriya: Firm and strong faith based on right 
understanding. 

2. Viriyindriya: Strong and strenuous effort in the practice. 

3. Satindriya: Sustained and uninterrupted mindfulness. 

4. Samüdhindriya: Deep concentration. 

5. Pafifiindriya: Penetrative wisdom, insight. 

To gain the afore mentioned seven benefits of insight 
meditation, what yogis need first is faith or belief or confidence 
in the Triple Gem, especially in the technique of meditation. 
This is faith based on right understanding. Blind faith is never 
encouraged. Faith through understanding is called Saddh@ in 
Pāli. 

Năm Pháp Quyén Năng Tinh Thàn (Ngü Quyèn). 


180 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Năm Pháp quyền năng đã được goi là Quyền Năng trong 
Pali ngữ. Sau đây là năm Pháp quyền năng mà các hành giá cần 
phải hội đủ phúc duyên: 

1. Tín Quyền: Đức tin kiên cố và mạnh mẽ đã được dựa trên 
sự hiểu biết chân chính (chánh kiến). 

2. Tán Quyền: Sự nỗ lực mạnh mẽ và ngoan cường trong 
việc thực hành. 

3. Niệm Quyền: Chánh Niệm được bền vững và không có 
bị gián đoạn. 

4. Định Quyền: Sự định thức thâm niệm. 

5. Tuệ Quyền: Trí tuệ, tuệ giác thâm thấu. 

Để đạt được bẩy quả phúc lợi đã được nói trên của thiền 
định tuệ giác, điều mà các hành giả cần trước tiên là đức tin hoặc 
niềm tin hoặc lòng tín thành vào Tam Bảo, một cách đặc biệt là 
trong kỹ thuật của thiền định. Đây là đức tin đã được dựa trên 
sự hiểu biết chân chính (chánh kiến). Đức tin mù quáng thì 
không bao giờ được khuyến khích. Đức tin thông qua sự hiểu 
biết trong Pali ngữ đã được goi là Tin. 


Saddhindriya is the first mental faculty. It is a strong and 
firm faith with understanding. Yogis have to understand the 
Buddha's Dhamma or the technique of meditation to a certain 
extent to have faith in it. Without understanding it, yogis can't 
have such a faith. Faith with understanding, Saddhà, is the 
basic requirement of yogis for success in their meditation. 

Tín Quyén là Pháp quyền năng tinh thần thứ nhất. Đó là 
một đức tin mạnh mé và kiên có với sự hiểu biết. Các hành giả 
phải hiểu biết Giáo Pháp của Đức Phật hoặc kỹ thuật của thiền 
định đến một mức độ nào đó để có đức tin vào nó. Không có sự 
hiểu biết điều ấy, các hành giả không thể nào có một đức tin như 
thế. Đức tin với su hiéu biét, Tín, là yéu cầu cơ bản của các 
hành giả cho sự thành tựu trong việc thiền định của mình. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 181 


Viriyindriya is the second mental faculty. It is a strong 
and strenuous effort in the practice. Faith alone is not enough. 
Yogis need energy, Viriya, in their practice. If yogis do not put 
enough effort into their practice, they can't realize the real 
nature of any mental or physical phenomena. 

Tán Quyền là Pháp quyền năng tinh thần thứ hai. Đó là 
sự nỗ lực mạnh mẽ và ngoan cường trong việc thực hành. Chỉ 
một mình đức tin là không đủ. Các hành giả cần có năng lực, 
Tán, trong việc thực hành của mình. Nếu các hành giả không 
đặt đủ sự nỗ lực vào trong việc thực hành của mình, thì họ không 
thể nào chứng tri được chân thực tính của bất luận hiện tượng 
nào vé tinh thần hoặc thé chát. 


Satindriya is the third mental faculty. Sati is translated as 
mindfulness or awareness. Mindfulness as a mental faculty is 
something a yogi must be endowed with. It means that when 
yogis have strong faith with understanding of the technique of 
meditation or the Dhamma, they put enough energy in their 
practice then, as a result, they are able to be mindful of any 
mental or physical process as it really is. 

Niém Quyén là Pháp quyén náng tinh thần thứ ba. Niệm 
đã được phiên dịch là chánh niệm hoặc sự tỉnh giác. Chánh 
Niệm là một Pháp quyền năng tỉnh thần mà một hành giả cần 
phải hội đủ phúc đuyên với Pháp ấy. Điều ấy có nghĩa là khi các 
hành giả có đức tin mạnh mẽ với sự hiểu biết vào kỹ thuật của 
thiền định hoặc Giáo Pháp, họ gia công đủ năng lực vào trong 
việc thực hành của mình thế rồi, kết quả là, họ có khả năng để 
có được chánh niệm vào bắt luận quá trình nào vé tinh thần hoặc 
thể chất khi nó đang là thực tại. 


182 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Samüdhindriya is the fourth mental faculty. Samüdhi is 
the concentration of the mind on the observed object. When it 
becomes a mental faculty, yogis have deep concentration on the 
object which the mind observes. This happens when mindfulness 
becomes continuous and constant. 

Định Quyền là Pháp quyền năng tinh thần thứ tư. Định là 
sự định thức của tâm thức vào đối tượng đã được quan sát. Khi 
nó trở nên một Pháp quyén năng tinh thần, các hành giả có sự 
định thức thâm niệm vào đối tượng mà tâm thức quan sát. Điều 
nầy xây ra khi Chánh Niệm trở nên liên tục và kiên định. 


Paññindriya is the fifth mental faculty. When the mind is 
deeply concentrated on any mental or physical phenomenon, 
there arises insight knowledge or penetrating knowledge or 
experiential knowledge which penetrates into its intrinsic 
nature. Then yogis realize specific characteristic of the noted 
mental or physical phenomenon. Or when yogis experience the 
passing away of any mental or physical processes, they come to 
realize their general characteristic of impermanence (Anicca). 
That realization is right understanding or insight or experiential 
Vipassana knowledge. It is known as Paññā in Pali which is 
usually translated as wisdom. 

Tuệ Quyền là Pháp quyén năng tinh thần thứ năm. Khi 
tâm thức đã định mục một cách thâm niệm vào bát luận hiện 
tượng nào về tinh thần hoặc thé chất, rồi thì khởi sinh tri thức 
tuệ giác hoặc tri thức thâm thấu hoặc tri thức lịch luyện mà thẩm 
thấu vào trong thực tính nội phần của nó. Bay giờ các hành giả 
chứng tri Biệt Tướng của hiện tượng tỉnh thần hoặc thể chất đã 
được chú niệm. Hoặc khi các hành giả trải nghiệm sự diệt vong 
của bất luận quá trình nào về tinh thần hoặc thể chất, họ đi đến 
chứng tri Tổng Tướng của nó về sự không thường tồn (Vô 
Thường). Việc chứng tri ấy là sự hiểu biết chân chính hoặc 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 183 


hoặc tri thức tuệ giác hoặc tri thức lịch luyện Minh Sát Tuệ. Nó 
đã được biết đến trong Pali ngữ là Tuệ mà đã thường được phiên 
dich là Trí Tuệ. 


The Visuddhimagga, a meditation text, mentions that 
when these five mental faculties become sharp and are 
harmonious with each other, yogis are sure to realize either the 
specific or general characteristics of body — mind processes. So 
yogis should try to make them sharp and keep them in balance. 

Bộ Thanh Tịnh Đạo, một văn bản kinh điển thiền định, 
đề cập rằng khi năm Pháp quyền nàng tinh thần nầy trở nên tỉnh 
xảo và hóa hợp với nhau thì các hành giá chắc chắn chứng tri 
hoặc Biệt hoặc Tổng Tướng của các quá trình Thân — Tâm. Vi 
vậy các hành giả nên cố gắng làm cho chúng tỉnh xảo và giữ 
chúng trong sự quân bình. 


Nine Ways To Sharpen The Mental Faculties. 

According to the Visuddhimagga, there are nine ways to 

sharpen these five faculties which yogis must follow: 
Chín Phương Thức Dé Làm Tinh Xáo Các Pháp 
Quyền Năng. 

Thể theo Bộ Thanh Tịnh Đạo, có chín phương thức để 
làm tỉnh xảo năm Pháp quyền năng mà các hành giả cần phải 
tuân hành theo: 


1. The first way is to keep in mind the aim of realizing the 
impermanence of the mental — physical process. | The 
commentary says that a yogi must keep in mind that he is going 
to realize the impermanence of existence or mind — body 
processes when he observes them as they really are. That should 
be the attitude of yogis and this is the first way. Sometimes yogis 
do not believe that every mental or physical process is 


184 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


impermanence (Anicca) or subject to arising and passing away. 
Because of this preconception, they may not be able to ralize the 
true nature of the mind — body process. Though they may gain 
some concentration, it would only enable them to attain peace 
and happiness to a limited extent. So yogis must keep in mind 
that they will realize the disappearance of mental and physical 
processes when they practice meditation. 

1. Phương thức thứ nhất là dé ghi nhớ mục đích của việc 
chứng tri sự không thường ton (vô thường) của quá trình tinh 
thần — thé chất. Bộ chú giải nói rằng một hành giả cần phải ghi 
nhớ rằng vị ấy sẽ chứng tri sự không thường tồn (0ô thuong) của 
thực thể hoặc các quá trình Thân — Tâm khi vị ấy quan sát chúng 
khi chúng đang là thực tại. Điều ấy nên là quan điểm của các 
hành giả và đây là phương thức thứ nhất. Đôi khi các hành giả 
không tin rằng mọi quá trình tinh thần hoặc thể chất là không 
thường tồn (Vô Thường) hoặc không tránh khỏi sự khởi sinh và 
sự điệt vong. Bởi vì thành kiến này, họ có thể không có khả 
năng dé chứng tri chân thực tính của quá trình Thân — Tâm. Cho 
dù họ có thể thành đạt được một vài sự định thức, nhưng nó chỉ 
có khả năng làm cho họ đạt được sự bình an và niềm hạnh phúc 
ở một mức độ hạn chế. Vì vậy, các hành giả cần phải ghi nhớ 
rằng họ sẽ chứng tri sự biến mát của các quá trinh về tinh thần 
và thể chất khi họ thực hành thiền định. 


2. The second way is to practice the Dhamma seriously 
with respect. This means that yogis must treat the cultivation of 
mindfulness meditation with respect, i.e. they must practice 
mindfulness meditation seriously. If yogis lack respect for the 
technique of meditation, they will not put enough effort into their 
practice. Consequently, they cannot concentrate their mind well 
on the object of meditation. Then they will not be able to realize 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 185 


the true nature of physical phenomena (Rüpa) and mental 
phenomena (Nama). 

2. Phuong thức thứ hai là dé fhực hành Giáo Pháp một 
cách nghiêm một với sự kính trọng. Điều nầy có nghĩa là các 
hành giá cần phải gia công việc tu dưỡng thiền định chánh niệm 
với sự kính trọng, tức là họ cần phải thực hành thiền định chánh 
niệm một cách nghiêm mật. Nếu như các hành giả thiếu sự kính 
trọng đối với kỹ thuật của thiền định, họ sẽ không gia công đủ 
sức nỗ lực vào trong việc thực hành của mình. Do đó, họ không 
thể nào định thức tốt tâm thức của mình vào đối tượng của thiền 
định. Thế rồi họ sẽ không có khả năng để chứng tri chân thực 
tính của các hiện tượng về thể chất (Sắc) và các hiện tượng về 
tỉnh thần (Danh). 


3. The third way is to maintain constant, uninterrupted and 
continuous mindfulness of mental and physical processes. This 
can be done by being aware of all daily activities, moment to 
moment, without a break for the whole day. Only then can yogis 
attain the deep concentration upon which they can build up the 
insight knowledge, which penetrates into the true nature of 
mental and physical processes. This is a very important point, 
which every yogi must follow. While yogis are awake, they must 
constantly and continuously be aware of whatever is arising in 
their mind and body as it really is. Be mindful for the whole day 
without a break. When I say “Sati” it means constant, sustained 
and uninterrupted mindfulness. 

3. Phương thức thứ ba là dé duy tri Chánh Niệm kiên dinh, 
không bi gián đoạn và liên tục vào các quá trinh về tinh than 
và thé chất. Điều này có thê được thực hiện bằng cách có được 
tỉnh giác vào tất cả các sinh hoạt hằng ngày, từng mỗi khoảnh 
khắc, mà không có một gián đoạn trọn cả ngày. Chỉ như thế, các 
hành giả mới có thê đạt được sự định thức thâm niệm mà trên đó 


186 o The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


ho có thé tạo lập tri thức tué giác, mà thám tháu vào trong chán 
thực tính của các quá trình vé tinh thần và thé chất. Đây là một 
điểm hết sức quan trọng mà mọi hành giả cần phải tuân hành 
theo. Trong khi các hành giả thức dậy, họ cần phải có được tỉnh 
giác một cách kiên định và một cách liên tục vào bát luận điều 
chỉ mà đang khởi sinh ở trong tâm thức và cơ thể của mình khi 
nó đang là thực tại. Hãy có được chánh niệm trọn cả ngày mà 
không có một gián đoạn. Khi Sư nói “Niệm” nó có nghĩa là 
Chánh Niệm kiên định, được bền vững và không có bị gián đoạn. 


4. The fourth way is to observe the seven kinds of 
suitability, which a meditator depends upon, including a 
suitable meditation hall, food, weather, etc. Whether or not the 
conditions are suitable, yogis should make effort in their 
practice. Sometimes yogis are very attached to the fan because 
of the hot weather. They want to sit under the fan. Actually yogis 
must be indifferent whether it is cold, warm or hot; they must 
not choose. Mindfulness is actually the source of every 
achievement. By means of mindfulness, yogis can change an 
"enemy" into a “friend.” If they feel hot, they should be mindful 
of it. If they do so, the heat will gradually become a “friend.” 
Likewise with pain. When yogis observe it, the concentration 
becomes stronger and the pain may then seem to be more severe. 
Actually it does not become more severe. It is just that the mind, 
with deep concentration, becomes more sensitive. So it knows 
the pain more and more clearly, making it seem more severe. 
But when yogis come to realize that pain is just a mental process 
of unpleasant feeling, they will no longer be aware of themselves 
or their bodily form. What they realize at that moment is just the 
painful sensation and the mind that notes it. Yogis can 
differentiate these two phenomena clearly. As a result, they do 
not identify the pain with themselves, so the pain does not disturb 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e — 187 


their concentration. It becomes a “friend.” Therefore, 
mindfulness is everything, the source of every achievement. 
Though yogis know this theoretically, they should also know it 
practically. By means of mindfulness, yogis can turn an 
"enemy" into a "friend." Mindful yogis have no enemies at all 
in the world. All phenomena are "friends" because they are 
conducive to the attainment of insight or enlightenment, the 
cessation of all suffering. 

4. Phuong thức thứ tư là dé quan sát bẩy thể logi Pháp 
thích hợp, mà một thiền giả tùy thuộc vào, bao gồm một thiền 
đường, thực phẩm, thời tiết, v.v. Cho dù những điều kiện có 
được thích hợp hay không, các hành giả phải nên nỗ lực trong 
việc thực hành của mình. Đôi khi các hành giả đã hết sức dính 
mắc vào cái quạt bởi vì thời tiết nóng. Họ muốn được ngồi 0 
đưới cái quat. Thuc sự là các hành giả cần phải bát phân biệt 
cho dù nó là lạnh, ấm hoặc nóng: họ không được chọn lựa. 
Chánh Niệm thì thực ra là nguồn góc của moi sự thành tựu. Do 
nhờ vào Chánh Niệm, các hành giả có thể biến đổi một kẻ thù 
thành một người bạn. Nếu như họ cảm thấy nóng, họ nên có 
chánh niệm vào nó. Nếu như họ làm như vậy, sức nóng sẽ dần 
dần trở thành một người bạn. Tương tự như vậy với sự đau đớn. 
Khi các hành giả quan sát nó, sự định thức trở nên mạnh mẽ hơn 
và sự đau đớn có thể bấy giờ có vẻ như càng khốc liệt hơn. Thực 
sự là nó không có trở nên khốc liệt hơn. Mà đó chỉ là tâm thức, 
với sự định thức thâm niệm, trở nên càng nhạy cảm hơn. Vì vậy, 
nó hiểu biết sự đau đớn càng lúc càng rõ ràng hơn, đang khi làm 
cho nó có vẻ như khốc liệt hơn. Thế nhưng khi các hành giả đi 
đến chứng tri được rằng sự đau đớn chỉ là một quá trình về tỉnh 
thần của cái cảm giác bát duyệt y, họ sẽ không còn tỉnh giác vào 
chính bản thân của họ hoặc cái hình thể của họ. Điều mà họ 
chứng tri ngay khoảnh khắc ấy chỉ là cảm thọ đau đớn và tâm 
thức để mà chú niệm nó. Các hành giả có thể phân biệt hai hiện 


188 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tượng này một cách rõ ràng. Kết quả là, họ không có tự đồng 
cảm với sự đau đớn, vì vậy sự đau đớn không có quấy rầy sự 
định thức của họ. Nó trở thành một “người bạn.” Do đó, Chánh 
Niệm là tất cả, nguồn gốc của mọi sự thành tựu. Mặc dù các 
hành giả hiểu biết điều nầy một cách duy lý, họ cũng nên hiểu 
biết nó một cách thực tiễn. Do nhờ vào Chánh Niệm, các hành 
giả có thể biến đổi một “kẻ thù” thành một “người bạn.” Với 
những chánh niệm hành giả thì không có kẻ thù nào cả ở trong 
thế gian. Tất cả các hiện tượng đều là những người bạn bởi vì 
chúng đưa đến sự thành đạt tuệ giác hoặc sự giác ngộ, việc chám 
đứt tất cả moi sự khó đau. 


5. The fifth way is to remember the way in which yogis 
attained deep concentration before. Yogis must remember that 
way and practice it repeatedly to attain deep concentration. 

5. Phuong thức thứ năm là để nhớ lại phương thức mà 
các hành giả đã thành dat được sự định thức thâm niệm trước 
đó. Các hành giả cần phải nhớ lại phương thức ấy và thực hành 
nó lặp đi lặp lại dé dat được sự dinh thức thâm niệm. 


6. The sixth way is to develop the seven factors of 
enlightenment (Bojjhanga) as and when they are needed. They 
are: mindfulness, investigation of states, energy, rapture, 
tranquility, concentration and equanimity. 

6. Phương thức thứ sáu là để phát triển bay yếu tỗ của sự 
giác ngộ (Giác Chi) khi có thé họ đã là cán thiết. Dé là: chánh 
niệm (Niém Giác Chi), sự thâm duyệt những trang thái (Trach 
Pháp Giác Chi), năng lực (Tinh Tán Giác Chi), lạc bát khả chi 
(Hy Lạc Giác Chị), sự tĩnh lặng (Khinh An Giác Chị), sự định 
thức (Dinh Giác Chi) và sự điềm tĩnh (Xá Giác Chi). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 189 


7. The seventh way is that yogis must not be worried about 
their body of their life. Sometimes yogis, who strive very hard in 
their meditation form four in the morning till nine or ten at night 
without rest, fear they may become weak or ill. They worry that 
if they continue to exert in that way for a month, they may die 
because of fatigue or illness. Thus, they will not make sufficient 
effort in their practice and, therefore, their mindfulness will not 
be constant, continuous and sustained. When mindfulness is 
interrupted, it cannot cause deep concentration to arise. When 
concentration is weak, insight knowledge of the true nature of 
bodily and mental processes will not unfold. That is why the text 
says that to sharpen these five mental faculties, yogis must not 
be concerned about their body or health. Strive to the utmost, 
practice strenuously for the whole day without taking a rest or 
a break, without concern for the body. 

7. Phương thức thứ bay là dé các hành giá không có bị lo 
lắng về cơ thể hoặc sinh mệnh của minh. Đôi khi các hành giả 
là những vị phấn đấu rất tích cực trong thiền định của mình từ 
bốn giờ sáng đến chín hoặc mười giờ đêm mà không có nghỉ 
ngơi, sợ họ có thể trở nên yếu đuối hoặc ốm yếu đi. Họ lo lắng 
rằng nếu như họ tiếp tục để gắng sức theo phương thức ấy trong 
một tháng, họ có thể chết đi vì mệt mỏi hoặc bệnh hoạn. Như 
thế, họ sẽ không nễ lực đủ trong việc thực hành của mình và, do 
đó, Chánh Niệm của ho sẽ không được kiên định, liên tục và - 
được bền vững. Khi Chánh Niệm đã bị gián đoạn, nó không thể 
nào tạo ra sự định thức thâm niệm khởi sinh. Khi sự định thức 
yếu kém, tri thức tuệ giác vào chân thực tính các quá trình vé thé 
chát và tinh thần sẽ không được trải ra. Đó là lý do tại sao văn 
bản kinh điển nói rằng dé làm tinh xảo năm Pháp quyền năng 
này, thì các hành giả không nén quan tâm về cơ thể hoặc sức 
khỏe của mình. Hãy phấn đấu đến mức tối đa, hãy thực hành 


190 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


một cách ngoan cường trong trọn cả ngày mà không có sự nghỉ 
ngơi hoặc một gián đoạn, và bât quan tâm đên cơ thê. 


8. The eighth way is to overcome physical pain (Dukkha 
vedana) through strenuous effort. Whenever mental or physical 
. pain arises, yogis should strive to note it by putting more effort 
into their practice. When pain arises, there is a tendency or 
desire to change position for it to disappear because yogis are 
reluctant to note it. Instead, yogis must put more effort into their 
practice to overcome the pain by being aware of it more 
energetically, attentively and precisely. Then the pain will 
become a "friend" because it enables the yogi to attain deep 
concentration and clear insight. 

8. Phương thức thứ tám là để vượt qua sự dau đớn về thể 
chất thông qua sự nỗ lực ngoan cường. Bat luận khi nào sự 
đau đớn về thể chất hoặc tỉnh thần khởi sinh, các hành giả nên 
phán dáu dé chú niệm nó bằng với sự gia công nỗ lực nhiều hơn 
vào việc thực hành của mình. Khi sự đau đớn khởi sinh, thì có 
một xu hướng hoặc dục tầm cầu để thay đổi tư thế để cho nó 
biến mát đi bởi vì các hành giả miễn cưỡng để chú niệm nó. 
Thay vào đó, các hành giả cần phải gia công nỗ lực nhiều hơn 
nữa vào trong việc thực hành của mình để vượt qua sự đau đớn 
bằng cách có được tỉnh giác vào nó một cách nghị lực hơn, một 
cách chuyên tâm và một cách chuẩn xác hơn. Thế rồi sự đau 
đớn sẽ trở thành một “người bạn” bởi vì nó có khả năng làm cho 
vị hành giả đạt được sự định thức thâm niệm và tuệ giác hiển 
minh. 


9. The ninth way is that yogis must not stop halfway to their 
goal It means that yogis must not stop their practice of 
mindfulness meditation until they achieve Aranhatship. 
Because of their eagerness to achieve Arahantship, yogis will 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 191 


put proper effort in the practice thereby making these five 
mental faculties strong and powerful. 

9. Phương thức thứ chín là để các hành giả không được 
dừng lại ở nia đường đến mục tiêu của mình. Nó có nghĩa là 
các hành giả không được dừng lại việc thực hành thiền định 
chánh niệm của mình cho đến khi họ thành đạt Quả vị Vô Sinh. 
Bởi do sự háo hức của minh dé thành đạt được Quả vị Vô Sinh, 
các hành giả sẽ gia công nỗ lực chính đáng trong việc thực hành 
bằng cách ấy đã làm cho năm Pháp quyền năng này mạnh mẽ và 
dũng mãnh. 


Balance The Five Mental Faculties. 

So, these are the five mental faculties yogis must be 
endowed with. Moreover, they need to be in balance for yogis to 
attain Vipassana insights. 

Fair or confidence must be balanced with wisdom, energy 
with concentration. Mindfulness need not be balanced with any 
faculty. The more mindfulness, the better. It is the most 
important faculty that leads the other four to their goal. 
According to the commentary, we can never say that Sati is too 
strong or too powerful because it is best to be mindful every 
single moment. When mindfulness becomes constant, sustained, 
uninterrupted and continuous, it gives rise to deep 
concentration. When concentration is deep, insight will unfold 
naturally and yogis will be able to realize the mind and body 
processes (Nama and rüpa). 

Hay Cán Bang Nam Pháp Quyén Nang Tinh Than. 

Vi vay, các hành giả cần phải hội đủ phúc duyên với năm 
Pháp quyền năng này. Hơn nữa, chúng cần phải được làm cho 
quán bình dé cho các hành giả đạt được những Minh Sát Trí. 

Đức tin hoặc lòng tín thành cần phái được cân bằng với trí 
tuệ, tỉnh tấn với sự định thức. Chánh Niệm thì không cần phải 


192 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


được cân bằng với bát luận Pháp quyền năng nào cả. Càng có 
Chánh Niệm, thì càng tốt hơn nữa. Nó là Pháp quyền năng tối 
quan trọng mà qua đó dắt dẫn bốn Pháp kia đến mục tiêu của 
chúng. Thể theo bộ chú giải, thì chúng ta không bao giờ có thể 
nói rằng Niệm là quá mạnh hoặc là quá đũng mãnh bởi vì tốt 
. nhất là có được chánh niệm từng mỗi khoảnh khác. Khi Chánh 
Niệm trở nên kiên định, đã được bền vững, không bị gián đoạn 
và liên tục, thì nó phát sinh sự định thức thâm niệm. Khi sự định 
thức được thâm niệm, tuệ giác sẽ trải ra một cách thường nhiên 
và các hành giả sẽ có khả năng để chứng tri các quá trình về 
Thân và Tâm (Danh và Sắc). 


When yogis have some insight knowledge into the physical 
and mental processes, they know the only way which can lead 
them to the cessation of suffering is mindfulness meditation. 
Since they can judge this through their own experience, nobody 
can deceive them about the method or technique of meditation. 
So they have faith in the way they practice and do not believe in 
any other technique. They themselves know it is the right way 
and, therefore, do not become credulous. 

Faith or confidence (Saddhà) must be balanced with 
knowledge or wisdom (Partita), however. If Saddh@ (faith) 
strong and Pafiiã (wisdom) is weak, yogis may become gullible. 
We say they are gullible because they have faith without 
knowledge, wisdom or intelligence, and tend to believe easily 
any theory or doctrine. If yogis are gullible, they may fall into a 
false doctrine or theory, which leads them to the wrong path. 
Therefore, Saddhà must be in balance with Pafifia, knowledge 
or wisdom. In this way, Saddhindriya and Pafifiindriya must be 
balance. 

Khi các hành giả có một vài tri thức tuệ giác trong các quá 
trình về tinh thần và thé chát, thì họ liễu tri phuong thức duy 


` Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 193 


nhất mà có thé dắt dẫn họ đến việc chấm dứt sự khó dau là thiền 
định chánh niệm. Vi họ có thé xét đoán được điều này thông 
qua sự trải nghiệm của chính họ, không ai có thể đánh lừa được 
họ về phương pháp hoặc kỹ thuật của thiền định. Vì vậy họ có 
đức tin vào trong phương thức ho thực hành và không có tin vào 
bất luận kỹ thuật nào khác. Chính tự họ liễu tri đó là phương 
thức chân chính và, do đó, không có trở nên nhẹ dạ cả tin được. 

Tuy nhiên, đức tin hoặc lòng tín thành (Tín) cần phải được 
cân bằng với tri thức hoặc trí tuệ (Tuệ). Nếu như Tín (đức tin) 
mạnh mẽ và Tuệ (trí tuệ) thì yếu kém, các hành giả có thể trở 
nên cả tin. Chúng ta nói họ là những người cả tin bởi vì họ có 
đức tin mà không có tri thức, trí tuệ hoặc sự thông minh, và có 
xu hướng dé tin một cách dé dàng vào bát ky lý thuyết hoặc học 
thuyết. Nếu như các hành giả là cả tin, thì họ có thể rơi vào một 
học thuyết sai lầm hoặc một tà thuyết, mà dắt dẫn họ đến tà đạo. 
Do đó, Tín cần phải được cân bang với Tuệ, tri thức hoặc trí tuệ. 
Trong phương thức này, Tín Quyén và Tán Quyền cần phải 
được cân bằng. 


If Saddhà is weak and Paññā is powerful, yogis may 
analyze their experience in the course of meditation. In this 
case, Panna refers to intellectual and scriptural knowledge. 
“While experiencing a mental or physical process, yogis may 
analyze it, especially when they have a wide bookish or 
scriptural knowledge of the Dhamma. Some yogis want to 
display their knowledge of Buddhism or Dhamma, so they . 
sometimes analyze their experience in their meditation and talk 
about something contrary to reality. And that analytical 
knowledge impedes their concentration. Then their 
concentration will be broken or weakened. They think about 
their knowledge and have a lot of thoughts which distract them. 


194 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Then it becomes a hindrance. How can they concentrate their 
mind on the object ? 

Nếu như Tín yếu kém và Tuệ thi düng mãnh, các hành giá 
có thé phân tích trải nghiệm của ho trong quá trình thiền định. 
Trong trường hợp này, Tuệ có liên quan tới tri thức trí lực và 
kinh điển. “Trong khi đang trải nghiệm một quá trình về tinh 
thần hoặc thể chất, các hành giả có thể phân tích nó, một cách 
đặc biệt khi họ có một tri thức quảng bác thuộc về sách vở hoặc 
thuộc về kinh điển Giáo Pháp. Một vài hành giả mong muốn để 
phô trương tri thức của mình về Phật Giáo hoặc Giáo Pháp, vì 
vậy đôi khi họ phân tích trải nghiệm của mình trong thiền định 
và nói về một điều gì đó trái ngược với sự thực. Và tri thức phân 
tích ấy cản trở sự định thức của họ. Thế rồi sự định thức của họ 
sẽ bị ngắt quãng hoặc bị suy yếu đi. Họ nghĩ suy về tri thức của 
mình và có rất nhiều những nghĩ suy mà làm phân tâm họ. Bấy 
giờ nó trở thành một Pháp chướng ngại. Làm thế nào họ có thể 
định thức tâm thức của mình vào đối tượng ? 


The true nature of mental and physical phenomena can 
only be realized by empirical knowledge, but not by logical 
reasoning or philosophical thinking or analyzing. When a 
phenomenon is not rightly penetrated, comprehended or 
realized, yogis may have less faith or disbelief in the teachings 
as a result of their analytical knowledge of the Dhamma or 
experience. Only with empirical knowledge of mind and matter 
can yogis attain enlightenment along with unshakable faith in 
the Triple Gem. 

If yogis believe in the Buddha or Dhamma, their wisdom 
or insight knowledge is in balance with firm faith (Saddhà). 
They can then proceed with their practice without any 
disturbance from analytical knowledge, reasoning or 
philosophical thinking. According to the commentary on the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 195 


Visuddhimagga, faith must be in balance with Panna 
(scriptural or intellectual knowledge) and vice versa. 

Chân thực tính của các hiện tượng vé thé chát và tinh thần 
chỉ có thé được chứng tri bang với tri thức thực nghiệm, không 
có thể do bởi việc lý luận duy lý hoặc không có việc nghĩ suy 
hoặc việc phân tích triết lý. Khi một hiện tượng đã không được 
thám thấu, đã không được liễu tri hoặc đã không được chứng tri 
một cách chân chính, thì các hành giả có thể có ít đức tin hơn 
hoặc không tin vào những huấn từ là kết quả của tri thức phân 
tích về Giáo Pháp hoặc trải nghiệm của họ. Chi với tri thức thực 
nghiệm vào tâm thức và thể chất các hành giả mới có thể đạt 
được sự giác ngộ cùng với đức tin bất khả thoái thất vào trong 
Tam Bảo. 

Nếu như các hành giả có niềm tin vào Đức Phật hoặc Giáo 
Pháp, trí tuệ hoặc tri thức tuệ giác của họ là cân bằng với đức tin 
kiên cố (Tín). Họ có thể bấy giờ tiếp tục tiến hóa với việc thực 
hành của mình mà không có bát luận sự rối loạn nào từ ở noi tri 
thức phân tích, sự nghĩ suy lý luận duy lý hoặc triết lý. Thể theo 
bộ chú giải của Thanh Tinh Dao, thì đức tin cần phải được cân 
bằng với Tuệ (tri thức kinh điển hoặc trí lực) và ngược lại. 


When I first started mindfulness meditation, my purpose 
was to test the technique to see if it was right. Before I began 
my practice, I went through two volumes of “Vipassana 
Meditation" written by the Venerable Mahasi Sayadaw. At that 
time, I had not personally met the Venerable Sayadaw yet. 
However, the contemplation of the abdominal movement is very 
straightforward to those who have learned the meditation 
technique from the book. I accepted the technique as true and 
correct because I knew that the abdominal movement is the air 
element (Vayodhatu). The other three elements consisting of the 
fire element (Tejodhatu), water element (Apodhatu) and earth 


196 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


element (Pathavidhatu) are also included in the abdominal 
movement. As we can contemplate the four elements according 
to the Buddha's teachings, this technique must be correct. 

Khi Su mới khói sự thiền định chánh niệm, mục đích của 
Sư đã là để thử nghiệm kỹ thuật để xem coi nếu như nó đã là 
chân chính. Trước khi Sư đã bắt đầu việc thực hành của mình, 
Sư đã đọc hết hai tập về “Thiền Định Minh Sát Tuệ” được viết 
đo bởi Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi. Vào thời điểm ấy, Sư đã 
vẫn chưa có được đích thân diện kiến Ngài Đại Trưởng Lão. 
Tuy nhiên, việc thâm sát vào sự chuyển động ở phần bụng là rất 
trung thực đối với những ai đã có được học hỏi kỹ thuật thiền 
định từ ở nơi sách vở. Sư đã tín thọ kỹ thuật là xác thực và đúng 
đắn bởi vì Sư đã biết rằng sự chuyển động ở phần bụng là tố chất 
không khí (Phong Giới). Ba tố chất kia bao gồm tố chất lửa 
(Hóa Giới), tố chất nước (Thủy Giới) và tố chất đất (Địa Giới) 
cũng được kể vào trong sự chuyển động ở phan bụng. Một khi 
nương theo những huấn từ của Đức Phật chúng ta có thể thâm 
sát được bón tó chat, thì kỹ thuật này cần phải được đúng thực. 


Traditionally we tend to favor the method of meditation on 
respiration or breathing meditation (Anapana sati). I practiced 
Andapana sati in my days as a novice when I was 17 to 24 years 
old. Though I now hold that the Mahasi Sayadaw’s technique is 
correct, I could not accept it as satisfactory then because I was 
clinging to the traditional meyhod of mindfulness of respiration. 
That was why I wanted to test the Mahasi Sayadaw’s technique, 
which begins with the contemplation of the abdominal 
movement. Although I went to the Mahasi Meditation Center 
and began to practice the technique, I did it with much doubt. 
That was in 1953 when I spent my rainy season (Vassa) there 
for four months doing an intensive course of meditation. At that 
time, I was a lecturer at a Buddhist University in Mandalay. I 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 197 


practiced under Venerable U Nandavamsa. He told me: "U 
Janaka, you have gone through higher examination and you are 
now a lecturer in the University. You must put aside your 
knowledge of the Dhamma from books if you want to achieve 
something out of this meditation. " 

Theo truyền thống chúng ta có xu hướng dé ủng hộ phương 
pháp thiền định về sự điều tức hay là việc hít thở (Số Tức Niệm). 
Sư đã thực hành Số Tức Niệm trong những ngày còn là một Sa 
Di khi Sư đã là 17 đến 24 tuổi thọ. Mặc dù hiện giờ Sư tin rằng 
kỹ thuật của Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi là đúng thực, thế mà 
Sư không thể nào tín thọ được nó vì sự duyệt ý bởi vì Sư đã dính 
mắc vào phuong pháp có truyền về chánh niệm vào sự điều tức. 
Đó là lý do tại sao Sư đã mong muốn để được thử nghiệm kỹ 
thuật của Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi, mà được bắt đầu với sự 
thám sát vào sự chuyên động ở phần bụng. Mặc dù Su đã đi đến 
Trung Tâm Thiền Viện Mahasi và đã bát đầu dé thực hành kỹ 
thuật, Sư đã làm điều đó với nhiều nghi vấn. Đó đã là vào năm 
1953 khi Sư đã trải qua mùa mưa của mình (An Cư Kiết Vũ) ở 
nơi đó trong bốn tháng để được thực hiện một khóa thiền định 
chuyên sâu. Vào thời gian ấy, Sư đã là một giãng viên tại Đại 
Học Đường Phật Giáo ở thành phố Mandalay. Sư đã thực hành 
theo Ngài Trưởng Lão Nandavamsa. Ngài ấy đã nói với Sư: 
“Này Ông Janaka, ông đã trải qua những cuộc khảo thí cao cấp 
hơn và hiện giờ ông đã là một giãng viên tại Đại Học Đường. 
Ông cần phải đặt tri thức về Giáo Pháp từ những sách vở của 
mình sang một bên nếu như ông muốn để thành đạt điều gì đó 
do từ thiền định này.” 


Having accepted his advice, I put aside my knowledge and 
practiced. As such, my faith was in balance with my wisdom 
because I did not analyze the experience or the technique based 


198 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


on my preconceptions or the knowledge that I had learned from 
books. 

That's why I ask yogis to keep aside all thoughts, all 
analytical knowledge, preconceived ideas, philosophical 
thinking, and logical reasoning while they are engaged in 
meditation so that there will not be hindrances to their progress. 
So wisdom or knowledge (Paññā) must be balanced with faith 
(Saddhà). Because of faith, yogis come to practice. So these 
preconceived ideas or knowledge must be kept aside as long as 
they are engaged in this mindfulness meditation. 

Khi đã tín thọ lời khuyên của Ngài ấy, Su đặt tri thức của 
mình sang một bên và đã thực hành. Như thế, đức tin của mình 
cân bằng với trí tuệ của mình bởi vì Sư đã không có phân tích 
trải nghiệm hoặc kỹ thuật đã được dựa trên những thành kiến 
của mình hoặc tri thức mà Sư đã được học hỏi từ những sách vở. 

Đó là lý đo tại sao Sư đã yêu cầu các hành giả để sang một 
bên tất cả những nghĩ suy, tất cả tri thức phân tích, những dự 
kiến hình thành ý tưởng, việc nghĩ suy triết lý và việc lý luận 
duy lý trong khi họ đã đang tham dự vào thiền định nhằm để cho 
họ sẽ không có bị cản trở đến việc tiến hóa của mình. Vì vậy, 
những dự kiến hình thành ý tưởng hoặc tri thức cần phải được 
để sang một bên với điều kiện là họ đã tham dự vào thiền định 
chánh niệm nay. 


Samadhi (concentration) and Viriya (effort) must be in 
balance. The commentary says that if effort is stronger or more 
powerful than concentration, yogis’ mind will become restless 
(Uddhacca). As a result, they cannot concentrate well on the 
object of meditation. In the beginning of the practice, yogis’ 
concentration is usually weak and, therefore, their mind ofien 
wanders. So, they should follow the mind and watch it as it is. 
Ifthey are too anxious to achieve insight, they may put too much 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 199 


effort in their noting. Excessive effort causes the mind to become 
restless. As a result, they become unhappy with their practice. 

So effort must be kept in balance with concentration. To do this, 

they must reduce their effort, keep their mind calm and stable, 

and steadily note whatever arises in their mind and body. Then 
their mind gradually becomes concentrated and its level of 
concentration increases. 

Dinh (sự định thức) và Tán (sự nỗ lực) cần phải được cân 
bằng. Bộ chú giải nói rằng nếu nhu sự nó lực mạnh mé hơn hoặc 
düng mãnh hon sự định thức, thì tâm thức của các hành giả sẽ 
trở nên phóng dát (Trao Cử). Kết quả là, họ không thé nào định 
thức tốt vào đối tượng của thiền định. Vào giai đoạn bắt đầu của 
việc thực hành, sự định thức của các hành giả thì thường là yếu 
kém và, do đó, tâm thức của họ thường là đi hoang du. Vì vậy, 
họ nên dói theo tâm thức và chú mục vào nó khi nó dang là. Nếu 
như họ đã quá nóng lòng để thành đạt tuệ giác, họ có thể gia 
công nỗ lực quá nhiều trong việc chú niệm của mình. Sự nỗ lực 
quá mức làm cho tâm thức trở nên phóng dật. Kết quả là, họ trở 
nén bát an với việc thực hành của mình. Vì vậy, sự nó lực cần 
phải giữ được cân bằng với sự định thức. Để làm được điều này, 
họ cần phải giảm bớt sự nỗ lực lại, giữ tâm thức của mình an 
tịnh và ôn định, và chú niệm một cách kiên định bất luận điều 
chỉ mà khởi sinh ở trong tâm thức và thể chất của mình. Thế rồi 
tâm thức của họ đần dần trở nên được định mục và mức độ sự 
định thức của nó tăng trưởng lên. 


When yogis have practiced meditation for two or three 
weeks, their concentration becomes very deep and strong. Their 
noting mind notes the object by itself, automatically and 
effortlessly. Then the effort or energy decreases gradually. Due 
to insufficient effort, the noting mind will gradually become dull 
and heavy and yogis get into sloth and torpor. Regarding this 


200 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


situation, the commentary says that if concentration is too 
strong and effort is too weak, the concentration leads to sloth 
and torpor or sleepiness (Thina — Middha). To correct it, yogis 
must make some more effort in their noting. 

If the passive posture of sitting makes the mind of some 
yogis become more dull due to concentration exceeding effort, 
they should practice walking meditation longer than sitting to 
keep concentration in balance with effort. However, only a very 
few yogis fall into this situation. So concentration must be kept 
in balance with effort to have a good practice. 

Khi các hành giả đã thực hành trong hai hoặc ba tuần lễ, 
sự định thức của họ trở nên hết sức thâm niệm và mạnh mẽ. Tâm 
đang chú niệm chính tự nó chú niệm đối tượng một cách tự động 
và không có khó khăn gì. Thế rồi sự nỗ lực hoặc năng lực giảm 
bớt dần dần. Do sự nỗ lực không đủ mức, tâm đang chú niệm 
dàn dan sẽ trở nên trì độn và nặng né và các hành giả rơi vào sự 
giải đãi và thụy miên. Về tình huống này, bộ chú giải nói rằng 
nếu như sự định thức là quá mạnh mẽ và sự nỗ lực thì quá yếu 
kém, sự định thức dắt dẫn đến sự giải đãi và thụy miên hoặc sự 
buồn ngủ (Hôn — Thùy). Dé chỉnh lý điều ấy, các hành giả cần 
phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc chú niệm của mình. 

Nếu như tư thế bất động của tọa hành làm cho tâm thức 
của một vài hành giả trở nên thêm trì độn hơn do sự định thức 
đang vượt trội hơn sự nỗ lực, thì họ nên thực hành thiền bộ hành 
lâu hơn tọa hành để giữ sự định thức được cân bằng với sự nỗ 
lực. Tuy nhiên, chỉ có rất ít hành giả ở trong tình huống này. Vì 
vậy, sự định thức cần phải được giữ cân bằng với sự nỗ lực để 
có được một việc thực hành tốt đẹp. 


The Five Factors For Successful Practice 
(Padhaniyanga). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 201 


According to the Buddha, in order for yogis to be 
successful in their insight meditation practice, they must have 
the following five factors (Padhaniyanga): 

Năm Yếu Tố Cho Thành Tựu Việc Thực Hành 
(Cần Miễn Chi Phần). 

Thể theo Đức Phật, nhằm để cho các hành giả được thành 
tựu trong việc thực hành thiền định tuệ giác của mình, thì họ cần 
phải có năm yêu tố sau đây (Cần Miễn Chi Phần): 


1. The first one is faith (Saddhà). Yogis must have a firm 
and strong faith in the Triple Gem including the Buddha, 
Dhamma and Sangha, especially in the Dhamma which 
includes the technique of meditation they are practicing. 

1. Điều thứ nhất là đức tin (Tín). Các hành giả cần phải 
có một đức tin kiên cố và mạnh mẽ vào Tam Bảo bao gồm Đức 
Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn, một cách đặc biệt là trong Giáo 
Pháp bao gồm kỹ thuật của thiền định mà họ đang thực hành. 


2. The second one is good health (Appabadho). Yogis are 
considered healthy both mentally and physically to the extent 
that they can observe the mental and physical process. If they 
suffer from headaches, dizziness or stomach trouble, it does not 
mean they are not healthy. As long as they can tolerate food and 
can observe phenomena occurring at the present moment, they 
are considered healthy. The food they take must be digestible 
(i.e. food which does not cause stomach disorders) because if 
they suffer form indigestion, they will not be able to practice very 
well. 

2. Điều thứ hai là sức khỏe tốt (Hào Cường Tráng). Các 
hành giả được xem là khỏe mạnh ở cả hai — tinh thần và thé chất 
— đến mức độ mà họ có thé quan sát quá trinh về tỉnh thần và thể 
chất. Nếu như họ dau khó từ những cơn dau đầu, sự chóng mặt 


202 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


hoặc dau da dày, điều đó không có nghĩa là họ không được khỏe 
mạnh. Miễn là họ có khả năng chịu đựng được thực phẩm và có 
thể quan sát các hiện tượng đang hiện bày ở ngay khoảnh khắc 
hiện tại, thì họ đã được xem là khỏe mạnh. Thực phẩm họ thọ 
dụng cần phái được dễ tiêu hóa (tức là thực phẩm mà không gây 
ra những chứng rối loạn đạ dày) bởi vi néu nhu ho dau khó tir 
chứng khó tiêu hóa, thi họ sẽ không có khả năng dé thực hành 
hết sức tốt đẹp được. 


3. The third one is honesty (Avisanvadanatà). Yogis must 
be honest (asafha) and straightforward. They must not tell lies 
about their experience to their teacher. They must be frank, open 
and straightforward regarding their meditational experience. 

3. Điều thứ ba là sự trung thực (Chân Chính). Các hành 
giả cần phải thành thật (Chân Thật) và trung thực. Họ không 
được vọng ngữ về trải nghiệm của mình với vị giáo thọ của 
mình. Họ cần phải thắng thắn, cởi mở và trung thực về việc thực 
hành thiền định của mình. 


4. The fourth one effort (Viriya). It is not ordinary energy 
but unwavering, strong and firm energy (Padhüna). When the 
Buddha explained strenuous effort, the Buddha used three 
words which should be remembered. One word is Parakkama, 
ever increasing effort. The other word is dahla viriya which 
means firm effort. And the last one is anikkhita dhuro. 
Anikkhita means not to put down, dhuro means task or 
responsibility. Yogis have responsibility to proceed with their 
practice until they attain Arahantship. Yogis must have this 
mental faculty while striving for emancipation. They should 
never let their effort decrease, but should be perpetually 
improving or increasing it. When Viriya or Padhüna is 
increasing, mindfulness will become continuous, constant and 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 203 


uninterrupted. As a result, concentration will become deep and 
strong. Insight will become sharp and penetrative, resulting in 
a clear comprehension of the true nature of the mental and 
physical processes. 

4. Điều thứ tư là sự nỗ lực (Tấn). Nó không là năng lực 
thông thường mà trái lại là năng lực kiên cố, mạnh mẽ và không 
lay chuyển. Khi Đức Phật đã giải thích sự nỗ lực ngoan cường, 
Đức Phật đã sử dụng ba từ ngữ mà nên được ghi nhớ. Một từ 
ngữ là Cần Phẫn, mãi mãi tăng trưởng sự nỗ lực. Từ ngữ khác 
là Cần Chuyên mà có nghĩa là sự nỗ lực kiên cố. Và từ ngữ 
cuối cùng là Cần Cù. Bất Hạ Công Phu có nghĩa là không đặt 
xuống, Tác Vụ có nghĩa là nhiệm vụ hoặc trách nhiệm. Các 
hành giả phái có trách nhiệm để được tiếp tục tién hóa với việc 
thực hành của mình cho đến khi họ đạt được Quả vị Vô Sinh. 
Các hành giả cần phải có yếu tố tinh thần nầy trong khi đang 
phấn đấu cho sự giải thoát. Họ sẽ không bao giờ để sự nỗ lực 
của mình sụt giảm xuống, mà trái lại nên không ngừng cải thiện 
hoặc tăng trưởng nó. Khi Tỉnh Tán hoặc Cần Miễn đang được 
tăng trưởng, thì Chánh Niệm sẽ trở nên liên tục, kiên định và 
không bị gián đoạn. Kết quả là, sự định thức sẽ trở nên thâm 
niệm và mạnh mẽ. Tuệ giác sẽ trở nên tinh xảo và thâm thấu, 
dẫn tới kết quả là một sự liễu tri rõ ràng vào chân thực tính của 
các quá trình về tinh thần và thé chát. 


5. The fifth one is wisdom (Pafifia). It does not mean 
ordinary knowledge but the insight knowledge of the arising and 
passing away of mental (Nama) and physical (Ripa) 
phenomena. In other words, it is the fourth stage of insight 
knowledge (Udayabbaya fíüna). The first stage is knowledge of 
the difference between mentality and physicality (Namariipa 
pariccheda fíüna). The second stage is knowledge of Causality 
or knowledge of the law of Cause and Effect (Paccayapariggaha 


204 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


fiüna). The third is knowledge is comprehension (Sammasana 
fidna). Knowledge of comprehension means knowledge which 
penetrates and comprehends all the three characteristics of 
mental and physical processes, namely, impermanence 
(Anicca), unsatisfactoriness (Dukkha) and non self (Anattà). 
The fourth stage is Udayabbaya fiüna knowledge of arising and 
passing away of mental and physical phenomena. So the 
Buddha said that Paññā here refers to that fourth stage of 
insight knowledge, which penetrates into the appearance and 
disappearance of mentality and physicality. Yogis are expected 
to possess this knowledge. In the beginning, they may not 
possess this insight knowledge of arising and passing away but 
they must strive with strong and firm effort (Padhana). If yogis 
possess this insight knowledge and continue to put strong effort 
in the practice, they are sure to make progress until they attain 
at least the first Path Knowledge, Sotapattimagga hana. That 
is why the Buddha said that yogis must possess the fourth stage 
of insight knowledge, which realizes the appearance and 
disappearance of mental and physical phenomena. 

5. Điều thứ năm là trí tuệ (Tuệ). Nó không có nghĩa là tri 
thức thông thường mà trái lại là tri thức tuệ giác vào sự đang 
khởi sinh và đang diệt vong của các hiện tượng về tỉnh thần 
(Danh) và thể chất (Sắc). Nói cách khác, đó là giai đoạn thứ tư 
của tri thức tuệ giác (Sinh Diệt Trí). Giai đoạn thứ nhất là tri 
thức vào sự khác biệt giữa năng lực tỉnh thần và đặc tính thể chất 
(Danh Sắc Phân Biệt Trí). Giai đoạn thứ hai là tri thức về Quan 
Hệ Nhân Quá hoặc tri thức về định luật Tác Nhân và Hệ Quả 
(Duyên Sinh Thủ Chấp Trí). Giai đoạn thứ ba là tri thức về sự 
liễu tri (Quán Trạch Trí). Tri thức về sự liễu tri có nghĩa là tri 
thức mà thám thấu và liễu tri tất cả ba đặc tướng của các quá 
trình về tinh thần và thé chất, đó là, sự không thường tồn (Vô 
Thường), sự bát duyệt ý (Khó Dau) và không tự ngã (Vô Ngã). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 205 


Giai đoạn thứ tư là Sinh Diệt Trí tri thức vé sự đang khởi sinh 
và sự đang diệt vong của các hiện tượng về tỉnh thần và thé chát. 
Vì vậy, Đức Phật đã nói rằng Tuệ ở đây đề cập đến giai đoạn 
thứ tư ay của tri thức tuệ giác, ma thám thấu vào sự xuất hiện và 
sự biến mất của năng lực tỉnh thần và đặc tính thể chất. Các 
hành giả đã kỳ vong dé sở hữu tri thức nay. Vào giai đoạn bắt 
đầu, họ có thé không có sở hữu tri thức tuệ giác về sự đang khởi 
sinh và sự đang diệt vong này, nhưng họ cần phải phấn đấu với 
sự nỗ lực mạnh mẽ và kiên cố (Cần Miễn). Nếu như các hành 
giả sở hữu tri thức tuệ giác này và tiếp tục gia công nỗ lực mạnh 
mé trong việc thực hành, thi họ chắc chán dé được tiến hóa cho 
đến khi họ đạt được ít nhất Tri Thức Sơ Đạo (Thất Lai Đạo 
Trí) Đó là lý do tại sao Đức Phát đã nói rằng các hành giả cần 
phải sở hữu giai đoạn thứ tư của tri thức tuệ giác, chính là chứng 
tri sự xuất hiện và sự biến mát của các hiện tượng về tỉnh thần 
và thể chất. 


So these are the five requirements yogis must meet. When 
yogis have attained the first stage of enlightenment 
(Sotapattimagga fiüna), they uproot both the concept of a soul 
or a self or personality or individuality (Sakkaya ditthi) and 
doubt about the Triple Gem (Vicikiccha). Before this 
attainment, if yogis gain the first stage of insight distinguishing 
between the mental and physical phenomena and realizing the 
specific characteristics of mental and physical phenomena, they 
can destroy Sakkaya ditthi or Atta ditthi only at that time. 
However, when they are not experiencing this insight, Sakkaya 
ditthi or Atta ditthi will come back to him, although not strongly. 
Sakkaya ditthi or Atta ditthi is only uprooted by the first stage 
of enlightenment, Sotapattimagga fiüna. 

Vi vay, day 1a nam diéu kién thiét yéu ma các hành gia can 
phải đáp ứng. Khi các hành giả đã thành đạt được giai đoạn thứ 


206 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


nhất của sự giác ngộ (Thất Lai Dao Trí), họ nhó bật góc rễ cà 
hai khái niệm về một linh hồn hoặc một tự ngã hoặc nhân tính 
hoặc cá tính (Hữu Thân Kiến) và sự nghỉ ngờ vào Tam Bảo 
(Hoài Nghi). Trước sự thành đạt này, nếu như các hành giả đạt 
được giai đoạn thứ nhất của tuệ giác phân biệt giữa các hiện 
tượng về tinh thần và thé chát và việc chứng tri những đặc tướng 
của các hiện tượng về tỉnh thần và thê chất, thì họ chỉ có thể tại 
thời điểm Ấy hủy diệt được Hữu Thân Kiến hoặc Ngã Kiến. 
Tuy nhiên, khi họ không có trải nghiệm vé tué giác này, thì Hữu 
Thân Kiến hoặc Ngã Kiến sẽ quay trở lại với vị ấy, mặc dù 
không có mạnh mẽ. Hữu Thân Kiến hoặc Ngã Kiến chỉ được 
nhó bật gốc rễ bởi qua giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ, Thất 
Lai Đạo Trí. 


Seven Stages Of Purification. 


Attributed To Their Corresponding 
(Vipassana Insights). 

The practice of meditation to develop Vipassana insights 
in accordance with the discourse of Maha Satipatthüna Sutta 
is the only way for the purification of mind leading to the 
cessation of suffering, Nibbüna. In other words, to attain 
enlightenment, yogis must go through the following seven stages 
of purification (Visuddhi): 

1. Purification of moral conduct (Sila visuddhi). 

2. Purification of mind (Citta visuddhi). 

3. Purification of view (Ditthi visuddhi). 

4. Purification by overcoming doubt (Kankhüvitarana 
visuddhi). 

5. Purification of knowledge of Path and Non Path 

(Maggümagga nana dassana visuddhi). 

6. Purification of knowledge and vision of the course of 


== M = 


practice (Patipadà ñãna dassana visuddhi). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 207 


7. Purification of knowledge and vision (Nana dassana 
visuddhi). 
Báy Giai Doan Cüa Sw Thanh Loc. 


Được quy vào thuộc tính Pháp tương ứng với chúng 
(Những Minh Sát Trị). 
Việc thực hành thiền định để phát triển những Minh Sát 
Trí nương theo bài Pháp Thoại của bài Kinh Đại Niệm Xứ là 
phương thức duy nhất dé cho sự thanh lọc tâm thức dắt dẫn đến 
việc chấm đứt của sự khó đau, Níp Bàn. Nói cách khác, dé đạt 
được sự giác ngộ, các hành giả cần phải trải qua bẩy giai đoạn 
của sự thanh lọc (Thanh Tịnh) sau đây: 
1. Sự thanh lọc về giới đức (Giới Thanh Tịnh). 
2. Sự thanh lọc về tâm thức (Tâm Thanh Tịnh). 
3. Sự thanh lọc về quan kiến (Kiến Thanh Tịnh). 
4. Sự thanh lọc bằng cách vượt qua được sự nghỉ ngờ (Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh). 
5. Su thanh loc vé tri thüc Chính Dao và Phi Dao (Dao Phi 
Dao Tri Kién Thanh Tinh). 
6. Sự thanh lọc vé Tri Thức và Kiến Thị vào Quá Trình Thực 
Hành (Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 
7. Sự thanh lọc về Tri Thức và Kiến Thị (Tri Kiến Thanh 
Tịnh). 


First Stage: The Purification Of Moral Conduct 
(Sila visuddhi). 

In order for yogis to develop Vipassana insights until the 
attainment of Nibbana, first of all, they need to purify their 
morality (Sila) which is the basic requirement. To do that, they 
must fully observe certain precepts. This is the Purification of 
Moral Conduct (Sila visuddhi), the first stage of purification. 

Yogis have to observe at least five precepts if not eight so 
that they can attain purification of Stla. The third of the five 


208 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


precepts is abstention from sexual misconduct, whereas the third 
of the eight precepts is abstention from all kinds of sexual 
contact. If yogis do not abstain from sexual contact, their minds 
will be defiled by the hindrance of sense desire (Kamacchanda 
nivarana). Only when the mind is purified from all hindrances, 
can yogis realize mental and physical phenomena in their true 
nature. 

Of course, it is better if yogis can observe the eight 
precepts. Without precepts, they may have desires for taste of 
food, visible things, audible things, odors and tangible things, 
five kinds of sense desire (Kammacchanda). By observing eight 
precepts, one can purify one's deeds and speech, which is 
purification of moral conduct (Sila visuddhi). When moral 
conduct is purified, the mind is also purified to some extent. 

Giai Đoạn Thứ Nhất: Sự Thanh Lọc Về Giới Đức 
(Giới Thanh Tịnh). 

Nhằm để cho các hành giả phát triển những Minh Sát Trí 
cho đến khi việc thành đạt Níp Bàn, thì trước hơn hết, họ cần 
phải thanh lọc đức hạnh của mình (Giới Luật) đó là điều kiện 
thiết yếu cơ bản. Để làm được điều ấy, họ cần phải thọ trì một 
cách đầy đủ các điều học giới nhất định. Đây là Sự Thanh Lọc 
về Giới Đức (Giới Thanh Tịnh), giai đoạn thứ nhất của sự thanh 
lọc. 

Các hành giả phải thọ trì ít nhất năm điều học giới nếu 
không là tám nhằm dé cho họ có thé đạt được sự thanh lọc vé 
Giới Luật. Điều thứ ba của năm điều học giới là việc tránh xa 
sự tính dục tà hạnh, trong khi đó điều thứ ba của tám điều học 
giới là việc tránh xa bất luận thể loại nào về sự quan hệ tính dục. 
Nếu như các hành giả không tránh xa khỏi quan hệ tính dục, thì 
tâm thức của họ sẽ bị uế nhiễm do bởi Pháp chướng ngại ham 
muốn dục vọng (Tham Dục Trién Cái). Chi khi nào tâm thức 
đã trở nên tỉnh khiết khỏi tất cả các Pháp chướng ngại, thì các 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 209 


hành giả mới có thê chứng tri được chân thực tính của các hiện 
tượng về tỉnh thần và thể chất. 

Lē tat nhiên, qua là tót hơn nếu nhu các hành giả có thé thọ 
trì được tám điều học giới. Nếu không có những điều học giới, 
thì họ có thể có dục tầm cầu cảnh vị về thực phẩm (cánh vi), 
những cánh hinh sắc (cảnh sắc), các cảnh thinh âm (cảnh thinh), 
các cảnh mùi hoi (cánh khí) và những cảnh xúc chạm (cánh xúc), 
năm thé loại của dục trần (Tham Dục). Bằng với việc được thọ 
trì tám điều học giới, người ta có thể thanh lọc những tác hành 
và các ngôn từ của mình, mà đấy chính là sự thanh lọc về giới 
đức (Giới Thanh Tịnh). Khi giới đức đã trở nên tỉnh khiết, thì 
tâm thức cũng đã trở nên tinh khiết đến một vài mức độ. 


When Venerable Uttiya, one of the disciples of the Buddha 
was sick in bed, the Buddha visited him and asked about his 
health. Venerable Uttiya told the Buddha about his sickness: 
"Venerable Sir, my sickness is not decreasing but increasing. I 
do not know whether I can or cannot live out today or tomorrow. 
So I want to meditate to destroy all kinds of defilements at the 
fourth stage of enlightenment, Arahantship, before I die. Please 
give a short instruction which will enable me to develop my 
meditation to attain Arahantship. ” 

Then the Buddha said: "Uttiya, you should cleanse the 
beginning. Ifthe beginning is purified, then you will be all right, 
i.e. able to attain Aranhantship. What is the beginning ? Herein, 
the beginning is to purify moral conduct or Sila and right view 
(Samma difthi). Right view means the acceptance of and belief 
in the Law of Cause and Effect or the Law of Kamma. Uttiya, 
you should cleanse your moral conduct and right view. Then, 
based on the purified moral conduct or Sila, you should develop 
the Four Foundations of Mindfulness. Practicing thus, you will 
attain the cessation of suffering. " 


210 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


The Omniscient Buddha lays stress on the purification of 
Sila or moral conduct because it is the basic requirement for 
progress in concentration as well as insight. After moral 
conduct is purified, if yogis cultivate mindfulness, they can 
concentrate on any object of the mental and physical processes. 

So purity of moral conduct is a prerequisite for yogis to 
make progress. It is very conducive to attain deep concentration 
in meditation when morality is purified. So yogis should start 
their meditation based on purification of morality, Sila 
visuddhi. 

Khi Trưởng Lão Uttiya, một trong những môn đồ của Đức 
Phật đã nằm bệnh ở trên giường, Đức Phật đã đến thăm Ngài và 
đã vấn hỏi và sức khỏe của Ngài. Trưởng Lão Uttiya đã tác 
bạch Đức Phật về bệnh tình của mình: “Kính bạch Ngài, bệnh 
tình của con đã không có thuyên giảm mà trái lại đang tăng 
trưởng. Con không biết liệu con có thể hay là không có thể sống 
qua được hôm nay hoặc là ngày mai. Vì vậy, con mong muốn 
dé hành thiền nhằm để hủy diệt tất cả các thé loại của những 
Pháp ué nhiễm ở giai đoạn thứ tư của sự giác ngộ, Quả vị Vô 
Sinh. Kính xin khải truyền một huấn thị ngắn gọn mà sẽ có thể 
làm cho con phát triển việc thiền định để đạt được Quả vị Vô 
Sinh.” 

Thế rồi Đức Phật đã nói: “Nầy Uttiya, con nên làm cho 
tinh khiết phần ban đầu. Nếu phần ban đầu đã trở nên tinh khiết, 
bấy giờ con sẽ được ón hết cả; tức là có khả năng dé đạt được 
Quả vị Vô Sinh. Phần ban đầu là chi ? Ở đây, phần ban đầu là 
thanh lọc giới đức hoặc Giới Luật và kiến giải chân chính 
(Chánh Kiến). Kiến giải chân chính có nghĩa là sự tín thọ vào 
định luật Tác Nhân và Hệ Quả hoặc định luật của Nghiệp Báo. 
Này Uttiya, con nén làm cho tinh khiết giới đức và kiến giải 
chân chính của con. Rồi thì, dựa trên giới đức hoặc Giới Luật 
đã trở nén tinh khiết, con nén phát triển Bốn Nền Tảng của 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 211 


Chánh Niệm. Có được thực hành như thế, con sẽ đạt được việc 
chấm đứt của sự khó đau.” 

Đức Phát Toàn Giác nhắn mạnh vào việc thanh lọc Giới 
Luật hoặc giới đức bởi vì nó là điều kiện thiết yếu cơ bản để 
tiến hóa trong sự định thức cũng như tuệ giác. Sau khi giới đức 
đã trở nên tinh khiết, nếu như các hành giả tu duóng Chánh 
Niệm, thì họ có thé định thức vào bát luận đối tượng nào của các 
quá trinh về tinh thàn và thé chát. 

Vì vậy, sự thuần khiết của giới đức là điều kiện tiên quyết 
để cho các hành giả được tiến hóa. Nó rất hữu ích để đạt được 
sự định thức thâm niệm ở trong thiền định khi đức hạnh đã trở 
nên tỉnh khiết. Vì vậy các hành giả nên bắt đầu việc thiền định 
của mình đã được dựa trên sự thanh lọc về đức hạnh, Giới 
Thanh Tịnh. l 


Second Stage: The Purification Of Mind 
(Citta visuddhi). 

The second stage of purification is Purification of Mind 
(Citta visuddhi). If yogis want to attain insight knowledge, the 
mind must be purified from all defilements. It literally refers to 
Jhāna or its neighborhood concentration. In the case of pure 
Vipassanā, however, the equivalent concentration is developed 
by observing mental and physical phenomena moment by 
moment. When the mind is well concentrated on any mental or 
physical phenomena, it is free from all hindrances. This is 
known as purification of mind, Citta visuddhi. With this 
purification, the mind can penetrate into the mental and physical 
processes (Nama and Rüpa) to realize their true nature. 

Giai Doan Thit Hai: Su Thanh Loc Về Tâm Thức 
(Tâm Thanh Tịnh). 

Giai đoạn thứ hai của sự thanh lọc là Sự Thanh Lọc về Tâm 

Thức (Tâm Thanh Tịnh). Nếu như các hành giả mong muốn 


212 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


dé đạt được tri thức tuệ giác, thì tâm thức cần phải được trở nên 
tinh khiết khỏi tất cả các Pháp uế nhiễm. Rõ ràng là đề cập đến 
Nhập Thiền Định hoặc sự định thức cận lân của nó. Trong 
trường hợp của Minh Sát Tuệ thuần khiết, tuy nhiên, sự định 
thức tương đương đã được phát triển bằng với việc quan sát các 
hiện tượng về tỉnh thần và thể chất từng mỗi khoảnh khắc. Khi 
tâm thức đã được dinh mục tốt vào bát luận hiện tượng nào về 
tinh thần hoặc thé chát, thì nó được thoát khỏi tất cả các Pháp 
chướng ngại. Điều này đã được biết đến là sự thanh lọc về tâm 
thức, Tâm Thanh Tịnh. Với sự thanh lọc này, tâm thức có thé 
thâm thấu vào trong các quá trinh vé tinh thần và thé chất (Danh 
và Sắc) dé chứng tri chân thực tính của chúng. 


Third Stage: The Purification Of View (Ditthi visuddhi). 


Attributed to the First Insight. 

The third stage of purification is Purification of View 
(Ditthi visuddhi). When yogis penetrate into the true nature of 
mental and physical phenomena, they do not take them to be a 
person or a being, a soul or a self. Then they take purified their 
view, or have attained Purification of View (Ditthi visuddhi). 
This purification of view is attributed to the first insight, the 
insight into the discernment of mental and physical phenomena 
(Namarüpa pariccheda fiana). 

Giai Đoạn Thứ Ba: Su Thanh Loc Về Quan Kiến 
(Kiến Thanh Tịnh). 


Được quy vào thuộc tính Tuệ Giác Thứ Nhát. 
Giai đoạn thứ ba của sự thanh lọc là Sự Thanh Lọc về Quan 
Kiến (Kiến Thanh Tịnh). Khi các hành giả thẩm thấu vào trong 
chân thực tính của các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất, thì họ 
không còn xem chúng là một con người hoặc một hữu tình, một 
linh hồn hoặc một tự ngã. Bấy giờ họ đã thanh lọc được quan 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 213 


kiến của mình, hoặc đã thành dat được Su Thanh Lọc vé Quan 
Kiến (Kiến Thanh Tịnh). Sự thanh lọc về quan kiến nầy đã 
được quy vào thuộc tính tuệ giác thứ nhất, tuệ giác vào sự phân 
biệt các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất (Danh Sắc Phân 
Biệt Trí). 


The First Insight: Insight Into The Discernment Of 
Mental And Physical Phenomena 
(Nàmarüpa pariccheda nana). 

When yogis experience the specific characteristics of body 
and mind (mental and physical phenomena), it means that they 
realize Nama and Rüpa. If they experience hardness and 
sofiness of the body without being conscious of the bodily form, 
they realize the specific characteristics of the earth element 
(Pathavidhatu). This is the Insight Knowledge of Discernment 
Mental and Physical Phenomena (Nümarüpa pariccheda 
hana). Then, they do not identify hardness or softness with a 
person, a being, a self or a soul but just a natural process of 
physical phenomena. Thus, they purify their view by removing 
the wrong idea of a person, a being, a self or a soul (Sakkaya 
diffhi or Atta ditthi) regarding this hardness or sofiness. So 
yogis no longer have wrong view. They then attain Purification 
of View, Ditthi visuddhi. 

Sometimes they experience the process of the rising 
movement and the mind that notes it. They realize only these 
dual processes of mental and physical phenomena. Apart from 
this pair of subject and object, the noting mind and the physical 
object, they do not see anything everlasting that is called soul or 
self. Hence they remove the wrong view of a person, a being, a 
self or a soul. This is also the Purification of View (Ditthi 
visuddhi). 


214 © The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Tuệ Giác Thứ Nhất: Tuệ Giác Về Việc Phân Biệt Các 
Hiện Tượng Thuộc Tinh Thần Và Thé Chất 
(Danh Sắc Phân Biệt Trị). 

Khi các hành giả trải nghiệm những Biệt Tướng của cơ thể 
và tâm thức (các hiện tượng về tinh thần và thể chất), điều đó có 
nghĩa là họ chứng tri Danh và Sắc. Nếu như họ trải nghiệm độ 
cứng rắn và tính nhu nhuyễn của cơ thé mà không có ý thức về 
hình thể, họ chứng tri những Biệt Tướng của địa tố chất (Địa 
Giới). Đây là Tri Thức Tuệ Giác về Việc Phân Biệt Các Hiện 
Tượng Thuộc Tinh Thần và Thể Chất (Danh Sắc Phân Biệt 
Trí). Bấy giờ, họ không có đồng cảm độ cứng rắn hoặc tính nhu 
nhuyễn với một con người, một hữu tình, một tự ngã hoặc một 
linh hồn mà trái lại chỉ là một quá trình thường nhiên của các 
hiện tượng về thể chất. Như thế, họ thanh lọc quan kiến của 
mình bằng với việc loại trừ ý tưởng sai lầm về một con nguói, 
một hữu tinh, một tự ngã hoặc một linh hồn (Hữu Thân Kiến 
hoặc Ngã Kiến) hữu quan đến độ cứng rắn hoặc tính nhu nhuyễn 
này. Vi vậy, các hành giả không còn có quan kiến sai làm (tà 
kiến). Họ bấy giờ đạt được Sự Thanh Lọc về Quan Kiến, Kiến 
Thanh Tịnh. 

Đôi khi họ trải nghiệm quá trình của sự chuyển động đang 
phông lên và tâm thức để mà chú niệm nó. Họ chỉ chứng tri các 
quá trình của những hiện tượng nhị nguyên tinh thần và thể chất 
này. Tách rời đôi chủ thể và khách thể nầy ra, tâm thức đang 
chú niệm và đối tượng thé chát, họ không thấy bát luận điều chi 
vĩnh hằng mà đã được gọi là linh hồn hoặc tự ngã. Từ đó, họ 
loại trừ kiến giải sai làm (tà kién) về một con người, một hữu 
tình, một tự ngã hoặc một linh hồn. Đây cũng là Sự Thanh Lọc 
về Quan Kiến (Kiến Thanh Tịnh). 


In the daily activities, when such an activity as stretching 
of a hand, putting down a leg, sitting down or getting up from 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 215 


the seat occurs, there are many actions and movements involved 
in it. If yogis are able to note these actions and movements 
mindfully, attentively and precisely, they will realize that these 
are the movements of a physical process. Then they realize their 
noting mind as a mental process. In this way, they differentiate 
the physical process of the movement and the mental process 
that notes it. This is also the Insight Knowledge of Discerning 
the Mental and Physical Phenomena (Nãmaripa pariccheda 
fiüna). 

When they distinguish stretching movement and the noting 
mind more and more clearly, more and more deeply, they then 
realize that apart from these dual processes of mental and 
physical phenomena there is no person, no being, no soul or no 
self. They do not identify either stretching movement or the 
noting mind with a person, a being, a soul or a self. So, they 
remove the wrong view of a person, a being or the wrong view 
of a self or a soul (Sakkaya diffhi or Atta ditthi). Hence they 
have purified their view. This is also the Purification of View 
(Ditthi visuddhi). 

Trong nhüng sinh hoat háng ngày, khi mót hoat dóng 
cháng hạn nhu là việc dang duói bàn tay ra, việc đang đặt chân 
xuống, việc đang ngồi xuống hoặc việc đang đứng lên khỏi phế 
hiện bày, có rất nhiều hành động và những cử động hữu quan 
chặt chẽ với nó. Nếu như các hành giả có khả năng để chú niệm 
những hành động và các cử động này một cách có chánh niệm, 
một cách chuyên tâm và một cách chuẩn xác; thì họ sẽ chứng tri 
rằng các sự việc này là những cử động của một quá trình vé thé 
chất. Sau đó họ chứng tri tâm thức dang chú niệm của minh là 
một quá trình vé tinh thần. Trong phương thức này, họ phân biệt 
quá trình về thể chất của sự cử động và quá trình về tinh thần mà 
chú niệm nó. Đây cũng là Tri Thức Tuệ Giác về Việc Phân Biệt 


216 ® The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Các Hiện Tượng Thuộc Tinh Than và Thé Chất (Danh Sắc 
Phán Biét Trí). 

Khi ho phán biét viéc cir dóng dang duói ra và tám dang 
chú niệm càng lúc càng rõ ràng hon, càng lúc càng thâm niệm 
hơn, bấy giờ họ chứng tri được rằng tách rời các quá trình của 
những hiện tượng nhị nguyên tinh thần và thé chát này ra, thì 
không có con người, không có hữu tình, không có linh hồn hoặc 
không có tự ngã. Họ không có đồng cảm hoặc việc cử động 
đang duỗi ra hoặc là tâm thức đang chú niệm với một con người, 
một hữu tình, một linh hồn hoặc một tự ngã. Vì vậy, họ loại trừ 
kiến giải sai làm (tà kién) về một con người, một hữu tình hoặc 
kiến giải sai lầm (fà kiến) về một tự ngã hoặc một linh hồn (Hữu 
Thân Kiến hoặc Ngã Kiến). Từ đó, họ đã thanh lọc được quan 
kiến của mình. Đây cũng là Sự Thanh Lọc về Quan Kiến (Kiến 
Thanh Tịnh). 


Fourth Stage: The Purification By Overcoming Doubt 
(Kankhüvitarana visuddhi). 


Attributed to the Second Insight. 

The fourth stage of purification is Purification by 
Overcoming Doubt (Kankhavitarana visuddhi). “Kankha” 
means doubt, “visuddhi” means purification. When yogis have 
attained the second insight knowledge, Knowledge of Cause and 
Effect (Paccayapariggaha fiana), they no longer have doubts 
about their past and future existences. Thus, they overcome 
doubt. This is purification by overcoming doubt. Hence, this 
purification is attributed to the second insight. 

Giai Đoạn Thứ Tu: Sự Thanh Loc Bằng Cách Vượt 
Qua Được Sự Nghỉ Ngờ (Đoạn Nghi Thanh Tịnh). 


Được quy vào thuộc tính Tuệ Giác Thứ Hai. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 217 


Giai đoạn thứ tư của sự thanh lọc là Sự Thanh Lọc bằng 
cách Vượt Qua Được Sự Nghi Ngờ (Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh). 
Nghi Van” có nghĩa là sự nghi ngờ, “Thanh Tịnh” có nghĩa 
là sự thanh lọc. Khi các hành giả đã thành đạt được tri thức tuệ 
giác thứ hai, Tri Thức về Tác Nhân và Hệ Quả (Duyên Sinh 
Thủ Chấp Trí), họ không còn có những nghỉ ngờ về các kiếp 
sống quá khứ và vị lai của mình. Như thế, họ vượt qua được sự 
nghỉ ngờ. Đây là sự thanh lọc bằng cách vượt qua được sự nghỉ 
ngờ. Và từ đó, sự thanh lọc nầy đã được quy vào thuộc tính tuệ 
giác thứ hai. 


To attain this insight knowledge, yogis have to observe 
every intention, wish, or want that leads every action or 
movement. All actions are preceded by intention, wishing or 
wanting. That is why yogis have to be mindful of every intention 
before every action or movement. When they have an intention 
to lift their foot, they should note it as “intending, intending,” 
then "lifting, lifting." When they have an intention to bend their 
arm, they should note “intending, intending,” then “bending, 
bending.” While they are eating, they have an intention to open 
their mouth to take food then, first of all, they should note 
“intending, intending,” then “opening, opening.” In the act of 
opening the mouth, the intention is the cause and the opening of 
the mouth is the effect. 

Dé dat duoc tri thüc tué giác này, các hành giá phai quan 
sát từng mọi tác y, sự ước muốn hoặc lòng mong cầu mà dắt dẫn 
đến mọi hành động hoặc mọi sự cử động. Tắt cả các hành động 
đã được đi trước do bởi sự tác ý, sự ước muốn hoặc lòng mong 
cầu. Đó là lý do tại sao các hành giả cần phải có chánh niệm 
vào từng mọi tác ý trước khi mỗi hành động hoặc mỗi sự cử 
động. Khi họ có một tác ý để dỡ bàn chân của mình lên, họ nên 
chú niệm vào nó như vầy “đang tác ý à, đang tác ý à,” sau đó 


218 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


“đang đỡ lén à, đang dỡ lén a.” Khi ho có một tác ý dé co gập 
cánh tay của mình lại, họ nên chú niệm “đang tác ý à, đang tác 
ý à,” sau đó “đang co gập lại à, đang co gập lại à.” Trong khi họ 
đang ăn, họ có một tác ý để mở miệng của mình ra để thọ nhận 
thực phẩm bấy giờ, trước hơn hết, họ nên chú niệm “đang tác ý 
à, đang tác ý à,” sau đó “đang mở ra à, đang mở ra à.” Trong 
hành động của việc mở miệng ra, tác ý là tác nhân và việc mở 
miệng ra là hệ quả. 


Without wishing or wanting to come here, could yogis 
come here ? Then what is the cause and what is the effect ? The 
act of coming is the effect and the intention to come is the cause. 
Why does one sit on the chair ? Yes, it is the intention that makes 
him sit on the chair. Is there any sitter ? If we think there is a 
person who sits on the chair, we should bring a corpse from the 
hospital and make it sit on the chair. It cannot sit because there 
is no intention. It is only intention, the mental process, that 
causes an action or movement. So is the sitting posture a man, 
a woman, a novice (Samanera) or a monk (Bhikkhu) ? It is 
none of these. In the sitting posture, there is a physical process 
supported by the internal and external wind element 
(Vayodhütu). Sitting is a physical process. So if yogis want to 
sit, first of all, they have to note “intending, intending,” then 
“sitting, sitting.” All the sitting movements must be observed 
after yogis have noted intention. When they bend their arm, they 
must, first of all, note the intention, then the movements of the 
arm bending. When they stretch out their arm, first of all, they 
must note the intention as “intending, intending” then the 
movements of stretching as “stretching, stretching.” When their 
concentration is deep enough, by being aware of intention and 
the actions that follow it, they come to realize that nothing arises 
without causes. Everything arises depending on causes. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 219 


Khóng có su uóc muón hoặc lòng mong cầu dé đến đây, 
liệu các hành giả có thé đến đây được không ? Báy giờ điều chi 
là tác nhân và điều chi là hé quả ? Hành động của việc đến là hệ 
quả và sự tác ý để đến là tác nhân. Vì sao người ta ngồi ở trên 
phế ? Vâng, đó là tác ý mà làm cho vị ấy ngồi ở trên ghế. Tại 
đấy có người nào ngồi không ? Nếu như chúng ta nghĩ có một 
người mà ngồi ở trên ghế thì chúng ta nên mang một tử thi từ 
bệnh viện và làm cho nó ngồi ở trên ghế. Nó không thể nào ngồi 
được bởi vì không có sự tác ý. Duy nhất chỉ có sự tác ý, quá 
trình tinh thần, mà tao ra một hành động hoặc một cử động. Như 
vậy tư thế tọa hành là một nam nhân, một nữ nhân, một cần sách 
nam (Sa Di) hoặc một tu sĩ (Tỳ Khưu) ? Không có một ai trong 
những người nầy. Trong tư thế tọa hành, có một quá trình thé 
chất đã được hỗ trợ do bởi nội phần và ngoai phần của tố chát 
gió (Phong Giới). Việc đang ngồi là một quá trình thể chát. 
Nhu vậy, néu nhu các hành giả muốn ngồi, trước hơn hết, họ 
phải chú niệm “đang tác ý à, đang tác ý à,” sau đó “đang ngồi à, 
đang ngồi à.” Tat cả những cử động đang ngồi cần phải được 
quan sát sau khi các hành giả đã có chú niệm sự tác ý. Khi họ 
co gập cánh tay của mình lại, họ cần phải, trước hơn hết, chú 
niệm sự tác ý, sau đó những cử động của cánh tay đang co gập 
lại. Khi họ duỗi căng cánh tay của mình ra, trước hơn hết, họ 
cần phải chú niệm sự tác ý như vầy “đang tác ý à, đang tác ý à” 
sau đó những cử động đang duỗi căng ra “đang duỗi căng ra à, 
đang duỗi căng ra à.” Khi sự định thức của ho đã vừa đủ sâu, 
băng cách có được tỉnh giác vào tác ý và các hành động mà đang 
dõi theo nó, họ đi đến chứng tri được rằng không có chỉ khởi 
sinh mà không có những tác nhân. Mọi Pháp khởi sinh tùy thuộc 
vào những nguyên nhân. 


Therefore, a so - called person, a man or a woman, is just 
a process of cause and effect. There is no doer, no one that does 


220 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


anything. The belief there is a person who does the sitting is 
called Sakkãya ditthi or Atta ditthi (wrong view of a doer). If 
yogis thoroughly realize the cause and effect relationship, they 
will see that it is just a natural process. Then there is no 
"person" that became a president; there is no "person" that 
became a king. Then what existed in the past? In the past, there 
existed only a process of cause and effect. Then yogis have no 
doubt about their past existence. In this way, they can overcome 
doubts about their past existence. This is known as Purification 
by Overcoming Doubt (Kankha@vitarana visuddhi). Some yogis 
find it difficult to observe intention before every action because 
they are not patient enough. Yogis must be patient with their 
actions or movements so that they can observe the intention 
before every action or movement. When they are able to observe 
intention before lifting their foot, they will come to realize how 
intention is related to the lifting of the foot. Then again, when 
they are able to observe intention before the pushing of the foot, 
they will come to realize how intention is related to the pushing 
movement of the foot. When they are able to observe intention 
before the dropping of the foot, they will also come to realize 
how intention is related to the dropping movement of the foot 
and so on. When they come to realize this relationship of cause 
and effect, they have almost completely realized the Law of 
Cause and Effect. By this realization, they overcome doubt as to 
whether there is any personality or entity, which is everlasting 
in us. Then what really exists is just the process of cause and 
effect. | 

Do đó, cái được goi là một con người, một nam nhân hoặc 
một nữ nhân, chỉ là một quá trình của tác nhân và hệ quả. Không 
có người làm, không có một ai làm bát luận điều chi cả. Niềm 
tin có một con người mà làm việc ngồi thì được gọi là Hữu Thân 
Kiến hoặc Ngã Kiến (kiến giải sai làm (ta kién) về một người 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 221 


làm). Nếu nhu các hành giả chứng tri một cách triệt dé mối quan 
hệ tác nhân và hệ quả, thì họ sẽ thấy được rằng đó chỉ là một quá 
trình thường nhiên. Thế rồi không có một “con người” mà đã 
trở thành một vị tổng thống: không có một “con người” mà đã 
trở thành một vị vua. Thế thì điều chi đã hiện hữu ở trong quá 
khứ ? Trong quá khứ, đã có được hiện hữu chi là một quá trinh 
của tác nhân và hé qua. Bay giờ các hành gia đã không còn có 
sự nghi ngờ về kiếp sống quá khứ của mình. Trong phương thức 
này, họ có thể vượt qua những sự nghỉ ngờ về kiếp sống quá khứ 
của mình. Điều nầy thì được biết đến là Sự Thanh Lọc bằng 
cách Vượt Qua Được Sự Nghi Ngờ (Đoạn Nghi Thanh Tinh). 
Một vài hành giả nghiệm thấy rằng việc quan sát sự tác ý trước 
mọi hành động quá là điều khó khăn bởi vì họ không có đủ kham 
nhẫn. Các hành giả càn phải kham nhẫn với những hành động 
và các cử động của mình nhằm dé cho họ có thé quan sát sự tác 
ý trước mọi hành động hoặc mọi cử động. Khi họ có khả năng 
để quan sát sự tác ý trước việc dỡ bàn chân của mình lên, thì họ 
sẽ đi đến chứng tri được răng sự tác ý đã có quan hệ với việc 
đang dỡ lên của bàn chân. Thế rồi một lần nữa, khi họ có khả 
năng để quan sát sự tác ý trước việc đang đưa đi của bàn chân, 
thì họ sẽ đi đến chứng tri được rằng sự tác ý đã có quan hệ với 
việc cử động dang đưa di của bàn chân. Khi họ có khả năng để 
quan sát sự tác ý trước việc đang hạ xuống của bàn chân, thì họ 
cũng sẽ đi đến chứng tri được rằng sự tác ý đã có quan hệ với sự 
cử động dang hạ xuống của bàn chân, và v.v. Khi ho di đến 
chứng tri mối quan hệ tác nhân và hệ quả này, thì họ gần như đã 
chứng tri một cách trọn vẹn định luật Tác Nhân và Hệ Quả. 
Bằng với sự chứng tri nầy, họ vượt qua được sự nghi ngờ về việc 
liệu có một nhân tính nào hoặc một thực ngã nào hay không mà 
đang vĩnh hằng ở trong chúng ta. Thế rồi điều mà thực sự hiện 
hữu chỉ là quá trình của tác nhân và hệ quả. 


222 e TheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


The Second Insight: Insight Knowledge Of 
Conditionality (Paccayapariggaha fíüna). 

The second Vipassana insight means the: insight 
knowledge of cause and effect. In other words, it is the insight 
knowledge of causality or the insight knowledge of 
conditionality. When yogis strive their best and attain deeper 
and deeper concentration, they realize the cause and effect of 
mental and physical phenomena (Nama and Rüpa). They are 
called persons who have attained the Insight Knowledge of 
Conditionality (Paccayapariggaha fiüna). It is at this stage that 
yogis realize that the whole world arises dependent on its 
conditions. Through their own experience of cause and effect, 
they overcome the doubt past existences and realize the absence 
of an everlasting soul or self. This stage is called Purification 
of Insight by Overcoming Doubt, Kankhüvitarana visuddhi. 

Tuệ Giác Thứ Hai: Tri Thức Tuệ Giác Về Phụ Hữu 
Điều Kiện (Duyên Sinh Thủ Chấp Trí). 

Minh Sát Trí thứ hai có nghĩa là tri thức tuệ giác về tác 
nhân và hệ quả. Nói cách khác, đó là tri thức tuệ giác về quan 
hệ nhân quả hoặc tri thức tuệ giác về phụ hữu điều kiện. Khi các 
hành già phán đấu hết cả sức mình và đạt được sự định thức càng 
lúc càng thâm niệm hơn, thì họ chứng tri được tác nhân và hệ 
quả của các hiện tượng vé tinh thần và thé chất (Danh và Sắc). 
Họ đã được gọi là những người mà đã thành đạt được Tri Thức 
Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều Kiện (Duyên Sinh Thủ Chấp Trí). 
Chính ở ngay giai đoạn nầy mà các hành giả chứng tri được rằng. 
toàn bộ thế gian khởi sinh tùy thuộc vào những điều kiện của nó. 
Thông qua việc trải nghiệm của chính mình về tác nhân và hệ 
quả, họ vượt qua sự nghi ngờ về những kiếp sống quá khứ và 
chứng tri sự khiếm điện của một linh hồn hoặc một tự ngã vinh 
hằng. Giai đoạn nầy đã được gọi là Sự Thanh Lọc của Tuệ Giác 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 223 


Bằng Cách Vượt Qua Được Su Nghi Ngờ, Đoạn Nghi Thanh 
Tinh. 


In sitting meditation, yogis observe or note the rising 
movement and the falling movement of the abdomen, making a 
mental note as "rising, falling; rising, falling" and perceiving 
actual movements of the rising process and the falling process. 
When the abdomen rises, they note "rising" as they are aware 
of the rising movement. When the abdomen falls, they note 
"falling" as they are aware of the falling movement. When 
concentration is deep enough, they realize that because there is 
a rising movement, there arises the mind that notes it; because 
there is a falling movement, there arises the mind that notes it. 
In this way, they realize the rising movement, the object, is the 
cause and the noting mind, the subject, is the effect. So they 
perceive cause and effect. 

While they are contemplating on the rising and falling 
movements, occasionally their breath become weaker and 
weaker and gradually fade away. They cannot feel them. Then 
they get puzzled, thinking "There are no rising and falling 
movements. What should I do ? What shall I observe ? " But they 
realize that because there is no rising or falling movement, there 
is no mind that notes them. Here also, they experience cause and 
effect: the absence of the object is the cause and the absence of 
the noting mind is the effect. 

Trong thiền tọa hành, các hành giả quan sát hoặc chú niệm 
sự chuyển động đang phông lên và sự chuyển động đang xộp 
xuống, cùng lúc thực hiện một sự chú niệm ở trong tâm như vay 
“đang phóng lén à, dang xộp xuóng à; dang phóng lén à, dang 
xộp xuống à" và dang cám nhận được những chuyên động hiện 
thực của quá trình đang phóng lên và quá trinh đang xộp xuống. 
Khi cái bụng phông lên, họ chú niệm “đang phông lên à” ngay 


224 æ The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


khi họ đã tỉnh giác được sự chuyển động đang phóng lén. Khi 
cái bụng xộp xuống, họ chú niệm “đang xộp xuống à” ngay khi 
họ đã tỉnh giác được sự chuyển động đang xộp xuống. Khi sự 
định thức đã đủ sâu, họ chứng tri rằng vì có một sự chuyển động 
đang phông lên, nên mới khởi sinh tâm thức để mà chú niệm nó; 
vì có một sự chuyển động đang xộp xuống, nên mới khởi sinh 
tâm thức dé mà chú niệm nó. Trong phương thức này, họ chứng 
tri sự chuyển động đang phóng lên, khách thể, là nguyên nhân 
và tâm thức đang chú niệm, chủ thể, là hệ quả. Thế là, họ cảm 
nhận được tác nhân và hệ quả. 

Trong khi đang thâm sát vào những chuyển động đang 
phồng lên và đang xộp xuống, thỉnh thoảng hơi thở của họ trở 
nên càng lúc càng yếu hơn và biến mắt dần dần. Họ không thể 
nào cảm thấy được chúng. Thế rồi, họ đã rơi vào tình trạng bối 
rối, nghĩ suy “Không có những chuyên động đang phòng lên và 
đang xộp xuống. Tôi phải làm thế nào đây ? Tôi sẽ quan sát cái 
chi đây ?" Thé nhưng họ chứng tri được rằng vì không có sự 
chuyển động dang phóng lên hoặc đang xộp xuống, nên mới 
không có tâm thức để mà chú niệm chúng. Cũng ngay tại đây, 
họ trải nghiệm tác nhân và hệ quả: sự khiếm diện của khách thể 
là nguyên nhân và sự khiếm diện của tâm thức đang chú niệm là 
hệ quả. 


When the rising and falling movements do not appear, 
yogis do not note anything because they think there is no object 
to observe. This is also the realization, of cause and effect, but 
not very clearly. Then, the meditation teacher instructs them "if 
you do not find the rising and falling movements, you have 
sitting posture and touching points to note as an alternative. " 
Then whenever yogis do not see the rising — falling movements 
very well, they find sitting posture and touching points as objects 
and note them “sitting, touching; sitting, touching.” The objects, 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 225 


sitting and touching points, are the cause and the noting mind is 
the effect. This is also the Insight Knowledge of Causality. 

In the same way, while yogis observe the rising and falling 
movements, sometimes there arises thought or thinking about 
something. When they realize there is a thought, they notes 
“thinking, thinking, thinking" attentively and energetically. 
Suddenly, the thinking stops. Then they do not find any object 
to note and get puzzled about what to do. Later on, they realize 
that, according to the principle of Vipassana meditataion, if 
there is no thought to note, they must observe rising — falling 
movements of the abdomen, the primary object, again. Then they 
note “rising, falling..." They realize that the thinking process is 
the cause and the mind that notes it is the effect. When there is 
no thinking process, there is also no noting mind. Here also, 
they realize the cause and effect. 

Khi những chuyển động dang phóng lén và đang xóp 
xuống không có xuất hiện, thì các hành giả không có chú niệm 
được bắt luận điều nào cả bởi vì họ nghĩ rằng không có đối tượng 
để quan sát. Đây cũng là sự chứng tri về tác nhân và hệ quả, thế 
nhưng không có được rõ ràng cho lắm. Thế rồi, vị thiền sư đã 
chỉ bảo họ “nếu như các bạn không tìm thấy được những sự 
chuyên động dang phông lên và đang xộp xuống, thì các bạn có 
tư thế tọa hành và những điểm tiếp xúc để chú niệm được xem 
như là một Pháp luân phiên thay đổi cho nhau. Sau đó bát luận 
khi nào các hành giả không có nhìn thấy được những sự chuyển 
động đang phóng lên — đang xộp xuống một cách rỡ ràng cho 
lắm, thì họ tìm thấy tư thế tọa hành và những điểm tiếp xúc được 
xem như là các đối tượng và chú niệm chúng “đang ngồi à, đang 
đụng à; đang ngồi à, đang đụng à.” Những đối tượng, tư thế tọa 
hành và những điểm tiếp xúc, là tác nhân và tâm thức đang chú 
niệm là hệ quả. Đây cũng là Tri Thức Tuệ Giác về Quan Hệ 
Nhân Quả. 


226 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Trong cùng phương thức, trong khi các hành giả quan sát 
những sự chuyên động dang phóng lén và đang xộp xuống, thì 
có đôi khi khởi sinh sự nghĩ suy hoặc đang nghĩ suy về một điều 
gì đó. Khi họ chứng tri có một sự nghĩ suy, họ chú niệm “đang 
nghĩ suy à, đang nghĩ suy à.” Quá trình đang nghĩ suy là khách 
thể, tâm thức để mà chú niệm nó là chủ thể. Thế rồi họ chú niệm 
“đang nghĩ suy à, dang nghi suy à, dang nghi suy à" một cách 
chuyên tâm và một cách nghi lực. Một cách đột nhiên, việc nghi 
suy đừng lại. Thé là họ không tìm thấy bát luận đối tượng nào 
để chú niệm và đã rơi vào tình trạng bối rối dé làm thé nào. Và 
sau này, họ chứng tri được rằng, thé theo nguyên tắc của thiền 
định Minh Sát Tuệ, nếu như không có sự nghĩ suy nào để chú 
niệm, thì lại một lần nữa họ cần phải quan sát đối tượng chủ yếu, 
những sự chuyển động dang phóng lén — dang xóp xuóng cüa 
cái bụng. Rồi thì họ chú niệm “đang phóng lén à, đang xộp 
xuống a...” Họ chứng tri được rằng quá trình đang nghĩ suy là 
tác nhân và tâm thức để mà chú niệm nó là hệ quả. Một khi 
không có quá trình đang nghĩ suy, thì cũng không có tâm thức 
đang chú niệm. Cũng ngay tại đây, họ chứng tri được tác nhân 
và hệ quả. 


When yogis practice walking meditation, they note 
"intention, lifting, pushing, dropping, touching, pressing." If 
their concentration is deep enough, they very clearly know the 
intention and the lifting of the foot. Then they feel that the foot 
is lifted by itself’ In this way, repeatedly they experience this 
nature: whenever they note the intention, the foot is lifted by 
itself. In the beginning, they feel surprised at their own 
experience because they have never experienced it before. But 
later on, when they experience it repeatedly, they realize that the 
intention is the cause and the lifting of the foot is the effect. 
Without the intention, there is no lifting movement. Without the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe — 227 


intention, there is no pushing movement. Without the intention, 
there is dropping movement. Because of the intention, there 
arises the lifting movement. In this way, gradually they realize 
that the intention is the cause and the lifting movement, the 
pushing movement, and the like are the effects. The more they 
experience these repeatedly, the clearer they understand cause 
and effect. 

Khi các hành giả thực hành thiền bộ hành, họ chú niệm 
“tác ý à, đang dỡ lên à, đang đưa ổi à, đang hạ xuống à, đang 
đụng à, đang ấn à.” Nếu như sự định thức của họ đủ sâu, thì họ 
liễu tri hết sức rõ ràng sự tác ý và việc đang đỡ lên của bàn chân. 
Sau đó, họ cảm thấy rằng bàn chân đã dỡ lên bởi chính nó. Trong 
phương thức nầy, một cách lặp đi lặp lại họ trải nghiệm được 
thực tính này: bát luận khi nào họ chú niệm sự tác ý, thì bàn chân 
đã được đỡ lên bởi chính nó. Trong giai đoạn ban đầu, họ cảm 
thấy ngạc nhiên với sự trải nghiệm của chính họ bởi vì trước đây 
họ chưa bao giờ được trải nghiệm về điều ấy. Nhưng vé sau này, 
khi họ trải nghiệm được nhiều lần về điều ấy, thì họ chứng tri 
được rằng sự tác ý là tác nhân và việc đang dỡ lên của bàn chân 
là hệ quả. Không có sự tác ý, thì không có sự cử động đang dỡ 
lên. Không có sự tác ý, thì không có sự cử động đang đưa đi. 
Không có sự tác ý, thì không có sự cử động đang hạ xuống. Vì 
có tác ý, mới có khởi sinh sự cử động đang dỡ lên. Trong 
phương thức này, dần dần họ chứng tri được rằng sự tác ý là tác 
nhân và sự cử động đang dỡ lên, sự cử động đang đưa ổi và sở 
thích là những hệ quả. Họ càng được trải nghiệm nhiều lần về 
những điều này, thì họ càng tué tri rõ ràng hơn vé tác nhân và hệ 
quả. 


While walking, yogis sometimes may feel their body is like 
a robot, sometimes like a puppet. Initially they do not know that 
there is the intention. That is why they feel that their body is like 


228 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


a robot or a puppet. They experience that there is no person, no 
being, or no I who is walking. But it is the intention that causes 
the movements of the foot and so the body is pushed forward. 
When their noting mind is more and more deeply concentrated 
on each movement of the foot, it is very clear to them that it is 
the intention that causes the movement of the foot. So the 
intention is the cause and the movement is the effect. In this way, 
they realize cause and effect, conditionality of Nama and Rüpa 
(mental and physical phenomena). In the same way, they 
gradually realize that the intention is the cause, the pushing 
movement is the effect, and the intention is the cause, the 
dropping movement is the effect... 

Similarly, in the daily activities they note "intention, 
getting up; " "intention, sitting down; ” “intention, stretching; ” 
"intention, bending” and so on. Then they realize that intention 
is the cause, the movements are the effects. Whenever their 
concentrate is deep enough, they realize cause and effect 
clearly. This is the Insight Knowledge of Cause and Effect or 
the Insight Knowledge of Conditionality (Paccayapariggaha 
hana). 

Trong lic dang bó hành, các hành gia dói khi có thé cám 
thấy co thé của họ tựa như một người máy, đôi khi thì tựa như 
một con rối. Ban đầu họ không có hiểu biết rằng có sự tác ý. 
Đó là lý do họ cảm thấy rằng cơ thể của họ tựa như một ngudi 
máy hoác mót con rói. Ho trài nghiém duoc ráng khóng có con 
người, không có hữu tinh, hoặc không có Tôi là người dang bộ 
hành. Nhưng đó là sự tác ý mà qua đó tạo ra những sự cử động 
của bàn chân và như thế cơ thể đã được đưa về phía trước. Khi 
tâm thức đang chú niệm càng lúc càng được định mục một cách 
thâm niệm vào từng mỗi cử động của bàn chân, thì hết sức rõ 
ràng đối với họ rằng đó là sự tác ý mà qua đó tạo ra sự cử động 
của bàn chân. Vì vậy, sự tác ý là tác nhân và sự cử động là hệ 


}? 66 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 229 


quả. Trong phương thức này, họ chứng tri tác nhân và hệ quả, 
phụ hữu điều kiện của Danh và Sắc (các hiện tượng vé tinh thần 
và thể chất). Trong cùng phương thức, họ dần dần chứng tri 
được rằng sự tác ý là tác nhân, sự cử động đang đưa đi là hệ quả; 
và sự tác ý là tác nhân, sự cử động đang hạ xuống là hệ quả.... 
Một cách tương tự, trong các sinh hoạt hằng ngày họ chú 
niệm “tác ý à, đang đứng lên à;” “tác ý à, đang ngồi xuống à;” 
“tác ý à, đang duỗi căng ra à;” “tác ý à, đang co gập lại à” và v.v. 
Thế rồi, họ chứng tri được rằng sự tác ý là tác nhân, những sự 
cử động là những hệ quả. Bát luận khi nào sự định thức của họ 
đủ sâu, thì họ chứng tri tác nhân và hệ quả một cách rõ ràng. 
Đây là Tri Thức Tuệ Giác về Tác Nhân và Hệ Quả hoặc Tri Thức 
Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều Kiện (Duyên Sinh Thủ Chấp Trí). 


Because yogis realize cause and effect, they believe in 
Kamma and its result. The action or the cause is Kamma, its 
result is Kamma Phala. If they do an evil action, it will produce 
bad result for them. If they do meritorious deed, it will bring a 
good result for them. In this way, they believe in cause and 
effect. Since they believe in cause and effect through their own 
personal experiences of Dhamma, they are unlikely to do any 
evil deed which will produce bad result for them. As they do not 
do any bad action or evil deed, they will not be reborn in the 
four woeful states (Apáya worlds) in the next existence. 

So yogis who have attained Paccayapariggaha hana (who 
has realized cause and effect) are known as Little Stream — 
Enterer (Cüla Sotapanna) and will not be reborn in the four 
woeful states in the next existence. For the existences after the 
next, it is not sure whether he'll be reborn in the four Apdya 
worlds or not. Those who have attained the first stage of the 
enlightenment, Sotüpattimagga fidna, will never be reborn in 
the woeful states (Apaya worlds) in the future existences. So, for 


230 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


the next existence, the person who has attained 
Paccayapariggaha fiüna is similar to the noble person of the 
first stage enlightenment (Sota@panna Ariyapuggala). This is 
why he is called Chia Sotapanna. 

Bởi vi các hành giả chứng tri tác nhân và hệ quả, thi ho có 
niềm tin vào Nghiệp Lực và kết quả của nó. Hành động hoặc 
tác nhân là Nghiệp Lực, và kết quả của nó là Nghiệp Quả. Nếu 
như họ tạo tác một ác hạnh, thì nó sẽ sản sinh ra quả bất thiện 
cho họ. Nếu như họ tạo thiện công đức hạnh, thì nó sẽ mang lại 
quả thiện cho họ. Trong phương thức này, họ có niềm tin vào 
tác nhân và hệ quả. Vì họ có niềm tin vào tác nhân và hệ quả 
thông qua những trải nghiệm thuộc cá nhân của chính mình vào 
Giáo Pháp, thì họ không thé nào tạo tác bất luận ác hanh nào dé 
mà sẽ sản sinh ra quả bát thiện cho họ được. Vì họ không tạo 
tác bất luận bát thiện hạnh nào hoặc ác hanh nào, thì họ sẽ không 
bị tái tục ở trong bốn trạng thái thống khó (Tý Khổ Thú) trong 
kiếp sống kế tiếp. 

Vì vậy các hành giả mà đã thành đạt được Duyên Sinh 
Thủ Chấp Trí (là những vị đã được chứng tri tác nhân và hệ 
quả) thì được biết đến như là bậc Tiểu Quả Dự Lưu (bậc Tiểu 
Tu Đà Hườn / bậc Tiểu Quả Thất Lai) và sẽ không bị tái tục 
ở trong bón trang thái thống khó (Tit Khổ Thú) trong kiếp sống 
kế tiếp. Trong những kiếp sống sau kiếp kế tiếp, thì không có 
quà quyết liệu vị ấy sẽ bi tái tục ở trong bốn trạng thái thống khổ 
(Tứ Khô Thú) hay không. Với những ai mà đã thành đạt được 
giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ, Thất Lai Đạo Trí, thì sẽ 
không bao giờ bị tái tục ở trong bốn trạng thái thống khổ (7⁄ 
Khổ Thi) trong những kiếp sống vị lai. Vì vậy, trong kiếp sống 
kế tiếp, người mà đã thành đạt được Duyên Sinh Thủ Chấp Trí 
thì tương tự với bậc Thánh nhân ở giai đoạn thứ nhất của sự giác 
ngộ (bậc Thất Lai Thánh Nhân). Đây là lý do tại sao vị &y đã 
được gọi là bậc Tiểu Tu Đà Hườn. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 231 


To . attain the | second Vipassana | insight 
(Paccayapariggaha hana) is not very difficult. If yogis put forth 
enough effort in their practice and strive to have more continuity 
of mindfulness, their concentration will be deeper and deeper. 
Then they can realize cause and effect of mental and physical 
phenomena. When yogis, who have attained the first stage of 
insight knowledge (Nümarüpa pariccheda hana), proceed with 
intensive practice, they will be able to attain the second stage of 
the insight knowledge, Paccayapariggaha nana, in a short time. 

During a retreat, many yogis have attained 
Paccayapariggaha fidna, the Insight Knowledge of 
Conditionality. Those yogis who | have attained 
Paccayapariggaha fdna, have also attained Kankhavitarana 
visuddhi, Purification by Overcoming Doubt about the so - 
called everlasting soul or self. 

As it is not difficult to attain the second stage of the Insight 
Knowledge of Conditionality, yogis should strive their best to be 
aware of whatever arises in their body and mind so that they 
have continuous mindfulness, deep concentration, and clear 
insight into cause and effect and eventually attain the cessation 
of the suffering, Nibbana. 

Dé đạt được Minh Sát Tri thứ hai (Duyên Sinh Thủ 
Chấp Trí) thì không có khó khăn lắm. Nếu như các hành giả 
gia công nỗ lực vừa đủ trong việc thực hành của mình và phán 
đấu dé có được tính liên tục của chánh niệm, thi sự dinh thức 
của họ sẽ càng lúc càng thâm niệm hơn. Thế rồi họ có thé chứng 
tri được tác nhân và hệ quả của các hiện tượng về tinh thần và 
thể chất. Khi các hành giả mà đã thành đạt được giai đoạn thứ 
nhất của tri thức tuệ giác (Danh Sắc Phân Biệt Trí), tiếp tục 
tiến hóa với việc thực hành chuyên sâu, thì họ sẽ có khả năng dé 
thành đạt được giai đoạn thứ hai của tri thức tuệ giác, Duyên 
Sinh Thủ Chấp Trí, trong một thời gian ngắn. 


232 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Trong một khóa tu tinh tâm, rất nhiều hành giả đã thành 
đạt được Duyên Sinh Thủ Chấp Trí, Tri Thức Tuệ Giác về Phụ 
Hữu Điều Kiện. Với những hành giả nào mà đã thành đạt được 
Duyên Sinh Thủ Chấp Trí, thì cũng đã thành đạt được Đoạn 
Nghỉ Thanh Tịnh, Sự Thanh Lọc Bằng Cách Vượt Qua Được 
Sự Nghi Ngờ về cái được gọi là linh hồn hoặc tự ngã vĩnh hằng. 

Vì không có khó khăn để đạt được giai đoạn thứ hai của 
Tri Thức Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều Kiện, các hành giả nên 
phán đấu hết sức của mình dé có được tỉnh giác vào bất luận điều 
chỉ khởi sinh ở trong cơ thé và tâm thức của mình nhằm dé cho 
họ có được sự liên tục chánh niệm, sự định thức thâm niệm và 
tuệ giác minh hiển vào tác nhân và hệ quả và cuối cùng rồi đạt 
được việc chấm đứt của sự khổ đau, Níp Bàn. 


Fifth Stage: The Purification Of Knowledge And Vision 
Of Path And Non — Path 
(Maggümagga hana dàssana visuddhi). 


Attributed to the Third and the Fourth Insights. 

The fifth stage of purification is Purification of Knowledge 
and Vision of Path and Non — Path (Maggümagga fiüna 
dñssana visuddhi). In this stage of purification, yogis have very 
good experiences: lightness, happiness, tranquility, serenity etc. 
Sometimes, they may feel their body has become light, as if it has 
been lifted or as if they were flying in the sky. Their mindfulness 
is very keen and their effort is moderate, firm and steady, neither 
slack nor vigorous nor rigid. Their concentration is deep. So 
they experience peace, calmness, serenity, happiness, rapture 
and so on. This is a very pleasing and inspiring stage that yogis 
must go through. This stage may be experienced in about two 
weeks if yogis practice strenuously. But some yogis go through 
this stage even within a week. With such good experiences, yogis 
may think “This must be Nibbüna. This is great. I have never 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 233 


experienced it before, it is better than having a million dollars. 
Now I have attained Nibbüna." Thus, they do not go further 
because they are clinging to it. They think that if they go further, 
they will go beyond Nibbana. If yogis hold that this stage is 
Nibbüna, this is the wrong path. Therefore, they must continue 
to meditate and practice strenuously. This is only a very minor 
and trivial experience as compared with the real Nibbüna and 
they should not be content with it. This fourth purification, the 
Purification of Knowledge and Vision of Path and Non — Path 
(Maggümagga ññụa dássana visuddhi), is attributed to the two 
stages of Vipassana insight, the third and the fourth. 
Giai Đoạn Thứ Năm: Sự Thanh Lọc vé Tri Thức 
và Kiến Thị vào Chính Dao và Không Phải Chính Dao 
(Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 


Được quy vào thuộc tính Tuệ Giác Thứ Ba và 
Thứ Tư. 

Giai đoạn thứ năm của sự thanh lọc là Sự Thanh Lọc về 
Tri Thức và Kiến Thị vào Chính Đạo và Không Phải Chính Đạo 
(Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). Trong giai đoạn nầy của 
sự thanh lọc, các hành giả có được những trải nghiệm rat tốt dep: 
sự nhẹ nhàng, niềm hạnh phúc, sự tĩnh lặng, sự thanh thản, v.v. 
Đôi khi họ có thé cảm thấy cơ thé của mình đã trở nên nhẹ nhàng, 
y như thể nó đã được nhác bóng lên hoặc y nhu thé họ đã đang 
bay bổng trong hư không. Chánh Niệm của họ rất nhạy bén và 
sự nỗ lực của họ thì điều độ, kiên cố và kiên định, không có căng 
tháng mà cũng không có mãnh liệt, cũng không có cứng rắn. Sự 
định thức của họ thì thâm niệm. Vì vậy, họ trải nghiệm sự bình 
an, sự an tịnh, sự thanh than, niềm hạnh phúc, lac bát khả chi và 
v.v. Đây là một giai đoạn hết sức duyệt ý và rất phán khích mà 
các hành giả cần phải trải qua. Giai đoạn này có thé được trải 
nghiệm trong khoảng hai tuần nếu như các hành giả thực hành 


234  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


một cách ngoan cường. Thé nhung một vài hành giả trải qua 
giai đoạn này thậm chí chỉ trong một tuần. 

Với những trải nghiệm tốt đẹp như thế, các hành giả có thể 
nghĩ suy “Đây chắc hắn là Níp Bàn. Đây quả là tuyệt vời. Tôi 
chưa bao giờ có được trải nghiệm điều ấy trước đây, nó thì tốt 
hơn là có được một triệu mỹ kim. Bây giờ Tôi đã thành đạt được 
Níp Bàn rồi.” Như thế, họ không đi xa hơn nữa bởi vì họ đang 
đính mắc vào nó. Họ nghĩ rằng nếu như họ đi xa hơn nữa, thì 
họ sẽ vượt quá khỏi Níp Bàn. Nếu như các hành giả quan niệm 
rằng giai đoạn này là Níp Bàn, thì đây là con đường sai lầm. Do 
đó, họ cần phải tiếp tục để thiền định và thực hành một cách 
ngoan cường. Đây chi là một trải nghiệm hết sức nhỏ bé và tam 
thường để mà so sánh với Chân Níp Bàn và họ không nên hài 
lòng với nó. Sự thanh lọc thứ tư này, Sự Thanh Loc về Tri Thức 
và Kiến Thị vào Chính Đạo và Không Phải Chính Đạo (Đạo Phi 
Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh), đã được quy vào thuộc tính ở hai 
giai đoạn của Minh Sát Trí, thứ ba và thứ tư. 


The Third Insight: Insight Into The Three Common 
Characteristics By Direct Experience 
(Paccakkha sammasana fiüna). 

The third insight is the Insight into the Three Common 
Characteristics of Mental and Physical Phenomena 
(Sammasana fidna). The three common characteristics are 
impermanence (Anicca), unsatisfactoriness (Dukkha) and non 
— self (Anatta). 

When yogis proceed with more effort in their meditation 
practice, gradually mindfulness becomes more powerful and 
more continuous. As a result, concentration becomes deeper. As 
they observe the process of the rising and falling movements or 
stretching movements more attentively and precisely, they 
realize the movements as a series of tiny broken movements 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 235 


arising and passing away one after another. Then they realize 
not only individual characteristics of wind element but also 
common characteristics (Samafna lakkhana) of wind element, 
which include impermanence (Anicca), unsatisfactoriness 
(Dukkha) and impersonal nature (Anatta). 
Tué Giác Thit Ba: Tué Giác Vào Tam Phó Thóng 
Tướng Do Bói Sự Trải Nghiệm Trực Tiếp 
(Hiện Kiến Quán Trạch Trí). 

Tuệ giác thứ ba là tuệ giác vào Tam Phổ Thông Tướng của 
các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất (Quán Trạch Trí). Tam 
Phổ Thông Tướng là sự không thường tồn (Vô Thường), sự bát 
duyệt ý (Khó Dau) và thực tinh phi bản ngã (Vô Nga). 

Khi các hành giả tiếp tục tiến hóa với sự nỗ lực hơn trong 
việc thực hành của mình, dàn dần chánh niệm trở nên dũng mãnh 
hơn và liên tục hơn. Kết quả là, sự định thức trở nên thâm niệm 
hơn. Trong khi họ quan sát quá trình những sự chuyển động 
đang phông lên và đang xộp xuống, hoặc những sự cử động đang 
duỗi căng ra một cách chuyên tâm và một cách chuẩn xác, thì họ 
chứng tri được những sự chuyển động là một loạt của những 
chuyển động nhỏ bé bị ngắt quãng đang khởi sinh và đang diệt 
vong kế tiếp nhau. Thế rồi họ chứng tri không chỉ những Cá 
Biệt Tướng của tố chát gió mà hơn nữa những Phó Thông Tướng 
của tố chất gió, cũng bao gồm ca sự không thường tồn (Vô 
Thường), sự bất duyệt ý (Khó Dau) và thực tính phi bản ngã 
(Vô Ngã). 


As yogis realize these common characteristics, they attain 
the third Vipassana insight, the Insight into Three Common 
Characteristics of Mental and Physical Phenomena 
(Sammasana fiüna) They then comprehend all the three 
common characteristics of existence. In the two previous 
insights, they realize the individual characteristics of body — 


236 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


mind process together with its cause. In this third insight, thanks 
to strong concentration, they realize the common characteristics 
of mental or physical phenomena clearly. But in this stage, they 
suffer a great deal of physical discomfort (Kayika dukkha) such 
as pain, aching, stiffening, numbness, etc. 

When a pain arises, yogis should observe it more 
attentively. If possible, the noting mind should get into the center 
of the pain and observe it even though the pain becomes more 
and more severe. Before the first pain has disappeared, there 
arises another pain. Then they note it more energetically and 
attentively. They must deal with it with utmost energy, getting 
into the center of the pain as much as possible. Again, before 
this pain has disappeared, another discomfort comes up. 

Khi các hành giả chứng tri những Phó Thông Tướng này, 
ho đạt được Minh Sát Trí thứ ba, Tuệ Giác vào Tam Phó Thông 
Tướng của các hiện tượng về tinh thần và thé chát (Quán Trạch 
Trí). Họ bấy giờ liễu tri hết tất cả Tam Phố Thông Tướng của 
kiếp sống. Trong hai tuệ giác trước đó, họ chứng tri những Cá 
Biệt Tướng của quá trình Thân — Tâm cùng với tác nhân của nó. 
Trong tuệ giác thứ ba này, nhó vào su dinh thüc manh mé, ho 
chứng tri những Phó Thông Tướng của các hiện tượng vé tinh 
thần và thể chất một cách rõ ràng. Thế nhưng trong giai đoạn 
này, thì họ cảm thọ khó rất nhiều về sự khó chịu của thé chát 
(Thân Thọ Khổ) chang hạn như là sự đau đớn, sự đau nhức, sự 
cứng do, sự tê cứng, v.v. 

Khi một sự đau đớn khởi sinh, các hành giả nên quan sát 
nó một cách chuyên tâm hơn. Nếu như khả thi, tâm thức đang 
chú niệm nên vào tâm điểm của sự đau đớn và quan sát nó cho 
dù sự đau đớn càng lúc càng trở nên khốc liệt hơn. Trước khi 
sự đau đớn đầu tiên đã được biến mất, thì lại khởi sinh sự đau 
đớn khác. Bấy giờ họ chú niệm nó một cách nghị lực hơn nữa 
và một cách chuyên tâm hơn nữa. Họ cần phải đối phó với nó 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 237 


với năng lực cùng tột, di vào tâm điểm của sự dau đớn càng 
nhiêu càng tôt. Một lân nữa, trước khi sự đau đớn nay đã được 
biên mát, thi sự khó chịu khác nây sinh lên. 


What yogis experience here is suffering. When they see the 
mental and physical processes more deeply and more clearly, 
they see the pain sometimes exploding or abruptly disappearing, 
sometimes gradually disintegrating, sometimes dispersing, 
sometimes gradually decreasing and then finally passing away. 
It is not everlasting because it is subject to impermanence 
(Anicca). Then yogis realize the impermanency of both 
unpleasant physical and mental sensations. 

Then they are able to deal with it successfully. It means 
that though the physical discomfort may be severe, they are able 
to observe it and realize its initial, middle and final phases. In 
this way, they note one physical discomfort after another and 
experience their arising and passing away. They realize the 
impermanence of any mental process or physical process or 
sensation which is noted. 

Điều mà các hành gia trải nghiệm ở tại đây là sự khó dau. 
Khi họ thâm thị các quá trình vé tinh thần và thé chất một cách 
thâm niệm hơn và một cách rõ ràng hơn, thì họ nhận thấy sự đau 
đớn đôi khi đang nỗ tung hoặc đang biến mát một cách đột ngột, 
đôi khi đang dần tan rã ra, đôi khi đang phân tán, đôi khi đang 
giảm bớt dần và rồi cuối cùng thì diệt vong. Nó thì không vĩnh 
hằng bởi vì nó không tránh khỏi sự không thường tồn (Vô 
Thường). Bấy giờ các hành giả chứng tri đặc tính vô thường ở 
cả hai cảm thọ bất duyệt ý về thé chát và tỉnh thần. 

Thế rồi họ có khả năng để đối phó với nó một cách viên 
mãn. Điều đó có nghĩa là mặc đù sự khó chịu về thể chất có thể 
là khốc liệt, họ có khả năng dé quan sát nó và chứng tri giai đoạn 
mới bắt đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối cùng của nó. Trong 


238 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


phương thức này, họ chú niệm từ sự khó chịu vé thé chất này 
tiếp đến cái khác, và trải nghiệm sự đang khởi sinh và sự đang 
diệt vong. Họ chứng tri được sự không thường tồn của bất luận 
quá trình về tinh thần, hoặc bát luận quá trình vé thé chất, hoặc 
bất luận cảm thọ nào mà đã được chú niệm. 


When yogis clearly see very swift arising and passing away 
of the unpleasant sensation in the pain, they realize suffering or 
unsatisfactoriness (Dukkha) in a sense of being constantly 
oppressed by arising and passing away. Then they do not have 
any idea of a person, a being, a self or soul regarding the pain 
and realize its impersonal nature, Anatta. There is no 
everlasting self or soul, person or being. What really exists is 
just the process of mental and physical phenomena which are 
arising and passing away one after another. They arise 
disregarding yogis’ wish. So they are uncontrollable according 
to their impersonal nature (Anatta). In this way, yogis realize 
the common characteristics of impermanence (Anicca), 
unsatisfactoriness (Dukkha) and non — self (Anatta) of mental 
or physical phenomena. 

This insight knowledge which realizes the common 
characteristics of mental and physical processes is called 
Insight into the Three Common Characteristics by Direct 
Experience (Paccakkha sammasana hana). 

Khi các hành gia thám thi mót cách ró rang viéc dang khói 
sinh và việc đang diệt vong hết sức nhanh chóng của cảm tho 
bát duyệt ý ở trong sự đau đớn, thì họ chứng tri được sự khổ đau 
hoặc sự bát duyệt ý (Khổ Dau) trong một ý niệm là đang bị áp 
chế một cách liên tục do bởi việc đang khởi sinh va đang diệt 
vong. Bấy giờ họ không có bất luận ý tưởng nào về một con 
người, một hữu tình, một tự ngã hoặc linh hồn hữu quan đến sự 
đau đớn và chứng tri được thực tính phi bản ngã của nó, Vô Ngã. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 239 


Điều mà thuc sự hiện hữu chỉ là quá trình của các hiện tượng về 
tinh thần và thé chất mà đang khởi sinh và đang diệt vong kế tiếp 
nhau. Chúng khởi sinh bất quan tâm đến nỗi lòng ước muốn của 
các hành giả. Vì vậy họ không không thể nào kiểm soát được 
thực tính phi bản ngã của chúng (Vô Ngã). Trong phương thức 
nầy, các hành giả chứng tri những Phổ Thông Tướng vé sự 
không thường tồn (Vô Thường), sự bát duyệt ý (Khó Dau) và 
sự không tự ngã (Vô Ngã) của các hiện tượng về tỉnh thần hoặc 
thé chát. 

Tri thức tuệ giác này mà chứng tri được những Phó Thông 
Tướng của các quá trình về tinh thần và thé chát đã được goi là 
Tuệ Giác Vào Tam Phổ Thông Tướng Do Bởi Sự Trải Nghiệm 
Trực Tiếp (Hiện Kiến Quán Trạch Trí). 


So in this stage of insight knowledge (Sammasana fiana), 
yogis have to be patient with physical discomfort such as pain, 
aching, stiffening and numbmess. Unless they are patient with 
it, they do not see the inner nature or their common 
characteristics. When yogis have thoroughly realized the true 
nature in the sense of inpermanence, unsatisfactoriness and non 
— self, then gradually physical discomfort becomes decreasing 
and subsides. Yogis do not have any unbearable painful 
sensation towards the end of this third stage. Their mind 
becomes fresh and energetic because there is little or no pain. 

At this stage of insight knowledge, yogis’ mind becomes 
concentrated to a large extent and there are only a few thoughts 
occasionally arising but they can observe them. They can 
concentrate their mind well on each mental state or physical 
process which is arising at that moment. But here Sammasana 
hana has another sense also. That is Insight into Three Common 
Characteristics by Inference (Anumüna ñãng). When yogis 
directly experience the arising and passing away of mental and 


240 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


physical phenomena which are observed, sometimes they reflect 
upon the actual experience and realize the impermanency, 
suffering and impersonal nature of the other mental and 
physical processes which are not observed. So this insight 
knowledge comes about by inference from what yogis have 
actually experienced. 

Vi vậy trong giai đoạn này của tri thức tuệ giác (Quán 
Trạch Trí), các hành giả phải kham nhẫn với su khó chịu vé thé 
chất chẳng hạn như là sự đau đớn, sự đau nhức, sự cứng đờ và 
sự tê cứng. Trừ phi họ kham nhẫn với nó, thì họ không có thâm 
thị được thực tính nội phần hoặc những Phó Thông Tướng của 
mình. Khi các hành giả đã chứng tri được một cách triệt để chân 
thực tính trong ý niệm của sự không thường tồn, sự bất duyệt ý 
và sự không tự ngã; thời bấy giờ sự khó chịu về thể chất trở nên 
suy giảm dan và lắng diu di. Các hành giả không có bất luận 
cảm tho đau đớn bát khả kham nào vào cuối giai đoạn thứ ba 
này. Tâm thức của họ trở nên tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng 
bởi vi có một chút ít hoặc không có sự đau đớn. 

Vào giai đoạn nầy của tri thức tuệ giác, tâm thức của các 
hành giả trở nên đã được định mục ở một mức độ rộng lớn và 
thỉnh thoảng chỉ còn có một vài nghĩ suy đang khởi sinh nhưng 
họ có thể quan sát được chúng. Họ có thể định thức tốt tâm thức 
của mình vào từng mỗi trạng thái về tinh thần hoặc quá trình về 
thể chất mà đang khởi sinh vào ngay khoảnh khắc ấy. Nhưng ở 
tại đây Quán Trạch Trí cũng còn có ý nghĩa khác nữa. Đó là 
Tuệ Giác vào Tam Phó Thông Tướng do bởi Sự Suy Đoán (Suy 
Luận Trí). Khi các hành giả trải nghiệm một cách trực tiếp việc 
đang khởi sinh và việc đang diệt vong của các hiện tượng về tỉnh 
thần và thể chất mà đã được quan sát, thì có đôi khi họ suy ngẫm 
sự trải nghiệm thực tế và chứng tri được đặc tính không thường 
tồn, sự khổ đau và thực tính phi bản ngã của các quá trình về 
tinh thần và thé chát khác mà đã không có được quan sát. Vi 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 241 


vậy tri thức tuệ giác nầy nay sinh do bởi sự suy đoán từ những 
gì mà các hành giả đã có được trải nghiệm một cách thực sự. 


Yogis come to judge that just as this mental or physical 
process, which is observed, is subject to impermanence, so are 
other mental and physical processes, which are not presently 
observed, subject to impermanence in the same manner. All the 
mental states or physical processes in the past, present and 
future, far or near, internal or external, coarse or subtle are 
subject to impermanence in the same manner. This knowledge 
is Insight Knowledge by Inference, Anumüna fíüna in Pali. 
Sometimes we say Nayavipassanü, Knowledge by Inference 
from the actual experience of mental and physical phenomena 
which are observed. 

Các hành gia di dén xét doán rang qua that là quá trinh vé 
tỉnh thần và thé chát này, mà đã được quan sát, thì không tránh 
khói su khóng thuong tón, vi váy các quá trinh vé tinh thàn và 
thé chát khác, mà hiện tại đã không có được quan sát, cũng 
không tránh khỏi sự không thường tồn trong cùng cách thức. Tat 
cả những trang thái về tinh thần hoặc các quá trình về thể chất ở 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, xa hoặc gần, nội phần hoặc 
ngoại phần, thô thiển hoặc vi tế đều không tránh khỏi sự không 
thường tồn trong cùng cách thức. Tri thức này là Tri Thức Tuệ 
Giác do bởi Sự Suy Đoán, trong Pali ngữ là Suy Luận Trí. Đôi 
khi chúng ta nói rằng Minh Sát Tuệ Suy Luận, Tri Thức do bởi 
Sự Suy Đoán từ nơi trải nghiệm thực sự của các hiện tượng về 
tinh thần và thé chát mà đã được quan sát. 


The Fourth Insight: Insight Knowledge of Arising and 
Passing Away of Mental and Physical Phenomena 
(Udayabbaya fiüna). 


242 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


The fourth insight is the insight into arising and passing 
away of mental and physical phenomena (Udayabbaya fiüna). 
When the third insight is well developed, yogis comprehend the 
three common characteristics of mental and physical 
phenomena both by direct experience and by inference. Then 
gradually their concentration becomes deeper and deeper. So 
the painful sensation becomes decreasing and eventually it 
disappears. Then they feel happy and delight at the noting of any 
mental state or physical process. The concentration becomes 
deeper and the mind becomes calmer and more serene. Then 
yogis feel a very sublime feeling of tenderness and happiness; 
they feel rapture and tranquility. Their mind is not disturbed by 
anything. Their mindfulness is very good, sharp, agile, pliant, 
always ready to note any object very easily. The effort also 
becomes steady, neither tense nor lax, neither strong nor weak. 
This steady and moderate effort naturally arises, helping the 
mindfulness to note every object very readily at the moment of 
its occurrence. 

Tuệ Giác Thứ Tu: Tri Thức Tuệ Giác Về Việc Dang 
Khởi Sinh Và Việc Đang Diệt Vong Của Các Hiện Tượng 
Tinh Thần Và Thé Chất (Sinh Diệt Trí). 

Tuệ giác thứ tư là tuệ giác vào việc đang khởi sinh và việc 
đang diệt vong của các hiện tượng về tinh thần và thé chát (Sinh 
Diệt Trí). Khi tuệ giác thứ ba đã phát triển tốt đẹp, các hành giả 
liễu tri Tam Phó Thông Tướng của các hiện tượng ở cá hai về 
tinh thần và thé chát do bởi sự trải nghiệm trực tiếp và do bởi sự 
suy đoán. Thế rồi dần dần sự định thức của họ càng lúc càng trở 
nên thâm niệm hơn. Vì vậy cảm thọ đau đớn trở nên đang suy 
giảm dần và cuối cùng thì nó biến mất. Sau đó họ cảm thấy hạnh 
phúc và khoái cám ngay khi đang chú niệm vào bát luận trạng 
thái về tinh thần hoặc quá trình vé thé chất. Sự định thức trở nên 
thâm niệm hơn và tâm thức trở nên an tịnh hơn và nhiều thanh 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 243 


thản hơn. Báy giờ các hành giả cảm thấy một cảm giác hết sức 
siêu thoát của sự êm dịu và niềm hạnh phúc; họ cảm thấy lạc bát 
khả chi và sự tĩnh lặng. Tám thức của họ đã không còn bi rỗi 
loạn do bởi bát luận điều chi. Chánh niệm của họ thì hết sức tốt 
đẹp, tỉnh xảo, linh hoạt, dé uốn nắn, và luôn sẵn sàng để chú 
niệm vào bát luận đối tượng nào một cách hết sức dé dàng. Sự 
nỗ lực cũng trở nên kiên định, không có căng thẳng mà cũng 
không có thả lỏng, không có mạnh mẽ mà cũng không có yếu 
kém. Sự nỗ lực kiên định và vừa phải nầy đây khởi sinh một 
cách thường nhiên, đang cùng hỗ trợ cho chánh niệm để chú 
niệm vào mọi đối tượng một cách tự nguyện ở ngay khoảnh khắc 
đang hiện bày của nó. 


It is at this stage of insight knowledge thai yogis see some 
light, sometimes a brilliant light, sometimes a faint light, 
sometimes a light like a fluorescent light, sometimes a light 
similar to the head light of a car and so on. Usually none of these 
lights last very long. It comes, yogis note it and it goes. But 
there may be some light which lasts for ten to twenty seconds or 
so. In this case, though yogis observe the light, subconsciously 
they may like it and the light may last long. So if yogis take 
delight in the lights and are attached to them, the lights will 
come very often and very brilliantly. 

One of the yogis, who was about thirty years old, saw some 
lights. Gradually the light became brighter and brighter. She 
felt delighted at it. But when she was instructed to note, she 
noted it. When she noted it, the light went away. Then very 
instantly another light came and she noted it. But 
subconsciously she was attached to it. This lasted for about 
twenty days. She was disappointed with the light experience. 
She couldn’t get over it. It is like a desire or craving but not so 
strong. Very stealthily it comes into the mind. Uncosnciously it 


244 © The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


is attached to the object. It is called Nikanti, one of the ten 
corruptions of insight knowledge, which means a very subtle 
attachment. 

Chính ở ngay giai đoạn này của tri thức tuệ giác mà các 
hành giá nhìn thấy một vài ánh sáng, đôi khi một ánh sáng rực 
rỡ, đôi khi một ánh sáng mờ nhạt, đôi khi một ánh sáng như đèn 
huỳnh quang, đôi khi một ánh sáng tương tự ánh đèn trước của 
chiếc xe hơi và v.v. Một cách thông thường tuyệt nhiên không 
có một trong những ánh sáng này tồn tại được hết sức lâu dài. 
Nó đến, các hành giả chú niệm nó và nó đi. Thế nhưng có thể 
có một vài ánh sáng mà nó tồn tại trong mười đến hai mươi giây 
hoặc lâu hon. Trong trường hop này, mặc dù các hành giả quan 
sát ánh sáng, một cách tiềm thức họ có thể ưa thích nó và ánh 
sáng có thé tồn tại lâu dài. Vi vậy nếu như các hành giả lấy làm 
khoái cảm vào những ánh sáng và đã dính mắc vào chúng, thì 
những ánh sáng sẽ đi đến rất thường xuyên và một cách hết sức 
tực rỡ. 

Một trong các hành giả, vị ấy đã vào khoảng ba mươi tuổi 
thọ, đã thâm thị một số ánh sáng. Dan dàn ánh sáng đã càng lúc 
càng trở nên rực rỡ hơn. Bà ấy đã cảm thấy khoái cảm với nó. 
Thế nhưng khi bà ấy đã được chỉ bảo để chú niệm, và bà ấy đã 
chú niệm nó. Khi bà ấy đã chú niệm nó, ánh sáng đã biến mắt. 
Thế rồi ngay lập tức một ánh sáng khác đã đến và bà ấy đã chú 
niệm nó. Thế nhưng một cách tiềm thức bà ấy đã bị dính mắc 
vào nó. Và điều nầy đã kéo đài trong khoảng hai mươi ngày. 
Bà ấy đã thất vọng với việc trải nghiệm ánh sáng. Bà ấy không 
thể nào vượt qua được nó. Nó ví tựa như một ham muốn hoặc 
ái duc nhưng không quá manh mẽ. Một cách hết sức vụng trộm 
nó xuất hiện ở trong tâm thức. Một cách vô ý thức nó đã bị dính 
mắc vào đối tượng. Nó đã được gọi là Dục Vọng, một trong 
mười Pháp băng hoại của tri thức tuệ giác, mà có ý nghĩa là một 
sự đính mắc hết sức vi tế. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 245 


In the Buddha's time, there was a monk who practiced 
Samatha meditation and attained deep concentration. After he 
had attained Jhüna concentration, he switched his practice to 
Vipassana meditation, observing bodily and mental processes. 
He attained until the third stage of the Path knowledge. But 
after some time, he felt delighted in the attainment of Jhana 
concentration and he had Nikanti, a very subtle attachment to 
the Jhana concentration. His insight knowledge went up one 
after another, then again came down because of that attachment 
to Jhüna concentration. So he couldn't attain Arahantship. The 
Buddha said that it was Dhammaraga, Dhammanandi. 
Dhammardga means attachment to Dhamma; Dhammanandi 
means delight in the Dhamma that is Jhüána concentration. In 
this case, both Dhammarüga and Dhammanandi are Nikanti. 
That monk himself did not know it. Only the Buddha knew it and 
explained it to the Venerable Ananda that the monk being 
unable to attain Arahantship. 

Trong thời kỳ của Đức Phát, có một vị tu sĩ đã thực hành 
thiền định An Chỉ và đã thành đạt được sự định thức thâm niệm. 
Sau khi vị ấy đã thành đạt được sự định thức Thiền Định (nhdp 
thiền dinh), vi ấy đã chuyên việc thực hành của mình sang thiền 
định Minh Sát Tuệ, bằng với việc quan sát các quá trình về thể 
chất và tỉnh thần. Vị ấy đã thành đạt cho đến giai đoạn thứ ba 
của Tri Thức Đạo Lộ (Bát Lai Tuệ Dao). Thé nhung sau một 
thời gian, vị ấy đã cảm thấy khoái cảm trong việc thành đạt của 
sự định thức Thiền Định (nháp thién định) và vị áy đã có Dục 
Vọng, một sự dính mắc hết sức vi té vào sự định thức Thiên 
Định. Tri thức tuệ giác của vi ấy đã nối tiếp nhau tăng lên, rồi 
lại đã hạ xuống bởi vì việc đính mắc vào sự định thức Thiền 
Định (nháp thiền định) ay. Vì vây, vi ấy không thé nào đạt được 
Quả vị Vô Sinh. Đức Phật đã nói rằng đó đã là Ái Luyến Pháp, 


246 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Hy Duyét Pháp. Ái Luyén Pháp có nghia là su dính mác vào 
Pháp; Hy Duyệt Pháp có nghĩa là khoái cảm ở trong Pháp mà 
đó là sự định thức Thiền Định (nháp thiên dinh). Trong trường 
hợp này, cá hai Ái Luyén Pháp và Hy Duyệt Pháp đều là Dục 
Vọng. Bản thân vị tu sĩ ấy đã không biết được điều ấy. Chỉ có 
Đức Phật liễu tri điều ấy và đã giải thích điều ấy đến Trưởng Lão 
Ananda rằng vị tu sĩ đã không có khả năng để đạt được Quả vị 
Vô Sinh. 


When yogis have passed over the third stage of Insight into 
Three Common Characteristics of Mental and Physical 
Phenomena, they get into very "bad" good experience in the 
early part of the fourth stage of Insight Knowledge of Arising 
and Passing Away of Mental and Physical Phenomena, 
Udayabbaya fidna. Because they overcome a very difficult 
stage, that is the painful stage, gradually the mind becomes 
clear concentrated, light, happy and rapturous. There are many 
good experiences in this stage. Because concentration is very 
good, yogis feel tranquil and calm. The mind is very agile, pliant 
and subtle. The whole body is suffused with a very tender feeling 
of rapture and happiness. Then yogis subconsciously are 
attached to it. They feel delight in these "bad" good 
experiences. These are called Vipassan’upakkilesa, the 
corruptions of Insight. Uppakilesa can be translated literally as 
defilement. These good experiences defile yogis insight 
knowledge a great deal so that they cannot proceed to the higher 
stages of insight. So they remain stagnant here. The Venerable 
Nyanaponika Thera translated Upakkilesa as corruption. 
Actually there are ten defilements of the insight. The lady yogi I 
mentioned earlier wasted her time for about twenty days 
because of the light which is one of the defilement, Upakkilesa. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 247 


Khi các hành giả đã vượt qua được giai đoạn thứ ba của 
Tuệ Giác vào Tam Phó Thông Tướng của các hiện tượng về tinh 
thần và thể chất, họ đạt được sự trải nghiệm tốt đẹp hết sức “dù 
đội” ở phần ban đầu của giai đoạn thứ tư của Tri Thức Tuệ Giác 
về Việc Đang Khởi Sinh và Việc Đang Diệt Vong của Các Hiện 
Tượng vé Thé Chất và Tinh Thần, Sinh Diệt Trí. Vi họ vượt 
qua một giai đoạn hết sức khó khăn, đó là giai đoạn vất và khó 
dau, dàn dàn tâm thức trở nên được định muc rõ ràng, nhe nhàng, 
an lac và lạc bát khá chi. Có rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp ở trong 
giai đoạn này. Vì sự định thức đã hết sức tốt dep, các hành giả 
cảm thấy tĩnh lặng và an tịnh. Tâm thức thì hết sức linh hoạt, dễ 
uốn nắn, và vi tế. Toàn cả cơ thé đã đượm nhuàn với một cảm 
giác hết sức êm diu của lạc bát khả chi và niềm hạnh phúc. Thé 
rồi các hành giả một cách tiềm thức đã bị dính mắc vào nó. Họ 
cảm thấy khoái cảm ở trong những trải nghiệm tốt dep “dir đội” 
này. Những điều này đã được gọi là Minh Sát Tuệ Tùy Phiền 
Nao, những sự băng hoại của Tuệ Giác. Tùy Phiền Não có thể 
được dịch thuật theo nghĩa đen là Pháp uế nhiễm. Những trải 
nghiệm tốt đẹp này làm ué nhiễm tri thức tuệ giác của các hành 
giả rất nhiều nhằm dé cho họ không thé nào tiếp tục tiến hóa đến 
những giai đoạn cao hơn của tuệ giác được. Vì vậy họ vẫn cứ 
trì trệ ở tại đây. Ngài Đại Trưởng Lão Nyanaponika đã dịch 
thuật Tùy Phiền Não là sự băng hoại. Thực sự thì có mười Pháp 
uế nhiễm của tuệ giác. Nữ hành giả mà Sư đã đề cập đến trước 
đó đã lãng phí thời gian của mình trong khoảng hai mươi ngày 
bởi vì ánh sáng, đó là một trong Pháp uế nhiễm, Tùy Phiền Não. 


Yogis are taught by their teacher that these are good 
experiences but they are also hindrances to their meditation. So 
yogis must not be attached to them. What they should do is to 
just note them. Then they can get over these good experiences. 
These are trivial things compared to the bliss of Nibbana. They 


248 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


should proceed with their practice. Since the mind is still 
concentrated, it can become sharper and more penetrating. 

Whatever object yogis observe, they see it disappearing. 
Whatever feeling or sensation they note, they see it 
disappearing. Everything they note is disappearing. Then they 
judge thus: “Whatever arises is subject to passing away." When 
they note lifting movements of the foot during walking 
meditation, they experience many broken movements of the foot, 
arising and passing away incessantly. Here they realize the 
constant appearance and disappearance of physical 
phenomena. When a thought arises and they note it, it 
disappears. Then another thought comes and goes; then 
another one appears and disappears. They come to judge “Oh ! 
These thoughts are subject to impermanence. None of these 
thoughts are everlasting. They are arising and instantly passing 
away. ” 

Các hành giả đã được day bảo do bởi vị thiền su của minh 
răng những điều này là những trải nghiệm tốt đẹp nhưng chúng 
cũng là những Pháp chướng ngại đối với việc thiền định của 
mình. Vì vậy các hành giả không được bị đính mắc vào chúng. 
Điều mà họ nên làm là chỉ có chú niệm vào chúng. Rồi thì họ 
có thé vượt qua được những trải nghiệm tốt đẹp này. Những 
điều này là những Pháp tầm thường đã được so với chán phúc 
đức của Níp Bàn. Họ nên tiếp tục tiến hóa với việc thực hành 
của mình. Một khi tâm thức vẫn còn được định mục, thì nó có 
thé trở nên tinh xảo hơn và càng được thám thấu hon. 

Bắt luận đối tượng nào mà các hành giá quan sát, họ thám 
thị nó đang bién mát. Bát luận cảm giác hoác cám tho nào mà ho 
chú niệm, họ thám thị nó dang biến mát. Tất cả mọi thứ họ chú 
niệm thì đang biến mất. Thế rồi họ xét đoán như vầy “Bất luận 
điều chỉ mà khởi sinh thì không tránh khỏi sự điệt vong.” Khi 
họ chú niệm những sự cử động đang đỡ lên của bàn chân trong 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 249 


lúc thiền bộ hành, họ trải nghiệm rất nhiều cử động ngắt quãng 
của bàn chân, đang khởi sinh và đang diệt vong một cách liên 
tục không ngừng. Tại đây họ chứng tri sự liên tục xuất hiện và 
biến mát của các hiện tượng vé thé chất. Khi một sự nghi suy 
khởi sinh và họ chú niệm nó, nó biến mắt. Thế rồi một sự suy 
nghĩ khác đến và đi; rồi thì một cái khác xuất hiện và biến mất. 
Họ đi đến xét đoán rằng “Ò ! Những nghĩ suy nầy thì không 
tránh khỏi sự không thường tồn (v6 thuróng). Không có một 
trong những nghĩ suy này là vĩnh hằng cả. Chúng đang khởi 
sinh và ngay lập tức đang diệt vong." 


It is somewhat difficult to realize appearance and 
disappearance of thoughts. To realize appearance and 
disappearance of physical processes such as rising movements, 
falling movements, lifting, pushing, dropping are not so difficult. 
This stage of knowledge is called Insight Knowledge of Arising 
and Passing Away of Mental and Physical Phenomena, 
Udayabbaya hana. 

Now I have explained the fourth Insight Knowledge of 
Arising and Passing Away of Mental and Physical Phenomena 
(Udayabbaya fiüma). Some of yogis have experienced this 
knowledge very well. Even the severe pain gives them this 
knowledge. When they make an attempt to get into the center of 
the pain attentively and energetically, the mind gradually gets 
into the center of the pain. Then the pain cannot stay still, so it 
explodes or disintegrates. Some yogis experienced this. 
Sometimes the pain dispersed gradually. Sometimes the pain 
exploded when the noting mind got into it. It means yogis were 
realizing arising and passing away of feeling or sensation, 
Vedanakkhandha, aggregate of feeling or sensation. Now that 
yogis have experienced arising and passing away of mental 
states or physical processes or both, they are endowed with the 


250 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


fifth factor for successful practice as previously mentioned. They 
are sure to attain enlightenment if they proceed with their 
practice intensively. 

Có phàn nào khó khán dé chứng tri được sự xuất hiện và 
sự biến mất của những nghĩ suy. Để chứng tri sự xuất hiện và 
sự biến mát của các quá trình vé thé chất chẳng hạn như là những 
sự chuyển động dang phóng lên, những sự chuyển động đang 
xộp xuống, việc đang đỡ lên, việc đang đưa đi, việc hạ xuống thì 
không có khó khăn lắm. Giai đoạn nầy của tri thức đã được gọi 
là Tri Thức Tuệ Giác của các hiện tượng đang khởi sinh và đang 
diệt vong vé tinh thần và thé chất, Sinh Diệt Trí. 

Khi mà Sư đã có giải thích Tri Thức Tuệ Giác thứ tư Về 
Việc Đang Khởi Sinh Và Việc Đang Diệt Vong Của Các Hiện 
Tượng Tinh Thần Và Thể Chát (Sinh Diệt Trí). Một vài hành 
giả đã có được trải nghiệm tri thức nầy hết sức tốt đẹp. Thậm 
chí sự đau đớn khốc liệt cũng mang đến cho họ tri thức nầy. Khi 
họ cố gắng để vào được tâm điểm của sự đau đớn một cách 
chuyên tâm và một cách nghị lực, thì tâm thức dần dần vào được 
tâm điểm của sự đau đớn. Thế rồi sự đau đớn không thể nào ở 
yên được, thế là nó nỗ tung hoặc tan rã ra. Một vài hành giả đã 
trải nghiệm được điều này. Đôi khi sự đau đớn đã dần dần phân 
tán ra. Đôi khi sự đau đớn đã nỗ tung khi tâm đang chú niệm đã 
vào được nó. Điều ấy có nghĩa là các hành giá đã đang chứng 
tri được việc đang khởi sinh và đang diệt vong của cảm giác 
hoặc cảm thọ, Thọ Uán, khói tóng hợp của cảm giác hoặc cám 
thọ. Bấy giờ các hành giả ấy đã có được trải nghiệm việc đang 
khởi sinh và đang diệt vong của các trạng thái về tinh thần hoặc 
các quá trình về thể chất, hoặc là cả hai, họ đã hội đủ phúc duyên 
với yếu tố thứ năm cho thành tựu việc thực hành (Cần Miễn Chi 
Phần) mà đã có đề cập trước đó. Họ thì chắc chắn đạt được sự 
giác ngộ nếu như họ tiếp tục tiến hóa với việc thực hành của 
mình một cách chuyên sâu. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 251 


Sixth Stage: The Purification Of Knowledge And Vision 
Of The Course Of Practice 


~ mm 


(Patipadà hana dassana visuddhi). 


Attributed to the Nine Insights from the Sixth to the 
Thirteenth. 

The sixth stage of Purification is Purification of 
Knowledge and Vision of the Course of Practice, known as 
Patipadà hana dassana visuddhi. Herein, Patipada means the 
course of practice. Ññụa and dassana are here referred to the 
same thing. In order to lay emphasis on penetration, the text 
used the two words in the same sense, knowledge and vision. So, 
Patipadé íiüna dassana visuddhi means Purification of 
Knowledge and Vision of the Course of Practice. It means that 
when yogis have passed the Purification of Knowledge and 
Vision of Path and Non — Path (Maggümagga hana dassana 
visuddhi), they are on the right path which leads to Arahantship 
or the cessation of suffering. If yogis were on the wrong path, 
they would stop at the Purification of Knowledge and Vision of 
Path and Non — Path (Maggümagga fiüna dassana visuddhi). 
Because they are on the right path, they will have to go through 
nine more stages of Vipassana insight to approach the goal. So 
they can judge that their course of practice is right. They do not 
have any doubt about the course of practice. Then there is the 
Purification of Knowledge and Vision of the Course of Practice 
(Patipadà nana dassana visuddhi). 

So, the Purification of Knowledge and Vision of the Course 
of the Practice, (Patipada tana dassana visuddhi) is attributed 
to nine progressive stages of insights from the fifih insight to the 
thirteenth insight as follows: 

1. The Insight Knowledge of Dissolution (Bhanga hana). 
2. The Insight Knowledge of Fearful Nature (Bhaya hana). 


252 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


3. The Insight Knowledge of Misery Nature (Admava fiana). 

4. The Insight Knowledge of Disgusting Nature (Nibbida 
fiüna). 

5. The Insight Knowledge with Desire for Deliverance 
(Muficitukamyatà fiüna). 

6. The Insight Knowledge with Reobservation (Patisankha 
äna). 

7. The Insight Knowledge with Equanimity 
(Sankharupekkha fiána). 

8. The Insight Knowledge with Adaptation (Anuloma fiüna). 

9. The Insight Knowledge on Borderline (Gotrabhu fiüna). 

Giai Đoạn Thứ Sáu: Sự Thanh Loc Về Tri Thức và 
Kiến Thị Của Quá Trình Thực Hành 
(Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 


Được quy vào thuộc tính Chín Tuệ Giác kế từ 
Tuệ Giác thứ sáu đến Tuệ Giác thứ mười ba. 

Giai đoạn thứ sáu của sự thanh lọc là Sự Thanh Lọc về Tri 
Thức và Kiến Thị của Quá Trình Thực Hành, đã được biết đến 
là Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh. Ở đây, Pháp Hành có ý nghĩa 
là quá trình thực hành, Trí có nghĩa là tri thức, Kiến Văn có ý 
nghĩa là kiến thị. Trí và Kiến Văn ở tại đây đã được đề cập đến 
cùng một ý nghĩa. Nhằm dé nhắn mạnh vào sự thám thấu, Văn 
Bản kinh điển đã sử dụng đến hai từ ngữ trong cùng một ý nghĩa, 
tri thức và kiến thị. Vì vậy, Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh có ý 
nghĩa là Sự Thanh Lọc về Tri Thức và Kiến Thị của Quá Trình 
Thực Hành. Điều đó có ý nghĩa là khi các hành giả đã trải qua 
Sự Thanh Lọc về Tri Thức và Kiến Thị vào Chính Đạo và Không 
Phải Chính Đạo (Dao Phi Dao Tri Kiến Thanh Tịnh), thì họ 
đã đang trên con đường chán chính (Chính Dao) mà dat dẫn đến 
Quả vị Vô Sinh hoặc việc chấm dứt của sự khổ đau. Nếu như 
các hành giả đã đang ở trong con đường sai trái (Ta Dao), thì họ 
sẽ dừng lại ở tại Sự Thanh Lọc về Tri Thức và Kiến Thị vào 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e — 253 


Chính Dao và Không Phải Chính Dao (Đạo Phi Đạo Tri Kiến 
Thanh Tịnh). Vì lẽ ho đã trên con đường chân chính (Chính 

Dao), thì họ sẽ phải trải qua chín giai đoạn nữa của Minh Sát 
Trí để tiếp cận mục tiêu. Vì vậy, họ có thể xét đoán rằng quá 
trình thực hành của họ là chân chính. Họ không có bất luận nỗi 
nghi ngờ nào về quá trình thực hành. Thế rồi có Sự Thanh Lọc 
và Tri Thức và Kiến Thị của Quá Trình Thực Hành (Đạo Tri 
Kiến Thanh Tịnh). 

Vì vậy, Sự Thanh Lọc về Tri Thức và Kiến Thị của Quá 
Trình Thực Hành (Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh), đã được quy 
vào thuộc tính của chín giai đoạn tiến hóa của các tuệ giác ké từ 
tuệ giác thứ năm đến tuệ giác thứ mười ba như sau đây: 

1. Tri Thức Tuệ Giác về Sự Hoại Diệt (Hoại Diệt Trí). 
2. Tri Thức Tuệ Giác vé Thực Tính Sợ Hãi (Kinh Cụ Trí / 
Bé Uy Tri). 
3. Tri Thức Tuệ Giác vé Thực Tinh Khốn Khổ (Khốn Khổ 
Trí / Quá Hoạn Trí). 
4. Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính Chán Ghét (Yếm Ó Trí 
/ Yém Phiền Trí). 
5. Tri Thức Tuệ Giác với Dục Tam Cầu Sự Giải Thoát (Dục 
Thoát Trí). 
6. Tri Thức Tuệ Giác với Sự Tái Quan Sát (Giản Trạch Trí 
/ Quyết Ly Trí). 
7. Tri Thức Tuệ Giác với Sự Điềm Tĩnh (Hành Xả Trí). 
. Tri Thức Tuệ Giác với Sự Thích Nghỉ (Thuận Tùng Trí). 
9. Tri Thức Tuệ Giác vào Phân Giới Tuyến (Chuyển Tộc 
Trị). 


co 


The Fifth Insight: The Insight Knowledge Of 
Dissolution (Bhanga fiana). 
When the Knowledge of arising and passing away of 
mental and physical phenomena become clear and mature, 


254 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


whatever yogis note, it is realized as impermanent: arising and 
passing away. When they note any pain, stiffening, itching or 
aching, they see the appearance and disappearance of painful 
sensation one after another very clearly. Sometimes they see it 
as appearance and disappearance of waves of unpleasant 
sensation one afier another. When they note the rising and 
falling movements, they see many broken movements of rising 
and falling processes very clearly, arising and passing away one 
after another. Later on, they come to see very swift appearance 
and disappearance of the noted object. Then they see the 
disappearance or passing away more than appearance or 
arising. Eventually yogis rarely sees the arising or appearing. 
So they feel that all mental states and physical processes are 
very instantly passing away, very instantly vanishing. 
Sometimes they feel very swift disappearance, dissolution of the 
noticed object. In this stage of knowledge, all forms are lost. 
Yogis have lost the sense of the form of the body, the hand, the 
leg, and so on. What they are realizing is just disappearance, 
dissolution and the very swift vanishing of phenomena. 
Tuệ Giác Thứ Năm: Tri Thức Tuệ Giác Về 
Sw Hoai Diệt (Hoại Diệt Trí). 

Khi tri thức về việc đang khởi sinh và đang diệt vong của 
các hiện tượng vé tinh thần và thé chất trở nên rõ ràng và thuần 
thục, bất luận điều chỉ mà các hành giả chú niệm, thì đã được 
chứng tri là sự không thường tồn: đang khởi sinh và đang diệt 
vong. Khi họ chú niệm bát luận sự đau đớn nào, sự đang cứng 
đờ, sự đang ngứa ngáy hoặc sự đang đau nhức, thì họ nhìn thấy 
sự xuất hiện và sự biến mát của cảm thọ đau khổ kế tiếp nhau 
một cách rõ ràng. Đôi khi họ nhìn thấy nó như là sự xuất hiện 
và sự biến mát của những làn sóng cảm thọ bất duyệt ý kế tiếp 
nhau. Khi họ chú niệm những chuyển động đang phông lên và 
đang xộp xuống, thì họ nhìn thấy rất nhiều chuyển động bị ngắt 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 255 


quãng của các quá trình đang phóng lên và đang xộp xuống một 
cách hết sức rõ ràng, đang khởi sinh và đang diệt vong kế tiếp 
nhau. Về sau này, họ đi đến nhìn thấy sự xuất hiện và sự biến 
mát hết sức nhanh chóng của đối tượng đã được chú niệm. Rồi 
thì họ nhìn thấy sự biến mát hoặc việc đang diệt vong nhiều hơn 
sự xuất hiện hoặc việc đang khởi sinh. Cuối cùng thì các hành 
giả một cách hy hữu nhìn thấy việc đang khởi sinh hoặc việc 
đang xuất hiện. Vì vậy họ cảm thấy rằng tất cá các trạng thái về 
tỉnh thần và các quá trình về thể chất thì đang diệt vong hết sức 
mau lẹ, đang tiêu tan hết sức mau lẹ. Đôi khi họ cảm thấy SỰ 
biến mát, sự hoai diệt của đối tượng đã được chú niệm thì hết 
sức nhanh chóng. Trong giai đoạn nầy của tri thức, tất cả các 
hình thái đã bị mát đi. Các hành giả đã mát tri giác về hình thái 
của cơ thể, bàn tay, chân, và v.v. Những gì mà họ đang chứng 
tri chỉ là sự biến mát, sự hoại diệt và sự tiêu tan hết sức nhanh 
chóng của các hiện tượng. 


Sometimes yogis feel that they are unconscious for a 
second or two and lose their mindfulness. This means they see 
both object and subject are disappearing so swifily that they 
occasionally experience the subconscious mind. When the 
cocncentration is good enough, they are able to see very swifi 
disappeanace of the process of consciousness. This is the Insight 
Knowledge of Dissolution (Bhanga hana). But yogis do 
not easily get over this Insight Knowledge because they need to 
see the dissolution of mental and physical phenomena very well. 
So they stay in this stage of insight knowledge for some time. It 
is very good as there is no painful sensation, no itching and no 
aching. Although yogis sit for a very long time, they have no 
tendency to get up. They can sit for three or four hours very 
easily and comfortably, seeing successive disappearance and 
dissolution of all mental and physical phenomena which are 


256 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


observed. Occasionally they lose their sense of their bodily 
form. What they are realizing is just very swift disappearance 
and dissolution of mental and physical phenomena. 

Đôi khi các hành giả cảm thấy rằng ho vô ý thức trong một 
hoặc hai giây và mất đi chánh niệm của mình. Điều nầy có ý 
nghĩa là họ thâm thị cả hai khách thể và chủ thé đang biến mát 
một cách quá nhanh chóng đến mức thỉnh thoảng họ trải nghiệm 
ở trong tiềm thức. Khi sự định thức đã đủ tốt, thì họ có khả năng 
để thâm thị sự biến mắt nhanh chóng của quá trình tâm ý thức. 
Đây là Tri Thức Tuệ Giác về Sự Hoại Diệt (Hoại Diệt Trí). Thế 
nhưng các hành giả không có dé dàng vượt qua được tri thức tuệ 
giác này bởi vì họ cần phải thám thị hết sức kỹ lưỡng việc hoại 
điệt của các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất. Vì vậy họ an 
trú ở trong giai đoạn này của tri thức tuệ giác một thời gian. Điều 
ấy hết sức tốt đẹp vì không có cảm thọ khổ đau, không có bị 
đang ngứa ngáy và không có bị đang đau nhức. Cho dù các hành 
giả tọa hành trong một thời gian hết sức lâu dài, họ không có xu 
hướng để đứng lên. Họ có thể tọa hành trong ba hoặc bốn gió 
đồng hồ một cách hết sức dé dàng và một cách thoải mái, dang 
khi thám thị sự biến mát và sự hoại diệt liên tục của tất cả các 
hiện tượng về tinh thần và thể chất mà đã được quan sát. Thỉnh 
thoảng ho mát tri giác về hình thể của mình. Những gi mà họ 
đang chứng tri chỉ là sự biến mắt và sự hoại diệt hết sức nhanh 
chóng của các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất. 


The Sixth Insight: The Insight Knowledge Of Fearful 
Nature (Bhaya fidna). 

All conditioned phenomena, Sankhàra, are subject to 
dissolution, ever passing away. There is nothing that lasts even 
for a moment or a second. Sometimes yogis feel but do not know 
what they fear about. Actually in their mind, they see the 
dissolution and the disappearance of the mental and physical 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 257 


phenomena. Gradually they feel and realize that constant 
dissolution of mental and physical phenomena are fearful. This 
insight knowledge is called Knowledge of Fearful Nature of 
Mental and Physical Phenomena (Bhaya fiüna). This fear is 
different from the fear of seeing a tiger. When seeing a tiger, we 
have aversion to it and fear arises out of aversion (Dosa). So 
that fear is Dosa. Dosa is a unwholesome mental state 
(Akusala). But this fear in insight meditation (Vipassan8) is not 
Dosa. Though yogis, in this case, take all mental and physical 
phenomena as fearful, they do not have any aversion to them. 
They just perceive fear, that's all. This fear is not unwholesome 
(Akusala). On the contrary, it is wholesome (Kusala). It isa 
kind of insight knowledge that realizes the mental and physical 
phenomena as just fearful. 

Tuệ Giác Thứ Sáu: Tri Thức Tuệ Giác vé Thực Tính 

Sợ Hai (Kinh Cụ Trí / Bố Uy Trí). 

Tất cá các hiện tượng đã phụ hữu điều kiện, Pháp Hữu Vi, 
thì không tránh khỏi sự hoại diệt, đang hằng luôn diệt vong. 
Không có chi mà tồn tại thậm chí trong một khoảnh khác (sát 
na) hoặc một giây khác. Đôi khi các hành giả cảm thấy sợ hãi 
nhưng không biết là họ sợ hãi về điều chi. Thực sự là ở trong 
tâm thức của mình, họ thám thị sự hoại diệt và sự biến mất của 
các hiện tượng về tỉnh thần và thể chất. Dần dần họ cảm thấy 
và chứng tri được rằng sự hoại diệt liên tục của các hiện tượng 
về tinh thần và thể chất là dáng sợ hãi. Tri thức tuệ giác nầy đã 
được gọi là Tri Thức về Thực Tính Sợ Hãi của Các Hiện Tượng 
về Tinh Thần và Thé Chất (Kinh Cụ Trí / Bő Uy Trí). Sự sợ 
hãi này thì khác biệt với sự sợ hãi của việc đang nhìn thấy một 
con hỗ. Khi đang nhìn thấy một con hô, chúng ta có sự ác cảm 
với nó và sự sợ hãi khởi sinh do từ sự ác cảm. Vì vậy sự sợ hãi 
ấy là Sân Hận. Sân Hận là một trạng thái tinh thần vô tịnh hảo 
(Bát Thiện). Thế nhưng sự sợ hãi ở trong thiền định tuệ giác 


258 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


(Minh Sát Tuệ) không phải là Sân Hán. Dáu rằng các hành 
giả, trong trường hợp này, coi tất cá các hiện tượng về tinh thần 
và thể chất là đáng sợ hãi, họ không có bất luận sự ác cảm nào 
đối với chúng. Họ chỉ cảm nhận sự sợ hãi, chỉ có thế. Sự sợ 
hãi này không phải là vô tịnh hảo (Bất Thiện). Trái lại, nó là 
tịnh hảo (Thiện). Nó là một thể loại của tri thức tuệ giác mà 
chứng tri các hiện tượng về tinh thần và thể chất quả thật là đáng 
sợ hãi. 


The Seventh Insight: The Insight Knowledge Of 
Misery Nature (Adinava fiana). 

When yogis proceed with his intensive practice, 
distractions such as thoughts are very few. Even though they 
arise, yogis observe them and they disappear very instantly. 
Sometimes yogis come to know a thought is about to arise, they 
observe it and it does not arise at all. In this way, their 
concentration becomes deeper and deeper. Then yogis are 
disgusted with the fearful mental and physical phenomena which 
are found ever disappearing, ever vanishing. As yogis are 
disgusted with them, they do not feel delight in them. They feel 
miserable about these mental formations and physical 
processes. This is the Insight Knowledge of Misery Nature of 
Mental and Physical Phenomena (Adinava fidna). Then yogis 
do not feel happy with their meditation even though they do not 
have much distractions or thoughts. Most of the time their 
concentration is good enough but they are not happy with their 
meditational experience. They are in a depressed mood, 
reluctant to do something as if they are disinterested in 
meditation. Sometimes they think their meditation has gone 
down. Sometimes they think it is hopeless to go on with their 
practice. Actually they take interest in it though their facial 
expression is gloomy. If they attentively observe whatever they 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 259 


feel, it is not very difficult to get over it. Yogis can pass over 
this stage easily when they observe the situation they are in. 
Tuệ Giác Thứ Báy: Tri Thức Tuệ Giác vé Thực Tính 
Khón Khó (Khốn Khổ Trí / Quá Hoan Trí). 

Khi các hành giả tiếp tuc tién hóa vói viéc thuc hành 
chuyên sâu của mình, thi những sự phân tâm (thất niệm) chẳng 
hạn nhu là những sự nghĩ suy còn rat ít. Dù cho là chúng có 
khởi sinh, thì các hành giả quan sát chúng và chúng biến mát 
một cách hết sức mau lẹ. Đôi khi các hành giả đi đến hiểu biết 
rằng một nghĩ suy mà sắp sửa khởi sinh, họ quan sát nó và nó 
không có khởi sinh chút nào cả. Trong phương thức nầy, sự định 
thức của họ càng lúc càng trở nên thâm niệm hơn. Thế rồi các 
hành giả đã chán ghét với các hiện tượng vé tinh thần và thé chát 
đáng sợ hãi mà đã nghiệm thấy đang hằng biến mát, dang hằng 
luón tiéu tan. Vi các hành giá dà chán ghét vói chüng, nén ho 
không có cảm thấy khoái cảm với chúng. Ho cảm thấy khốn khổ 
về những sự hình thành về tinh thần và các quá trình vé thể chất 
nầy. Đây là Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính Khốn Khổ của 
Các Hiện Tượng vé Tinh Thần và Thể Chất (Khốn Khó Trí / 
Quá Hoạn Trị). Bấy giờ các hành giả không cảm thấy an lạc 
với thiền định của mình dù cho là họ không có lắm sự phân tâm 
hoặc những nghĩ suy. Hầu hết thời gian sự định thức của họ là 
đủ tốt nhưng họ không có an lạc với sự trải nghiệm về thiền định 
của mình. Họ đang trong một tâm trạng bị trầm uất, miễn cudng 
dé làm điều gi đó y như thé ho đã thờ o trong thiền định. Đôi 
khi họ nghĩ rằng thiền định của mình đã đi xuống. Đôi khi họ 
nghĩ răng quả là tuyệt vọng để tiếp tục với việc thực hành của 
mình. Thực sự là họ quan tâm đến nó dù cho nét mặt của họ là 
ưu sầu. Nếu như họ quan sát một cách chuyên tâm bất luận điều 
chỉ mà họ cảm thấy, thì quả là không có quá khó khăn để vượt 
qua nó. Các hành giả có thể vượt qua được giai đoạn này một 
cách dé dàng khi họ quan sát tình trạng mà họ đang lâm vào. 


260 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


The Eighth Insight: The Insight Knowledge Of 
Disgusting Nature (Nibbidà nana). 

At this stage, yogis feel bored about the formation, also 
about their life and the world. They could not find any place 
where they could live happily and comfortably. Sometimes they 
feel they should leave the meditation retreat and run away. 
Sometimes they want to throw themselves into the sea or the 
ravine because they do not find anything satisfactory in the 
world. Sometimes, in spite of good concentration, they have a 
tendency to get up after thirty minute's sitting even though they 
do not have any painful sensation or aching. Concentration is 
good, meditation is good but they have the desire to get up 
because they feel sitting meditation unsatisfactory. 

Sometimes yogis feel boredom without any obvious reason 
and want to go back home. So they go to their room and pack 
their things and come to the meditation teacher to ask for 
permission to leave. When the teacher says “Yes, you can go 
back. Please wait one more day, just observe what you feel.” 
Because the teacher is respected and beloved, so yogis obey him 
and reply “Yes Venerable Sir, I'll stay one more day.” Then 
yogis continue their practice, observing what they feel like 
“bored, bored,” “unhappy.. unhappy” and so on. Only one 
night passed. The next day, the teacher calls them “Today you 
are going home ?” “I will not go back. Now my meditation is 
very good” they said. This stage of insight knowledge is very 
tricky. It is called the Insight Knowledge of Disgusting Nature 
of Mental and Physical Phenomena (Nibbida nana). 

Tuệ Giác Thứ Tám: Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính 

Chán Ghét (Yếm Ó Trí / Yém Phiền Trí). 

Ở giai đoạn này, các hành giả cám thấy đã chán nan với sự 

hình thành, cũng luôn cả kiếp sống của mình và thế gian. Họ 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 261 


không thé nào tìm thấy bát luận noi nào mà họ có thé sống một 
cách hạnh phúc và thoải mái. Đôi khi họ cảm thấy họ nên rời 
khói khóa tu thiền tĩnh tâm và bỏ chạy trốn. Đôi khi họ muốn 
tự ném mình xuống biển cả hoặc khe núi bởi vì họ không tìm 
thấy bất luận điều chi duyệt ý ở trong thé gian. Đôi khi, bất chấp 
sự định thức tốt đẹp, họ có một xu hướng để đứng lên sau ba 
mươi phút tọa hành mặc dù họ không có bất luận cảm thọ khổ 
đau nào hoặc đang đau nhức. Sự định thức thì tốt đẹp, thiền định 
thì tốt đẹp nhưng họ có sự mong muốn để đứng lên bởi vì họ 
cảm thấy thiền tọa hành bát đuyệt ý. 

Đôi khi các hành giả cảm thấy tâm trạng buồn chán mà 
không có bất luận lý do hiển nhiên nào và muốn để về lại nhà. 
Vì vậy họ đi đến phòng của mình và đóng gói đồ đạc của mình 
và đến vị thiền sư để xin phép được rời khỏi. Khi vị thiền sư nói 
“Vâng, bạn có thể trở về. Xin vui lòng chờ thêm một ngày nữa, 
và chỉ cần quan sát những gì mà bạn cảm thấy.” Bởi vì vị thiền 
sư đã được kính trọng và yêu quý, vì vậy các hành giả vâng lời 
Ngài và trả lời “Vâng kính bạch Ngài, con sẽ ở lại thêm một 
ngày nữa.” Thế rồi các hành giả tiếp tục việc thực hành, thực 
hiện việc quan sát những gì mà họ cảm thấy như “đã chán nản 
à, đã chán nản à,” “không vui à... không vui à” và v.v. Chỉ có 
một đêm đã trôi qua. Ngày hôm sau, vị thiền sư gọi họ “Hôm 
nay ban có vé nhà không ?" “Con sẽ không có trở về. Bây giờ 
thiền định của con hết sức tốt đẹp” họ đã nói. Giai đoạn này của 
tri thức tuệ giác là hết sức phức tạp. Nó đã được gọi là Tri Thức 
Tuệ Giác về Thực Tính Chán Ghét của Các Hiện Tượng vé Tinh 
Thàn và Thé Chát (Yém Ó Trí / Yém Phién Trí). 


The Ninth Insight: The Insight Knowledge With Desire 

For Deliverance (Muficitukamyatà hana). 
Then yogis want to be free from the bondage of existence. 
However, when they proceed with the practice, they experience 


262 e TheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


various physical discomforts such as pain, aching, stiffening, 
etc. Yogis were patient with them in the earlier stages of insight 
knowledge, say the first, second and third stages of insight and 
observed them. Now they have physical discomforts again. 
They notice them but have no patience at all. They often have a 
tendency to change postures or to get up. But actually they do 
not do so. Yogis proceed with the practice. This is the stage of 
Insight Knowledge with Desire for Deliverance 
(Muficitukamyatà fdna). So this stage of insight is also very 
tricky. When the teacher explains and instructs them to observe 
what they are experiencing, they do it very well and pass over 
this Vipassana insight. 
Tuệ Giác Thứ Chin: Tri Thức Tuệ Giác với Duc 
Tầm Cầu Sự Giải Thoát (Dục Thoát Trí). 

Thế rồi các hành giả mong muốn để được thoát khỏi sự 
thúc phược của kiếp sống. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục tiến hóa 
với việc thực hành, họ trải nghiệm những sự khó chịu vé thé chát 
khác nhau chẳng hạn như là sự đau đớn, sự đau nhức, sự cứng 
đờ, v.v. Các hành giả đã kham nhẫn với chúng trong những giai 
đoạn ban đầu của tri thức tuệ giác, đại khái là các giai đoạn thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba của tuệ giác và đã quan sát chúng. Bây 
gid môt lần nữa họ lại có những sự khó chịu về thé chất. Họ chú 
tâm đến chúng nhưng không có sự kham nhẫn chút nào cả. Họ 
thường có một xu hướng dé thay đổi những tư thế hoặc để đứng 
lên. Nhưng thực ra họ không có làm như vậy. Các hành giả tiếp 
tục tiến hóa với việc thực hành. Đây là giai đoạn về Tri Thức 
Tuệ Giác với Duc Tam Cầu Sự Giải Thoát (Dục Thoát Trí). Vi 
vậy giai đoạn nầy của tuệ giác cũng hết sức phức tạp. Khi vị 
thiền sư giải thích và chỉ bảo họ để quan sát những gì mà họ đã 
đang trải nghiệm, thì họ thực hiện điều ấy hết sức tốt đẹp và vượt 
qua Minh Sát Trí này. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc DuKinhe 263 


The Tenth Insight: The Insight Knowledge With 
Reobservation (Patisankhà nana). 

As yogis want to get rid of these mental and physical 
phenomena which are ever arising and passing away, they strive 
their best to novice whatever object arising attentively. The 
more they put forth effort in their practice, the deeper their 
concentration becomes. The deeper their concentration 
becomes, the more severe painful sensation they experience. But 
yogis are not reluctant to observe it because they know that 
unless they observe it, they will not be able to get over this state. 
Sometimes they feel the painful sensation very intense and 
severe. But they are not reluctant, they strive their best, 
observing it. Then, it disappears instantly. So they experience 
more deeply the three characteristics of impermanence 
(Anicca), suffering (Dukkha) and non — self (Anatta). This is 
the tenth stage of insight knowledge, the Insight Knowledge with 
Reobservation (Patisankha fidna). 

Tuệ Giác Thứ Mười: Tri Thức Tuệ Giác với Sự Tái 
Quan Sát (Giản Trạch Trí / Quyết Ly Trí). 

Vì các hành giả mong muốn để thoát khỏi các hiện tượng 
về tinh thần và thé chất này mà vẫn đang hằng khởi sinh và diệt 
vong; họ phấn đấu hết sức mình để chú tâm vào bát luận đối 
tượng nào mà đang khởi sinh một cách chuyên tâm. Họ càng 
gia công nỗ lực trong việc thực hành của mình, thì sự định thức 
của họ càng trở nên thâm niệm hơn. Sự định thức của mình càng 
trở nên thâm niệm hơn, thì họ trải nghiệm cảm thọ đau đớn càng 
khốc liệt hơn. Thế nhưng các hành giả đã không có miễn cưỡng 
để quan sát nó bởi vì họ biết được rằng nếu không quan sát nó, 
thì họ sẽ không có khả năng để vượt qua được giai đoạn này. 
Đôi khi ho cam thấy cảm thọ dau đớn hết sức dữ đội và khóc 
liệt. Thế nhưng họ không có miễn cưỡng, họ phán đầu hết sức 
mình mà đang cùng quan sát nó. Thế rồi nó biến mát ngay lập 


264 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tức. Vì vậy họ càng trải nghiệm sâu sắc hơn nữa ba đặc tướng 
về sự không thường tồn (Vô Thường), sự đau khổ (Khổ Đau) 
và không tự ngã (Vô Ngã). Đây là giai đoạn thứ mười của tri 
thức tuệ giác, Tri Thức Tuệ Giác với Sự Tái Quan Sát (Giản 
Trạch Trí / Quyết Ly Trí). 


The Eleventh Insight: The Insight Knowledge With 
Equanimity (Sankharupekkha fana). 

Later on, yogis pass over the tenth stage of insight 
knowledge. All painful sensations are gone. T hey do not 
experience discomfort anymore. They feel tranquil and 
peaceful. Their concentration becomes deeper and stable but 
they no longer feel happy. What they experience is the arising 
and passing away of the observed object all the time. The mind 
is concentrated on it. In this stage of insight knowledge, even 
though yogis send their mind out to another object which they 
like most, the mind does not go out to the object or if it does, it 
will quickly return to the meditation object. The mind becomes 
elastic. This is the Insight Knowledge with Equanimity about 
Formations, Sankharupekkha ñãna, the eleventh stage of 
insight knowledge (Vipassana hana). 

Because of deep concentration, the insight is penetrating, 
sharp and clear. So whatever object yogis observe, they see its 
appearance and disappearance. Every object noted is seen as 
appearing and disappearing. Also their noting becomes stable. 
Yogis feel comfortable, tranquil and serene but they are neither 
happy nor unhappy about conditioned phenomena, namely, 
mind and matter (Sankhara). 

Yogis may experience this knowledge for about five to ten 
days, sometimes one month. But it is very near to the goal. I 
think it is natural for yogis to enjoy such a good stage of insight 
knowledge before they reach the goal. Some yogis stay in this 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 265 


stage for even one and a half months. In this stage, yogis have 
to observe more attentively and energetically so that they will 
not remain here. If they observe the object normally and 
steadily, their meditation will get stuck in this stage for one or 
two months. So, they should observe more attentively and 
energetically, then they come to experience very swift arising 
and passing away of mentality and physicality which are 
observed. 
Tuệ Giác Thứ Mười Một: Tri Thức Tuệ Giác với 
Sự Diém Tĩnh (Hành Xå Trí). 

Về sau này, các hành giả vượt qua được giai đoạn thứ mười 
của tri thức tuệ giác. Tất cả các cảm thọ đau đớn đã được biến 
mất. Họ không còn trải nghiệm sự khó chịu nữa. Họ cảm thấy 
tĩnh lặng và bình an. Sự định thức của họ càng trở nên thâm 
niệm hon và ôn định nhưng họ không có cảm thấy hạnh phúc. 
Điều mà họ trải nghiệm là việc đang khởi sinh và đang diệt vong 
của đối tượng đã được quan sát thường luôn. Tâm thức đã được 
định mục vào nó. Trong giai đoạn nầy của tri thức tuệ giác, dù 
cho các hành giả có gửi tâm thức của mình đến đối tượng khác 
mà họ ưa thích hơn hết, tâm thức không có ra khỏi đối tượng 
hoặc giả nếu có, thì nó sẽ một cách nhanh chóng trở lại đối tượng 
thiền định. Tâm thức trở nên linh hoạt. Đây là Tri Thức Tuệ 
Giác với Sự Điềm Tĩnh về Những Sự Hình Thành (Hành Xả 
Trí), giai đoạn thứ mười một của tri thức tuệ giác (Minh Sát 
Trị). 

Vì sự định thức thâm niệm, tuệ giác đang được thâm thấu, 
tỉnh xảo và hiển minh. Vì vậy, bất luận đối tượng nào mà các 
hành giả quan sát, họ thám thi được việc xuất hiện và việc biến 
mát của nó. Mỗi đối tượng đã chú niệm thì được thám thị đang 
là xuất hiện và đang biến mất. Cũng thế, việc đang chú niệm 
của họ trở nên ổn định. Các hành giả cảm thấy thoải mái, tĩnh 
lặng và thanh thản tuy nhiên họ không có hạnh phúc mà cũng 


266 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


không có bát hanh vé các hiện tượng đã phu hữu điều kiện, tức 
là, tâm thức và thé chất (Pháp Hữu Vi). 

Ở trong giai đoạn này, các hành giá càng phài quan sát mót 
cách chuyên tâm và một cách nghi lực hơn nữa nhằm dé cho ho 
sẽ không vẫn cứ còn ở lại đây. Nếu như họ quan sát đối tượng 
một cách bình thường và một cách đều đặn, thì thiền định của 
họ sẽ bị mắc mứu ở trong giai đoạn này trong một hoặc hai 
tháng. Vì vậy, họ nên quan sát một cách chuyên tâm và một 
cách nghị lực, thế rồi họ đi đến trải nghiệm một cách nhanh 
chóng việc đang khởi sinh và đang diệt vong của năng lực tỉnh 
thần và đặc tính thể chất mà đã được quan sát. 


The Twelfth Insight: The Insight Knowledge With 
Adaptation (Anuloma fiüna) 

Then yogis experience the next insight knowledge. This 
knowledge is in conformity with the previous insight knowledge 
and the following insight and enlightenments. So it is called 
Insight Knowledge with Adaptation, Anuloma fidna. In this 
stage of insight, yogis experience very smooth and rapid 
appearance and disappearance of Nama and Rüpa most of the 
time. 

Tuệ Giác Thứ Mười Hai: Tri Thức Tuệ Giác với 
Sự Thích Nghỉ (Thuận Tùng Trí). 

Sau đó các hành giả trải nghiệm tri thức tuệ giác tiếp theo. 
Tri thức này phù hợp với tri thức tuệ giác trước đó và tué giác 
sau đây và những sự giác ngộ. Vì vậy nó đã được gọi là Tri 
Thức Tuệ Giác với Sự Thích Nghi, Thuận Tùng Trí. Trong 
giai đoạn nầy của tuệ giác, phần lớn thời gian các hành giả trải 
nghiệm sự xuất hiện và sự biến mất của Danh và Sắc hết sức 
suôn sẻ và nhanh chóng. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 267 


The Thirteenth Insight: The Insight Knowledge On 
Borderline (Gotrabhu fiana) 

If yogis continue with their practice, they will come to the 
borderline in a short time. In two or three thought moments, 
they have reached the line and stand on it. The border here 
means the border between the lineage of an ordinary person 
(Puthujjana) and the lineage of a Noble Person (Ariya). 

When yogis are on the boundary, do they want to go ahead 
or go back ? If they want to go back, their attentions turn 
towards the past, but if they want to go ahead, their attentions 
look ahead. Ahead is the cessation of conditioned things, i.e. the 
cessation of all kinds of mentality (Nama) and physicality 
(Rüpa). If yogis want to proceed, standing on the boundary or 
border, they look ahead with reflection on the apst. Then they 
will know “IfI go ahead, all kinds of suffering will cease to exist. 
So should I go ahead ?” Yogis will think about it. The answer 
is Yes, because they have been suffering for many aeons 
(Kappas). The word Kappa means countless numbers of 
existences. When yogis are at the boundary, they will also reflect 
on their past experiences "I have been suffering for countless 
existences in this cycle of Dukkha. I've had enough of this, I 
must put an end to this suffering. " 

Their attention is then turning towards the cessation of 
suffering. That borderline knowledge is known as Gotrabhu 
fiüna. Gotra means lineage, which here refers to the lineage of 
ordinary people (Puthujjana). Once yogis pass that borderline, 
they become a Noble One (Ariya) because they have cut off the 
Puthujjana lineage. Venerable Nyanaponika Thera translates 
it as maturity knowledge or knowledge of maturity because 
yogis’knowledge is mature enough to attain the Path. Actually, 
we can translate it literally as the knowledge which has cut off 
the Puthujjana lineage. When the Puthujjana lineage has been 


268 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


cut off, yogis attain Sotüpattimagga fiüna and become a Noble 
One, an Ariya. 
Tuệ Giác Thứ Mười Ba: Tri Thức Tuệ Giác vé 
Phân Giới Tuyến (Chuyên Tộc Tri). 

Nếu như các hành giả tiếp tục với việc thực hành của mình, 
họ sẽ đi đến phân giới tuyến trong một thời gian ngắn. Trong 
hai hoặc ba khoảnh khắc nghĩ suy, thì họ đã đạt đến phân giới 
tuyến và trụ ở trên đó. Biên giới ở tại đây có ý nghĩa là biên giới 
giữa chủng tộc của một người bình thường (Phàm Phu) và 
chủng tộc của một bậc Thánh Nhân (Thánh Nhân). 

Khi các hành giả đã ở tại ranh giới, thì họ muốn tiến lên 
phía trước hoặc quay trở lại ? Nếu như họ muốn quay trở lại, thì 
những sự chú ý của họ xoay hướng về quá khứ, thế nhưng nếu 
như họ muốn tiến lên phía trước, thì những sự chú ý của họ nhìn 
về phía trước. Phía trước là sự chấm đứt của những điều phụ 
hữu điều kiện, tức là sự chấm dứt của tất cả các thể loại của năng 
lực tinh thần (Danh) và đặc tính thé chất (Sắc). Nếu nhu các 
hành giả muốn được tiếp tục tiến hóa, thì đang khi trụ ở tại ranh 
giới hoặc biên giới, họ nhìn về phía trước với sự suy nghiệm về 
quá khứ. Bay giờ họ sẽ liễu tri “Nếu như Tôi tiến lên phía trước, 
thì tất cả các thể loại của sự khổ đau sẽ chấm dứt hiện hữu. Vậy 
Tôi có nên tiến lên phía trước không ?” Các hành giả sẽ nghĩ 
suy về điều ấy. Câu trả lời là Có, bởi vì họ đã phải bị khổ đau 
trong rất nhiều thiên kỷ (Những Kiếp). Từ ngữ Kiếp có ý nghĩa 
là nhiều vô số ké của những kiếp sống. Khi các hành giả đã ở 
tại ranh giới, họ cũng sẽ suy nghiệm về những kiếp sống quá 
khứ của họ “Tôi đã phải bị khổ đau trong vô số kể kiếp sống 
trong chu trình của Khó Dau này. Tôi đã có đủ về điều nầy rồi, 
Tôi cần phải chấm dirt sự khó đau này. 

Sự chú ý của họ bấy giờ là đang chuyển sang về việc chấm 
dứt của sự khổ đau. Tri thức ranh giới áy đã được biết đến là 
Chuyển Tộc Trí. Huyết Tộc có ý nghĩa là chủng tộc, mà ở tại 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 269 


đây đề cập đến chủng tộc của người bình thường (Phàm Phu). 
Một khi các hành giả vượt qua ranh giới ấy, họ trở thành một 
bậc Thánh Nhân (Thánh Nhân) bởi vì họ đã cắt đứt chủng tộc 
Phàm Phu. Ngài Đại Trưởng Lão Nyanaponika dịch thuật nó 
là tri thức thuần thục hoặc tri thức về sự thuần thục bởi vì tri thức 
của các hành giả đã thuần thục đủ để đạt được Đạo Lộ. Thực tế 
thì, chúng ta có thé địch thuật nó theo nghĩa den là tri thức mà 
đã cắt đứt chủng tộc Phàm Phu. Khi chủng tộc Phàm Phu đã 
được cắt đứt, thì các hành giả đạt được Thất Lai Đạo Trí và trở 
thành một bậc Thánh Nhân, một Thánh Nhân. 


Seventh Stage: Purification Of Knowledge And Vision 
(Nana dassana visuddhi). 


Attributed to Magga Enlightenment. 
Immediately after the borderline insight knowledge 

(Gotrabhu fidna), there is Path Knowledge (Maggafiana) 
which realizes the Four Noble Truths thoroughly: 

1. Dukkha sacca: The Truth of Suffering. 

2. Samudaya sacca: The Truth of the Cause and Effect. 

3. Nirodha sacca: The Truth of the Cessation of Suffering. 

4. Magga sacca: The Truth of the Way Leading to the 

Cessation of Suffering. 

Because yogis realize these four Noble Truths, their 
knowledge and vision of the Truths is purified. This purification 
is known as Nana dassana visuddhi. Nana is knowledge, 
dassana is vision, visuddhi is purification. So Nana dassana 
visuddhi is the Purification of Knowledge and Vision. 

This is the seventh stage of purification. It refers to 
Sotüpattimagga fidna, the first knowledge of the Path 
(Maggafiüna). When yogis have attained this insight knowledge, 
they become a Sotüpanna. Sota means stream and Apanna 
means enterer. So Sotüpanna means Stream Enterer. Those 


270 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


yogis who have attained Sotüpattimagga fiüna have entered into 
the current of the Noble Eightfold Path. Only then, have they 
attained Purification of Knowledge and Vision, Nana dassana 
visuddhi. 
Giai Doan Thứ Bay: Sự Thanh Lọc Về Tri Thức và 
Kiến Thị (Tri Kiến Thanh Tịnh). 


Được quy vào thuộc tính Sự Giác Ngộ Đạo Lộ. 

Ngay sau tri thức tuệ giác ranh giới (Chuyển Tộc Tri), thì 
có Tri Thức Đạo Lộ mà chứng tri một cách triệt để Tứ Thánh 
Đế: 

1. Khó Dé: chân lý của sự khó đau. 

2. Tập Đế: chân lý về nguyên nhân của sự khổ đau. 

3. Diệt Dé: chân lý về việc chấm dứt của sự khó đau. 

4. Đạo Đế: chân lý về đạo lộ đắt dẫn đến việc chấm dứt của 
sự khổ đau. 

Bởi vì các hành giả chứng tri Tứ Thánh Dé này, tri thức và 
kiến thị của họ về những Chân Lý đã trở nên tinh khiết. Sự thanh 
lọc này đã được biết đến là Tri Kiến Thanh Tịnh. Trí là tri 
thức, Kiến Văn là kiến thị, Thanh Tịnh là sự thanh lọc. Vì vậy 
Tri Kiến Thanh Tịnh là Sự Thanh Lọc về Tri Thức và Kiến 
Thị. 

Đây là giai đoạn thứ báy của sự thanh lọc. Nó dé cập đến 
That Lai Dao Tri, tri thức thứ nhất của Đạo Lộ (Tuệ Dao). Khi 
các hành giả đã thành đạt được tri thức tuệ giác này, họ trở thành 
một bậc Thất Lai. Khê Lưu có ý nghĩa là dòng nước và Bậc 
Tham Dự có ý nghĩa là bậc dự vào. Vì vậy Bậc Quả Thất Lai 
có ý nghĩa là Bậc Dự Lưu. Những hành giả nào mà đã thành đạt 
được Thất Lai Đạo Trí thì đã dự vào lưu trình của Bát Thánh 
Đạo. Chỉ sau đó, họ mới thành đạt được Sự Thanh Lọc về Tri 
Thức và Kiến Thị, Tri Kiến Thanh Tịnh. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 271 


The Fourteenth Insight: Path Knowledge 
(Maggafiüna). 

When yogis have attained the First Knowledge of the Path, 
Sotüpattimagga fiüna, the first stage of the Enlightenment, they 
uproot the wrong view of a person, a being, a self or a soul 
(Sakküya ditthi) and skeptical doubt about the Triple Gem 
(Vicikicch8). Also, they can uproot the wrong view that rites and 
ritual can lead them to the cessation of suffering or Nibbüna 
(Silabbataparümasa ditthi). 

A person who has attained Sotapattimagga hana, the first 
of the Path Knowledge, will keep the five precepts intact. He 
will never kill any beings, never take what is not given by the 
owner, always refrain from sexual misconducts, abstain from 
telling lies, and never take any intoxicants. These five precepts 
are naturally observed by the Stream Enterer and are, therefore, 
called Ariyakanta sila. That is why a Sotüpanna will never be 
reborn in the four woeful states after death. 

Tuệ Giác Thứ Mười Bốn: Tri Thức Đạo Lộ 
(Tuệ Đạo). 

Khi các hành giả đã thành đạt được Tri Thức thứ nhất của 
Đạo Lộ, Thất Lai Đạo Trí, giai đoạn thứ nhất của Sự Giác Ngộ, 
họ nhó bật góc rễ kiến giải sai làm (tà kién) về một con người, 
một hữu tình, một tự ngã hoặc một linh hồn (Hữu Thân Kiến) 
và sự nghi ngờ thắc mắc về Tam Bảo (Hoài Nghi). Hơn nữa họ 
có thé nhó bật gốc rễ kiến giải sai làm (tà kiến) về các nghi lễ và 
những lễ tục mà có thé đắt dán họ đến việc chấm dứt của sự khó 
đau hoặc Níp Bàn (Giới Chấp Tiện Thị Kiến Thủ). 

Một bậc đã thành đạt được Thất Lai Đạo Trí, Tri Thức 
thứ nhất của Đạo Lộ, sẽ gif tron vẹn năm điều học giới. Họ sẽ 
không bao giờ sát mạng bất luận một hữu tình nào, không bao 
giờ lay cái chi mà không được cho do bởi chủ nhân, luôn luôn 
tự kiểm thúc tất cả mọi tính dục tà hạnh, tránh xa việc vọng ngữ, 


272 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


và không bao giờ dùng bát luận chát làm nhiễm say nào. Những 
năm điều học giới nầy đã được thọ trì một cách thường nhiên do 
bởi Bậc Quả Thất Lai và, vì thế, đã được gọi là Thuận Thánh 
Giới (Giới Luật đã được chăm sóc triu mến do bởi các Bậc 
Thánh Nhân). Đó là lý do tại sao một Bậc Quả Thất Lai sẽ 
không bao giờ bị tái tục ở trong bốn trạng thái thống khó (Ti 
Khé Thi) sau khi mệnh chung. 


Two More Insights: The Fifteenth And Sixteenth 
Insights. 
The Fifteenth Insight: Fruition Knowledge 
(Phalafiàna). 

Following the Path Knowledge is the Fruition Knowledge 
(Phalafüna). With this knowledge, yogis enjoy the bliss of 
enlightenment. 

The Sixteenth Insight: Knowledge Of Reviewing 
(Paccavekkhanafiüna). 

After Path Knowledge and  Fruition Knowledge 
(Magganana and Phalafiüna), there comes the Knowledge of 
Reviewing, Paccavekkhanandua, which reviews what yogis 
have experienced in their meditative practice. 

Thêm Hai Tuệ Giác Nira: Tuệ Giác Thứ Mười Năm 

Và Mười Sáu. 
Tuệ Giác Thứ Mười Lám: Tri Thức Quá Vị 
(Tuệ Quả). 

Tiếp theo Tri Thức Đạo Lộ là Tri Thức Quả VỊ (Tuệ Quả). 
Với tri thức nầy, các hành giả thụ hưởng phúc đức của sự giác 
ngộ. 

Tuệ Giác Thứ Mười Sáu: Trí Thức Về Sự Tái 
Quán Chiếu (Suy Quán Trí / Tái Quán Chiếu Trị). 

Sau Tri Thức Đạo Lộ và Tri Thức Quả Vị (Tuệ Đạo và 

Tuệ Quả), đi đến Tri Thức về Sự Tái Quán Chiếu, Suy Quán 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 273 


Trí / Tái Quán Chiếu Trí, nhàm dé xét duyệt lại những gì mà 
các hành giả đã có được trải nghiệm trong việc thực hành thiền 
định của mình. 


In summary, there are seven stages of purification yogis 
have to go through until they have attained their goal: 
1. The Purification of Moral Conduct (Sila visuddhi). 
2. The Purification of Mind (Citta visuddhi). 
3. The Purification of View (Difthi visuddhi). 
4. The Purification by Overcoming Doubt (Kankhüvitarana 
visuddhi). 
5. The Purification of Knowledge and Vision of Path and 
Non — Path (Maggümagga nana dassana visuddhi). 
6. The Purification of Knowledge and Vision of the Course 
of Practice (Patipadà hana dassana visuddhi). 
. The Purification of Knowledge and Vision (Nana dassana 
visuddhi). 

The first thirteen stages of insight are mundane knowledge 
or mundane wisdom (Lokiyafiüna). If yogis have enough effort 
and enough time, they can attain Path Knowledge (Maggafiana) 
and Fruition Knowledge (Phalafiüna). These two stages of 
knowledge (Nana) are supramundane knowledges or 
supramundane wisdom (Lokuttarafiüna). Nowadays, the world 
is full of mental defilements (Kilesas) such as greed (Lobha), 
hatred (Dosa) and delusion (Moha). So, it’s not easy to attain 
supramundane knowledge, Lokuttarafiüna, within seven or ten 
days or a month. Only if yogis have enough time, says one 


M 


month, three months or one year, and puts forth enough effort in 
the practice, they may be able to attain supramundane wisdom, 
Path and Fruition Knowledge (Lokuttarafiana). 


274 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Tóm lai, có bây giai đoạn của sự thanh lọc các hành giả 
phải trải qua cho đến khi họ đã thành đạt được mục tiêu của 
mình: 

. Sự thanh lọc về giới đức (Giới Thanh Tịnh). 
. Sự thanh lọc về tâm thức (Tâm Thanh Tịnh). 
. Sự thanh lọc về quan kiến (Kiến Thanh Tịnh). 
. Sự thanh lọc bằng cách vượt qua được sự nghi ngờ (Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh). 
5. Sự thanh lọc về tri thức Chính Đạo và Phi Đạo (Đạo Phi 

Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 

6. Sự thanh lọc về Tri Thức và Kiến Thị vào Quá Trình Thực 

Hành (Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 

7. Sự thanh lọc về Tri Thức và Kiến Thị (Tri Kiến Thanh 

Tịnh). 

Mười ba giai đoạn đầu tiên của tuệ giác là tri thức hiệp thế 
hoặc trí tuệ hiệp thế (Hiệp Thế Trí). Nếu như các hành giả có 
đủ sự nỗ lực và đủ thời gian, thì họ có thể thành đạt được Tri 
Thức Dao Lộ (Tuệ Đạo) và Tri Thức Quả Vị (Tuệ Quả). Hai 
giai đoạn này của tri thức (Trí) là những tri thức siêu thế hoặc 
tri tuệ siêu thé (Siêu Thé Trị). 

Ngày nay, thế gian thì đầy dáy những Pháp uế nhiễm tinh 
thần (Những Phiền Não) chẳng hạn như là lòng tham lam 
(Tham), sự sân hận (Sân), sự si mê (Si). Vi vậy, quả là không 
dé dàng dé đạt được Tri Thức Siêu Thế, Siêu Thé Trí, trong 
vòng bay hoặc mười ngày hoặc một tháng. Chỉ khi các hành giả 
đã có đủ thời gian, nói rằng một tháng, ba tháng hoặc một năm, 
và gia công nỗ lực đủ đầy trong việc thực hành, thì họ có thể có 
khả năng dé thành dat được trí tuệ siêu thế, Tri Thức Đạo Lộ và 
Quả Vị (Siêu Thế Trị). 


A WN RS 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 275 


SUMMARY TABLE OF 
l SEVEN STAGES OF PURIFICATION 
Attributed to their Corresponding Vipassanā Insights 


+ First Stage: Purification of Moral Conduct (Sila 
visuddhi). 

+ Second Stage: Purification of Mind (Citta visuddhi). 

t Third Stage: Purification of View (Ditthi visuddhi). 

First Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Discerning Mind and Matter (Namariipa pariccheda hana). 

+ Fourth Stage: Purification by Overcoming Doubt 
(Kankhavitarana visuddhi). 

Second Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Conditionality (Paccayapariggaha fiana). 

t Fifth Stage: Purification of Knowledge and Vision of 
Path and Non - Path (Maggämagøa fiana dassana visuddhi). 

Third Vipassanä Insight: The Insight Knowledge of Clear 
Comprehension (Paccakkha sammasana nana). 

Fourth Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Arising and Passing Away of Mental and Physical Phenomena 
(Udayabbaya ñäāņa). 

+ Sixth Stage: Purification of Knowledge and Vision of 
the Course of Practice (Patipada fidna dassana visuddhi). 

Fifth Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Dissolution (Bhanga fana). 

Sixth Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Fearful Nature (Bhaya fiana). 

Seventh Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Misery Nature (Adinava ñãna). 

Eighth Vipassana Insight: The Insight Knowledge of 
Disgusting Nature (Nibbida fiana). 


276  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Ninth Vipassana Insight: The Insight Knowledge with 
Desire for Deliverance (Muficitukamyata ñãna). 

Tenth Vipassana Insight: The Insight Knowledge with 
Reobservation (Patisankha ñãna). 

Eleventh Vipassana Insight: The Insight Knowledge with 
Equanimity (Sankharupekkhà ñãna). 

Twelfth Vipassana Insight: The Insight Knowledge with 
Adaptation (Anuloma fiana). 

Thirteenth Vipassanä Insight: The Insight Knowledge on 
Borderline (Gotrabhu ñãna). 

+ Seventh Stage: Purification of Knowledge and Vision 
(Nana dassana visuddhi). 

Fourteenth Vipassana Insight: Path Knowledge 
(Maggañana). 

Two Remaining Insights: 

Fifteenth Vipassana Insight: Fruition Knowledge 
(Phalafiana). 

Sixteenth Vipassana Insight: Knowledge of Reviewing 
(Paccavekkhanafiana). 


BANG TOM LUQC VE 
BAY GIAI DOAN CUA SU THANH LOC 
Được Quy Vào Thuộc Tính Những Minh Sát Trí 
Tương Ứng Của Chúng 


+ Giai Đoạn Thứ Nhất: Sự thanh lọc về giới đức 
(Giới Thanh Tịnh). 

+ Giai Đoạn Thứ Hai: Sự thanh lọc về tâm thức 
(Tâm Thanh Tịnh). 

+ Giai Đoạn Thứ Ba: Sự thanh lọc về quan kiến 
(Kiến Thanh Tịnh). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe — 277 


Minh Sát Trí thứ nhất: Tri Thức Tuệ Giác về Việc Phân 
Biệt Các Hiện Tượng Thuộc Tinh Thần và Thể Chất (Danh Sắc 
Phân Biệt Trị). 

+ Giai Đoạn Thứ Tư: Sự thanh lọc bằng cách vượt qua 
được sự nghỉ ngờ (Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh). 

Minh Sát Trí thứ hai: Tri Thức Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều 
Kiện (Duyên Sinh Thú Chấp Trí). 

+ Giai Đoạn Thứ Năm: Sự thanh lọc về tri thức Chính 
Đạo và Phi Đạo (Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 

Minh Sát Trí thứ ba: Tri Thức Tuệ Giác vé Sự Liễu Tri Rõ 
Ràng (Hiện Kiến Quán Trạch Trí). 

Minh Sát Trí thứ tư: Tri Thức Tuệ Giác về Việc Đang Khởi 
Sinh và Việc Đang Diệt Vong của Các Hiện Tượng Tinh Thần 
Và Thể Chất (Sinh Diệt Trí). 

+ Giai Đoạn Thứ Sáu: Sự thanh lọc về Tri Thức và Kiến 
Thị vào Quá Trình Thực Hành (Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh). 

Minh Sát Trí thứ năm: Tri Thức Tuệ Giác về Sự Hoại Diệt 
(Hoại Diệt Trí). 

Minh Sát Trí thứ sáu: Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính Sợ 
Hai (Kinh Cụ Trí / Bố Uy Trị). 

Minh Sát Trí thứ báy: Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính 
Khốn Khổ (Khốn Khó Trí / Quá Hoan Trí). 

Minh Sát Trí thứ tám: Tri Thức Tuệ Giác về Thực Tính 
Chán Ghét (Yém Ó Trí / Yém Phién Trí). 

Minh Sát Trí thứ chín: Tri Thức Tuệ Giác với Dục Tầm 
Cầu Sự Giải Thoát (Dục Thoát Trí). 

Minh Sát Trí thứ mười: Tri Thức Tuệ Giác với Sự Tái 
Quan Sát (Giản Trạch Trí / Quyết Ly Trí). 

Minh Sát Trí thứ mười một: Tri Thức Tuệ Giác với Su 
Điềm Tĩnh (Hành Xả Trí). 

Minh Sát Trí thứ mười hai: Tri Thức Tuệ Giác với Sự 
Thích Nghi (Thuận Tùng Trí). 


278  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Minh Sát Trí thứ mười ba: Tri Thức Tuệ Giác vào Phân 
Giới Tuyến (Chuyển Tộc Trí). 

+ Giai Đoạn Thứ Báy: Sự thanh lọc vé Tri Thức và 
Kiến Thị (Tri Kiến Thanh Tịnh). 

Minh Sát Trí thứ mười bốn: Tri Thức Đạo Lộ (Tuệ Dao). 

Hai Tuệ Giác còn lại: 

Minh Sát Trí thứ mười lăm: Tri Thức Quả Vị (Tuệ Quả). 

Minh Sát Trí thứ mười sáu: Tri Thức về Sự Tái Quán Chiếu 
(Suy Quán Trí / Tái Quán Chiếu Trí). 


Some Important Points. 
Cüla Sotüpanna. 

Some people mistakenly hold the view that Sotapanna are 
of two kinds: Senior Sotüpanna and Junior Sotapanna. It is 
because Visuddhimagga (The Path of Purification) and other 
commentaries mention that a yogi who has attained the second 
stage of the Insight Knowledge of Conditionality (Paccaya 
pariggaha hana) is a Cüla Sotapanna. The word Cilla, in some 
cases, refers to "Junior" or "Small." That's why some people 
mistakenly take Cilla Sotapanna as a “Junior Sotapanna" or 
“Small Sotapanna." But in this case, the word *Cüla" in Chia 
Sotapanna does not mean junior or small. It really means 
“similar,” namely, a Cüla Sotapanna is similar to a Sotapanna 

A Sotüpanna will never be reborn in the four woeful states 
or Apaya worlds in all future existences. One who has attained 
Paccaya pariggaha  fiüna, the Insight Knowledge of 
Conditionality, will not be reborn in any of the four woeful states 
only in the next existence. So for the next existence, Ciila 
Sotüpanna is similar to a Sotapanna in the respect. That is the 
meaning of “Cilla” in Cüla Sotüpanna. For this reason, the 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 279 


person who has attained Paccaya pariggaha ñāņa is called 
Chia Sotapanna. 
Một Số Điểm Quan Trọng. 
Tiểu Thất Lai. 

Một số người một cách lầm lẫn giữ láy quan niệm rằng Bậc 
Thất Lai thì có hai thể loại: Bậc Niên Trướng Thất Lai 
(Trưởng Tu Đà Hườn) va Bậc Niên Âu That Lai (Tiểu Tu Đà 
Huon). Đó là bởi vì Bộ Thanh Tinh Dao và các bộ chú giải nói 
rằng một hành giả mà đã thành đạt được giai đoạn thứ hai của 
Tri Thức Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều Kiện (Duyên Sinh Thủ 
Chấp Trí) là một Bậc Tiểu Thất Lai (Tiéu Tư Đà Huon). 

Từ ngữ “Tiểu,” trong một vài trường hợp, đề cập đến “niên 
ấu” hoặc “nhỏ bé.” Đó là lý do tại sao một số người một cách 
lầm lẫn nắm lấy Tiểu That Lai là một “Bậc Niên Au That Lai" 
hoặc “Bậc Tiểu Thất Lai.” Nhung trong trường hợp nay, từ 
ngữ “Tiểu” trong Tiểu Thất Lai không có ý nghĩa niên ấu hoặc 
nhỏ bé. Nó thực sự có ý nghĩa là “tương tự,” tức là, một Tiểu 
That Lai là tương tự đến một Bậc That Lai. 

Một Bậc Thất Lai sẽ không bao giờ bị tái tục ở trong bốn 
trạng thái thống khổ hoặc Tứ Khổ Thú trong tất cả các kiếp 
sống vị lai. Một bậc đã thành đạt được Duyên Sinh Thủ Chấp 
Trí, Tri Thức Tuệ Giác về Phụ Hữu Điều Kiện, sẽ không bị tái 
tục trong bất luận một trạng thái nào trong bốn trạng thái thống 
khó (Tit Khổ Thú) chi trong kiếp sống kế tiếp. Vì vậy trong kiếp 
sống kế tiếp, Tiểu Thất Lai là tương tự đến một Bậc Thất Lai 
vé mặt này. Đó là ý nghĩa của từ ngữ “Tiểu” trong Tiểu Thất 
Lai. Vì lý do nầy, người mà đã thành đạt được Duyên Sinh Thủ 
Chấp Trí thì đã được gọi là một Bậc Tiểu That Lai. 


Samatha And Vipassanl. 
There are two types of meditation in Buddhism. (One is 
Samatha meditation and the other is Vipassana meditation. We 


280 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


should know the difference between them. Here Samatha means 
concentration and Vipassana insight or experiential knowledge 
of bodily and mental phenomena. The purpose of Samatha 
meditation is to attain deep concentration of the mind on a single 
object. So Samatha meditation is practiced to attain very strong 
concentration of the mind such as access concentration 
(Upacara samadhi) or absorption (Appana samadhi, jhana). 
So when yogis practice Samatha meditation, they have to 
concentrate their mind on a single conceptual object (except for 
two objects taken by the Immaterial Jhünas) but whatever the 
object may be, the aim of Samatha meditation is to obtain deep 
concentration of the mind. 
An Chi Và Minh Sát Tuệ. 

Có hai thé loại vé thiền định ở trong Phát Giáo. Một là 
thiền định An Chỉ và thể loại kia là thiền định Minh Sát Tuệ. 
Chúng ta nên hiểu biết sự khác biệt giữa chúng. Tại đây An Chỉ 
có ý nghĩa sự định thức và Minh Sát Trí hoặc tri thức lịch duyệt 
về các hiện tượng tinh thần và thể chất. Mục đích của thiền định 
An Chỉ là đạt được sự định thức thâm niệm của tâm thức vào 
một đối tượng duy nhất. Vì vậy thiền định An Chỉ đã được thực 
hành để đạt được sự định thức hết sức mạnh mẽ của tâm thức 
chăng hạn như là sự định thức tiếp cận (Định Cận Hành) hoặc 
sự tập trung định mục (Định An Chỉ / Nhập Thiền Định). Vì 
vậy, khi các hành giá thực hành thiền định An Chỉ, họ phải định 
mục tâm thức của họ vào một đối tượng khái niệm (ché dinh) 
duy nhất [ngoại trừ hai đối tượng đã được thực hiện bằng với 
các Nhập Thiền Dinh Phi Vật Chất (Thién Vô Sắc Giới)] thé 
nhưng bát luận đối tượng có thể là chỉ, thì mục đích của thiền 
định An Chỉ là để có được sự định thức thâm niệm của tâm thức. 


In this practice, yogis have to take a single object and focus 
their mind on it. They have to make some device or Kasina as 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 281 


the object of meditation. For instance, to make a color Kasina, 
yogis have to make a red circle on the wall about two feet from 
the floor in accordance with the Visuddhimagga commentary. 
They must make the red circle about the size of a plate and the 
color must be of pure red, even and smooth. After the device 
have been made, they have to sit on the floor about two feet from 
the wall, look at the red circle and concentrate on it. Gradually 
the mind will be concentrated on the object. But in the beginning 
of the practice, the mind does not always stay with the object. 
Sometimes it just thinks about something else. It wanders and 
goes astray. Then yogis have to bring the mind back to the red 
circle object again, then focus and observe it as "red, red, red." 
Yogis continue this way of practice and, gradually, the mind 
becomes concentrated on the object of meditation. This is the 
way of Samatha meditation in brief. 

Trong viéc thuc hành này, các hành già phài chon láy mót 
đối tượng duy nhất và an định tâm thức của mình vào nó. Họ 
phải tạo một vài thiết bị thủ công hoặc Đề Mục Hoàn Bị là đối 
tượng của thiền định. Ví dụ như, dé tạo một Đề Mục Hoàn Bị 
màu sắc, thì các hành giả phải tạo một cái vòng tròn màu đỏ ở 
trên tường cách nền nhà vào khoảng sáu tắc (2 x 0.305 =0.61m) 
thể theo bộ chú giải của Thanh Tịnh Đạo. Họ cần phải tạo một 
cái vòng tròn đỏ có kích cỡ độ bằng một cái đĩa và màu sắc phải 
là màu đỏ thuần túy, bằng phẳng và mịn màng. Sau khi thiết bị 
thủ công đã được tạo ra, họ phải tọa hành trên nền nhà cách bức 
tường vào khoảng sáu tắc, nhìn vào cái vòng tròn đỏ và định 
thức vào nó. Dần dần tâm thức sẽ được định mục vào đối tượng. 
Thế nhưng vào giai đoạn bắt đầu của việc thực hành, tâm thức 
không có thường luôn an trú với đối tượng. Đôi khi nó chỉ nghĩ 
suy về điều gì khác. Nó hoang du và đi lầm đường lạc lối. Bấy 
giờ các hành giả phải đưa tâm thức trở lại đối tượng cái vòng 
tròn đỏ một lần nữa, sau đó an định và quan sát nó như vầy “đỏ 


282  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


à, đỏ à, đỏ à." Các hành giả tiếp tuc phương thức nầy của việc 
thực hành, dần dần tâm thức trở nên đã được định mục vào đối 
tượng của thiền định. Đây là phương thức của thiền định An 
Chỉ một cách ngắn gọn. 


As yogis have practiced it for some days or months, the 
concentration becomes better and better, deeper and deeper. 
Finally the mind is absolutely concentrated on the object of 
meditation as it is absorbed into this object. Such a state of mind 
is called Jhüna or Appanda in Pali. When the mind is totally 
fixed to the object of meditation, it is called fixed mind, Jhana. 
It is also called absorption, Appand. 

Jhüna has four or five stages in accordance with the 
teaching of the Buddha. In the second stage of Jhüna, 
concentration is better than in the first. Then in the third stage, 
the concentration is better than in the second, etc. As long as the 
mind is deeply concentrated on the object of meditation, it is free 
from all mental impurities such as desire, greed, lust, hatred, 
anger, ignorance, jealousy... Because there are no impurities in 
the concentrated mind, yogis feel calm, tranquil, happy and 
peaceful. Tranquility, serenity and calmness are the results of 
Samatha meditation. 

Khi các hành giả đã thực hành thiền dinh An Chi trong một 
vài ngày hoặc vài tháng, thì sự định thức càng lúc càng trở nên 
tốt đẹp hơn, càng lúc càng thâm niệm hơn. Cuối cùng thì quả 
tắt nhiên là tâm thức đã được định mục vào đối tượng của thiền 
định vì nó đã Định An Chỉ vào đối tượng này. Trong Pali ngữ, 
một trạng thái tâm thức như thế đã được gọi là Nhập Thiền 
Định hoặc Định An Chi. Khi tâm thức đã hoàn toàn có dinh 
vào đối tượng của thiền định, thì nó đã được goi là tâm thức đã 
có định, Nhập Thiền Định. Nó cũng còn được gọi là sự tập 
trung định mục, Định An Chỉ. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 283 


Thé theo huấn từ của Đức Phật thì Nhập Thiền Định có 
bốn hoặc năm giai đoạn. Trong giai đoạn thứ hai của Nhập 
Thiền Định, thì sự định thức tốt hơn so với giai đoạn thứ nhất. 
Thế rồi ở trong giai đoạn thứ ba, sự định thức tốt hơn so với giai 
đoạn thứ nhất, v.v. Bao giờ mà tâm thức đã được định mục một 
cách thâm niệm vào đối tượng của thiền định, thì nó được thoát 
khỏi hết tất cả những Pháp bát tịnh tinh thần chẳng han nhu là 
lòng dục vọng, lòng tham muốn, sự tham dục, lòng thù hận, sự 
sân hận, sự thiếu hiểu biết (vô minh), sự ganh ty (tât do)... Vi 
không có những Pháp bất tịnh ở trong tâm thức đã được định 
mục, các hành giả cảm thấy an tịnh, tĩnh lặng, hạnh phúc và bình 
an. Sự tĩnh lặng, sự thanh thản và sự an tịnh là những hệ quả 
của thiền định An Chỉ. 


But in ancient times there were some devotees who 
practiced Samatha meditation with the goal of obtaining 
supernormal powers such as clairvoyance and clairaudience. 
These supernormal powers can be attained based on all the 
Jhünas. When yogis are skilled in entering any stage of Jhüna, 
they can the proceed with their meditation in order to attain 
psychical or supernormal powers. But though they may be able 
to attain them through the stages of Jhüna, they are not able to 
rightly understand the intrinsic nature of mental and physical 
phenomena. They are not able to uproot any mental defilements 
which are the cause of suffering (Dukkha). Therefore, they 
cannot get free from all kinds of suffering, mental or physical. 
As long as one cannot uproot or exterminate these mental 
defilements or impurities, he is subject to suffering (Dukkha). 

Thé nhung trong thời cổ đại đã có một số tín đồ mà đã thực 
hành thiền định An Chỉ với mục đích để có được những năng 
lực phi thường chẳng hạn như là thiên nhãn thông và thiên nhĩ 
thông. Những năng lực phi thường này có thé thành đạt được 


284 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


dựa trên tất cả tầng Nhập Thiền Định. Khi các hành giả đã có 
kỹ năng để nhập vào bất luận giai đoạn nào của Nhập Thiền 
Định, thì bấy giờ họ có thể tiếp tục tiến hóa với việc thiền định 
của mình nhằm để đạt được những năng lực siêu nhiên hoặc 
năng lực phi thường. Thế nhưng mặc dù họ có thể có khả năng 
để đạt được chúng thông qua các giai đoạn của Nhập Thiền 
Định, họ không có khả năng để tuệ tri một cách chân chính thực 
tính nội tại của các hiện tượng về tinh thần và thể chát. Họ không 
có khả năng dé nhó bật góc rễ bát luận những Pháp uế nhiễm 
(phiền não) nào mà là nguyên nhân của sự khó đau (Khé Dau). 
Do đó, họ không thể nào thoát khỏi mọi thể loại của sự khổ đau, 
tinh thần hoặc thé chát. Bao giờ mà người ta không thé nào nhổ 
bật gốc rễ hoặc diệt tuyệt những Pháp uế nhiễm hoặc bát tịnh 
này, thì họ không tránh khỏi sự khó đau (Khổ Dau). 


Vipassand meditation is practiced to attain not only deep 
concentration of the mind but also liberation from all kinds of 
mental and physical suffering through the realization of our 
body — mind processes in their true nature. So the purpose of 
Vipassanü meditation is to attain the cessation of suffering 
through right understanding of mental and physical processes. 
For this, we need some degree of concentration. This 
concentration can be attained through constant and 
uninterrupted mindfulness of the mind — body process. Thus, we 
have a variety of objects of meditation: happiness is an object of 
meditation and so are anger, sorrow, painful sensation, 
stiffness, numbness and so on. Any mental or physical process 
can be the object of Vipassana meditation. 

Thiền định Minh Sát Tuệ đã được thực hành dé dat được 
không chỉ là sự định thức thâm niệm của tâm thức mà còn là sự 
giải thoát khỏi tất cả các thể loại của sự khổ đau về tỉnh thần và 
thể chất thông qua việc chứng tri các quá trình Thân — Tâm của 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 285 


chúng ta trong chán thực tính của chúng. Vì vậy, mục đích của 
thiền định Minh Sát Tuệ là để đạt được việc chấm đứt sự khó 
đau thông qua tuệ tri chân chính (chánh kiến) vào các quá trình 
về tinh thần và thé chất. Đối với điều này, chúng ta cần có một 
vài trình độ của sự định thức. Sự định thức này có thé thành đạt 
được thông qua chánh niệm kiên định và không bị gián đoạn vào 
quá trình Thân — Tâm. Bởi do vậy, chúng ta có một loạt các đối 
tượng của thiền định: niềm hạnh phúc là một đối tượng của thiền 
định và sau đó là sự sân hận, nỗi buồn phiền, cảm thọ đau đớn, 
sự cứng đờ, sự té cứng và v.v. Bắt luận quá trình nào về tỉnh 
thần hoặc thể chất thì có thể là đối tượng của thiền định Minh 
Sát Tuệ. 


The purpose and the results of Samatha and Vipassana 
meditation are, therefore, different. So are the methods. Go 
back to what I explained earlier. When yogis walk, they observe 
the movement of the foot: the lifting, pushing and dropping. At 
the beginning of the practice, their mind is not well concentrated 
on the foot. When the mind wanders, yogis have to observe it as 
it is until that wandering mind disappears. Only after it has 
disappeared, do yogis note the movement of the foot again as 
usual. When the mind becomes well concentrated on the 
movement of the foot, what yogis note is the movement of lifting, 
pushing and dropping, not the form of the foot or the body 
during walking. When the foot is lified, the mind notes it as 
lifting; when the foot is pushed forward, the mind notes it as 
pushing; when the foot is dropped, the mind notes it as pushing; 
when the foot is dropped, the mind notes it as dropping. When 
yogis come to realize them as natural processes of movement, 
they also come to realize the mind that notes them. The lifting 
movement is one process and the mind that notes it is another 
process. The pushing movement is one process and the mind that 


286 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


notes it is another process. In this way, yogis thoroughly realize 
the two processes of mental phenomena and physical 
phenomena. 

Do đó, muc đích và những hé quả của thiền dinh An Chỉ 
và Minh Sát Tuệ là khác biệt. Các phương pháp thì cũng vậy. 
Hãy quay trở lại những gì mà Sư đã giải thích trước đó. Khi các 
hành giả bộ hành, họ quan sát sự cử động của bàn chân: việc 
đang dỡ lên, việc đang đưa đi và việc đang hạ xuống. Vào giai 
đoạn bắt đầu của việc thực hành, tâm thức của họ không có được 
định mục tốt vào bàn chân. Khi tâm thức hoang du, các hành 
giả phải quan sát nó khi nó đang là cho đến khi tâm thức đang 
hoang du ấy bién mát. Chỉ sau khi nó đã biến mát, thì các hành 
giả mới chú niệm sự cử động của bàn chân như bình thường. 
Khi tâm thức trở nên đã được định mục tốt vào sự cử động của 
bàn chân, điều mà các hành giả chú niệm là sự cử động của việc 
đang dỡ lên, đang đưa đi và đang hạ xuống: không phải là hình 
dạng của bàn chân hoặc là hình thể trong lúc đang bộ hành. Khi 
bàn chân đã đỡ lên, thì tâm thức chú niệm nó là đang dỡ lên; khi 
bàn chân đã đưa đi về phía trước, thì tâm thức chú niệm nó là 
đang đưa đi; khi bàn chân đã hạ xuống, thì tâm thức chú niệm 
nó là đang hạ xuống. Khi các hành giả đi đến chứng tri chúng 
là các quá trình thường nhiên của sự cử động, thì họ cũng đi đến 
chứng tri được rằng tâm thức chú niệm chúng. Sự cử động đang 
đỡ lên là một quá trinh va tâm thức mà chú niệm nó là một quá 
trình khác. Sự cử động đang đưa đi là một quá trình và tâm thức 
mà chú niệm nó là một quá trình khác. Trong phương thức này, 
các hành giả chứng tri một cách triệt để hai quá trình của các 
hiện tượng về tỉnh thần và các hiện tượng về thể chất. 


Yogis rightly understand this dual process as just natural 
processes. They do not take them to be a person, a being and 
"I" or “You.” Then there will not arise any false concept of 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 287 


personality, individuality, soul or self. When this false concept 
has been destroyed, there will not arise any attachment or desire 
(Tanhà), which is the cause of suffering (Dukkha). So, because 
attachment does not arise, there will not arise any suffering, 
which is actually the result of the attachment. As yogis proceed, 
their mindfulness becomes more constant, uninterrupted and 
powerful. As the mindfulness becomes constant and powerful, 
the concentration becomes deeper and stronger. When the 
concentration becomes deep and strong, then our realization or 
` penetrating insight into mental processes and physical 
processes becomes clear. So yogis come to realize many series 
of lifting movements arisng and passing away one after another. 
During such an experience, they come to understand that no part 
of the process is permanent or everlasting. Every process of 
movement is subject to impermanence (Anicca), arising and 
passing away very swiftly. So it is oppressing. Then yogis come 
to realize another one of the three characteristics of the mental 
and physical process, ie. unsatisfactoriness or suffering 
(Dukkha). When they realize the impermanent and suffering 
nature of this physical process of movement, then they do not 
take it to be an everlasting entity — a person, a being, a soul or 
a self. This is the realization of the impersonal nature (Anatta) 
or no soul, no self, non ego nature of bodily and mental 
processes. So yogis realize the three characteristics of mental 
and physical phenomena: impermanence (Anicca), suffering 
(Dukkha) and no soul or no self (Anatta). 

Các hành giả tuệ tri một cách chân chính đôi quá trinh 
này chỉ là những quá trình thường nhiên. Họ không có xem 
chúng là một con người, một hữu tình, và “Tôi” hoặc “Anh.” 
Thế rồi không có khởi sinh bát luận một khái niệm sai lầm nào 
về nhân tính, cá tính, linh hồn hoặc tự ngã. Khi khái niệm sai 
lầm này đã bị hủy diệt, thì không có khởi sinh bát luận sự dính 


288 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


mắc nào hoặc lòng duc vọng (Ái Dục) nào, mà đó là nguyên 
nhân của sự khó đau (Khổ Dau). Vì vậy, vì sự dính mắc không 
có khởi sinh, thì không có khởi sinh bát luận sự khó dau nào, mà 
chính thực là hệ quả của sự đính mắc. Khi các hành giả tiếp tục 
tiến hóa, thì chánh niệm của họ trở nên kiên định, không bị gián 
đoạn và dũng mãnh hơn. Khi Chánh Niệm trở nên kiên định và 
dũng mãnh, thì sự định thức trở nên thâm niệm hơn và mạnh mẽ 
hon. Khi sự định thức trở nên thâm niệm và mạnh mé, thì bấy 
giờ sự chứng tri hoặc tuệ giác của chúng ta đang thâm thấu vào 
trong các quá trình về tinh thần và các quá trinh về thé chất trở 
nên hiển minh. Vì vậy các hành giả đi đến chứng tri hàng loạt 
hàng dãy những sự cử động đang dỡ lên đang khởi sinh và đang 
diét vong kế tiếp nhau. Trong một trải nghiệm như thế, thì ho đi 
đến tuệ tri rằng không có phần nào của quá trình là thường tồn 
hoặc vĩnh hằng cả. Mọi quá trình của sự cử động thì không tránh 
khỏi sự không thường tồn (Vô Thường), đang khởi sinh và đang 
diét vong hết sức nhanh chóng. Vì vậy nó đang bi áp chế. Bấy 
giờ các hành giả đi đến chứng tri được một đặc tướng khác nữa 
của ba đặc tướng của các quá trình về tinh thần và thể chất, tức 
là sự bất duyệt ý hoặc sự khổ đau (Khô Đau). Khi họ chứng tri 
được thực tính không thường tồn và khổ đau của quá trình cử 
động thé chất này, thì bấy giờ họ không có xem nó là một thực 
thể vĩnh hằng — một con người, một hữu tình, một linh hồn hoặc 
một tự ngã. Đây là sự chứng tri vào thực tính phi bản ngã (Vô 
Ngã) hoặc thuc tính không có linh hồn, không có tự ngã, không 
có bản ngã của các quá trình vé thé chát và tinh thần. Vi vậy các 
hành giả chứng tri được ba đặc tướng của các hiện tượng về tỉnh 
thần và thể chất: sự không thường tồn (Vô Thường), sự khổ đau 
(Khổ Dau) và không có linh hồn hoặc không có tự ngã (Vô 
Ngã). 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 289 


The aim of Vipassana meditation is to free oneself from all 
kinds of Dukkha, mental suffering aand physical suffering 
through the realization of the body — mind processes in their 
nature. So if yogis are able to realize mental and physical 
phenomena as they really as, they can do away with all kinds of 
mental impurities or defilements which arise depending on 
misunderstanding or ignorance of the true nature of mental and 
physical phenomena. That’s why yogis have to practice 
Satipatthana Vipassanü meditation, insightful mindfulness 
meditation. 

But yogis may first practice Samatha meditation to gain 
some deep concentration on which the insight meditation is 
supposed to be built. Such Samatha meditation is more 
beneficial than the Samatha practice to gain higher 
concentration and supernormal powers. During the time of the 
Buddha, practitioners first developed Samatha to gain access 
concentration and, if it was possible, absorption concentration 
(Shana). Then they made these the basis for Vipassana 
meditation or Insight Meditation. Here access concentration 
means the neighborhood concentration to absorption 
concentration. When yogis have attained access concentration, 
they are sure to attain absorption concentration in a short time. 
If the purpose of yogis is to practice Vipassana meditation based 
on excessive concentration, they can attain this by means of 
Samatha meditation. Such kind of Vipassana meditationis 
known as Vipassané meditation preceded by Samatha 
meditation. 

Muc dich cüa thién dinh Minh Sat Tué là dé chính ty minh 
giai thoat khoi tất cả các thé loai của Khổ Dau, sự khó dau và 
tinh thàn và thé chát thóng qua viéc chüng tri cüa các quá trinh 
Thân — Tâm trong chân thực tính của chúng. Vi vậy nếu như 
các hành giả có khả năng để chứng tri được các hiện tượng về 


290 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


tinh thàn và thé chát khi chüng dang là thuc tai, thi ho có thé loai 
trừ tất cả các thé loại Pháp bắt tịnh tỉnh thần hoặc những Pháp 
ué nhiễm (phiên não) mà khởi sinh tùy thuộc vào sự hiểu lầm 
nghĩa hoặc sự thiếu hiểu biết (bát tri) về chân thực tính của các 
hiện tượng về tỉnh thần và thể chất. Đó là lý do tại sao các hành 
giả phải thực hành thiền định Minh Sát Tuệ Niệm Xứ, thiền 
định chánh niệm tuệ giác. 

Thé nhưng các hành giả có thé trước tiên thực hành thiền 
định An Chí dé có được một số định thức thâm niệm mà theo 
đó thiền định tuệ giác cần phải được tạo lập. Như thế thiền định 
An Chỉ thì có quả phúc lợi hơn so với việc thực hành An Chỉ 
để có được sự định thức cao hơn và các năng lực phi thường. 
Trong thời kỳ của Đức Phật, các bậc thực tiễn giả trước tiên đã 
phát triển An Chí để có được Định Cận Hành và, nếu như đã là 
khả thi, thì Định An Chỉ (Nhập Thiền Định). Sau đó họ đã thực 
hiện những điều này làm nén tảng cho thiền định Minh Sát Tuệ 
hoặc thiền định Tuệ Giác. Ở tại đây, Định Cận Hành có ý nghĩa 
là sự định thức cận lân với Định An Chỉ. Khi các hành giả đã 
thành đạt được Định Cận Hành, thì họ chắc chắn sẽ đạt được 
Định An Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nếu như mục đích 
của các hành giả là để thực hành thiền định Minh Sát Tuệ đã 
được dựa ở trên sự định thức quá mức, thì họ có thé đạt được 
điều nầy do nhờ vào thiền định An Chi. Thé loại thiền định 
Minh Sát Tuệ như thế thì đã được biết đến là thiền định Minh 
Sát Tuệ được dẫn đầu do bởi thiền dinh An Chỉ (4n Chí Tiên 
Dẫn Minh Sát Tuệ). 


So Vipassana meditation is of two types. The first is 
Vipassana meditation preceded by Samatha meditation. The 
second is the pure Vipassana meditation without Samatha 
meditation. The first type of Vipassana meditation is practiced 
by those who have ample time to devote to their meditation. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 291 


They have to spend maybe three or four months on Samatha 
meditation first. And when they are satisfied with their 
attainment of Jhüna concentration, they proceed with 
Vipassana meditation. Pure Vipassana meditation is practiced 
by those who do not have enough time to devote to their 
meditation. For such yogis, pure Vipassana meditation is 
suitable. That's why we have to conduct much shorter 
Vipassana meditation retreats such as a ten day retreat. 
Actually a ten day meditation is not enough. The period is too 
short for yogis to have any remarkable experience in their 
meditation practice. But there are some who have some 
experience in their practice. When their meditation experience 
becomes powerful, they can attain the higher stages of insight 
knowledge of the body — mind processes in their true nature. 
Although yogis can only have just ten days for their meditation, 
if they strive to attain deep concentration with strenuous effort 
without gaps or breaks in the course of their meditation for the 
whole day, they are able to have some remarkable experiences 
in meditation. So the point is to practice intensively and 
strenuously as much as possible. 

Sabbe sattü sukhita hontu — May all beings be well and 
happy. 

Vi váy thiền định Minh Sát Tuệ thi có được hai thé logi. 
Thứ nhất là thiền dinh Minh Sát Tuệ duoc dẫn đầu do bởi thiền 
định An Chỉ (An Chỉ Tiên Dẫn Minh Sát Tuệ). Thứ hai là thiền 
định Minh Sát Tuệ thuần khiết mà không có thiền định An Chỉ. 
Thê loại thứ nhất của thiền định Minh Sát Tuệ đã được thực 
hành do bởi những ai mà có đầy đủ thời gian để chuyên tâm cho 
việc thiền định của mình. Trước tiên họ phải düng thời gian có 
thể là ba hoặc bốn tháng cho thiền định An Chỉ. Và khi họ đã 
duyệt ý với việc thành đạt về Định An Chỉ, thì họ tiếp tục tiễn 
hóa với thiền định Minh Sát Tuệ. Thiền định Minh Sát Tuệ 


292 e TheProcess of Insight Meditation & Parable of The Log 


thuần khiết đã được thực hành đo bởi những ai không có đủ thói 
gian để chuyên tâm cho việc thiền định của mình. Đối với các 
hành giả như thế, thiền định Minh Sát Tuệ quả là thích hợp. Đó 
là lý do tại sao chúng ta phải hướng dẫn những khóa tu thiền tinh 
tâm Minh Sát Tuệ ngắn hơn chẳng hạn như là một khóa tu tĩnh 
tâm mười ngày. Thực tế một khóa tu thiền định mười ngày thì 
quả là không đủ. Khoảng thời gian thì quá ngắn ngủi đối với các 
hành giá dé có được bát luận sự trải nghiệm dáng ghi nhận nào 
trong việc thực hành thiền định của mình. Thế nhưng có một số 
người họ có một số trải nghiệm trong việc thực hành của mình. 
Khi việc trải nghiệm thiền định của mình trở nên dùng mãnh, thì 
họ có thê đạt được những giai đoạn cao hơn của tri thức tuệ giác 
vé các quá trình Thân — Tâm trong chân thực tính của chúng. 
Mặc dù các hành giá chỉ có thể chỉ có được mười ngày cho việc 
thiền định của mình, nếu như họ phán đấu dé đạt được sự định 
thức thâm niệm với sự nỗ lực ngoan cường mà không có những 
gián đoạn hoặc nghỉ ngơi trong quá trình thiền định của mình 
trọn cả ngày, thì họ có khả năng để có được một số trải nghiệm 
đáng ghi nhận trong việc thiền định. Vì vậy điểm chính yếu là 
thực hành một cách chuyên sâu và một cách ngoan cường càng 
nhiều càng tốt. 

Tat cả chúng hữu tinh được an vui — Ước mong tat cả 
chúng hữu tình được an vui và hạnh phúc. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 293 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Cung Kinh Đức Thé Tôn - Ứng Cúng — Chánh Biến Tri 


II. PARABLE OF THE LOG AND 
QUESTIONS AND ANSWERS 
(DHARUKKHANDHOPAMA SUTTA) 
KINH VÍ DU NHU KHÜC GÓ VÀ 
NHỮNG VAN VÀ DAP 
(MỘC DỤ KINH) 


TABLE OF CONTENTS 


BÁN MUC LUC 
t Parable of the log---------------------------------------------- 297 
Ví dụ như khúc gỗ. 
+ The Discoure---------------------------------------------------- 298 
Bài Pháp Thoai. 
+ The exposition-------------------------------------------------- 301 
Tuóng té xién thuát. 
+ Sense — doors and sense — objects--------------------------- 302 
Luc cán và Luc tràn. 
T Attachment and Conceit-------------------------------------- 306 
Su dính mác và Sy kiéu man 
+ Improper Association ----------------------------------------- 307 
Su giao thiép bát chính 
+ Desire for Better Existence----------------------------------- 309 
Duc tầm cầu cho kiếp sống tốt hon 
+ Sensual Pleasure----------------------------------------------- 310 
Duc tràn 
+ Dishonesty------------------------------------------------------- 311 


Tính không thành thật 
+ The way out of suffering-------------------------------------- 311 


294 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Con đường thoát khói sự khó đau 


t Purification of Mind -----------------------------------.------ 


Sự thanh lọc tâm thức 


+ Right Understand-------------------------------------------- 


Hiểu biết chân chính (Chánh Kiến) 


+ The way to Freedom----------------------------------------- 


Con đường đến su tự do 


+ The Criterion-----------------------------------------------—- 


Tiêu chuán 


+ Mindfulness Meditation ------------------------------------ 


Thiàn dinh Chánh Niém 


+ Specific and General Characteristics-------------------- 


Nhítng Biét và Tóng Tuóng 


t The Six Elements--------------------------------------------- 


Lục Tố Chất 


+ An End of Suffering----------------------------------------- 


Việc chấm dứt sự khô đau 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 295 


Questions and Answers----------------------------------------- 329 
Những câu Vấn và Đáp 


Q.1: Motivating Force------------------------------------------ 329 
Câu hỏi thứ nhất: Nguyên Động Luc 

Q.2: Desire and Dissatisfaction------------------------------- 337 
Câu hỏi thứ hai: Sự ham muốn và Sự bát mãn 

Q.3: Rebirth, Kamma and Anatta--------------------------- 339 
Câu hỏi thứ ba: Sự tục sinh, Nghiệp lực và Vô ngã 

Q.4: A Monk's Life--------------------------------------------- 353 
Câu hỏi thứ tư: Đời sống của một vị tu sĩ 

Q.5: Teach Both------------------------------------------------- 355 
Câu hỏi thứ năm: Chí day cả hai 

Q.6: How we can help others--------------------------------- 357 
Câu hỏi thứ sáu: Làm thé nào chúng ta có thé giúp đỡ những 
tha nhân 


Q.7: Nibbàna----------------------------------------------------- 359 

Câu hỏi thứ bây: Níp Bàn 

Q.8: Sexual Misconduct---------------------------------------- 361 

Câu hỏi thứ tám: Tính duc tà hanh 

Q.9: Condition of Sleep----------------------------------------- 364 
Câu hỏi thứ chín: Trang thái của việc ngủ nghi 

Q.10: Teacher not needed-------------------------------------- 365 
Câu hỏi thứ mười: Không cần Thiền Su 

Q.11: Enlightenment-------------------------------------------- 365 
Câu hỏi thứ mười một: Sự giác ngộ 

Q.12: Impermanence-------------------------------------------- 367 
Câu hỏi thứ mười hai: Sự không thường tồn 

Q.13: Theoretical Knowledge---------------------------------- 367 


Câu hỏi thứ mười ba: Tri thức lý luận 
Q.14: Aggregates------------------------------------------------ 369 


296 s The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Câu hỏi thứ mười bón: Những khói tổng hợp (Uán) 
Q.15: True Path--------------------------------------------------- 372 
Câu hỏi thứ mười lăm: Chân Đạo 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 297 


PARABLE OF THE LOG 
(Darukkhandhopama Sutta) 
. Kinh Ví Du Nhu Khúc Gỗ 
(MỘC DU KINH) 
(Bài 4 200, Pham Ran Độc — Chương Một - Năm 
Mươi Bài Kinh Thứ Tư) 
(Tập IV - Tương Ưng Bộ Kinh — Samyutta Nikaya) 


DHAMMA TALK by 
Venerable Chanmyay Sayádaw Ashin 
JANAKABHIVAMSA 
Bài Pháp Dàm do bói 
Ngài Đại Trưởng Lão Chanmyay 
JANAKABHIVAMSA 


Foreword 

When the Venerable Sayüdaw was visiting England as part 
of his World Tour teaching Dhamma, Venerable Dr. 
Saddhütissa Mahünayaka Thera requested him to give an 
address at the Memorial Service that was being held for 
Venerable Sumatipála and Venerable Stivali at the London 
Buddhist Vihara on 25 July 1982. He gave such an inspiring 
discourse that the divotees in London, requested the Sayadaw to 
allow a transcript of the talk to be printed in their journal, 
Buddhist Forum. 

With the Sayddaw’s permission we copy the talk from the 
journal and reprint it. 

Lời Nói Đầu 

Khi Ngài Đại Trưởng Lão đã đang viếng thăm Anh Quốc 
như là một phần của chuyến Hoằng Pháp khắp thế giới của mình, 
thì Ngài Giáo Sư Tiến Sĩ Đại Trưởng Lão Tăng Thống 


298 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Saddhätissa đã thỉnh cầu Ngài ban bố một bài diễn thuyết vào 
ngày Lễ Truy Điệu mà đang được tô chức cho Ngài Trưởng Lão 
Sumatipala và Ngài Trưởng Lão Sivali tai Tu Viện Phát Giáo 
Luân Đôn vào ngày 25 tháng Sáu năm 1982. Ngài đã ban bố 
một bài Pháp Thoại quả là đầy phấn khích đến nỗi các vị tín đồ 
ở tại Luân Đôn, đã thỉnh cầu Ngài Đại Trưởng Lão cho phép một 
bản đánh máy sao lại của bài Pháp Thoại đã được In ở trong tạp 
chí của họ, Diễn Đàn Phật Giáo. 

Với sự cho phép của Ngài Đại Trưởng Lão, chúng tôi sao 
chép bài Pháp Thoại từ ở tạp chí và in nó lại. 


The Discourse 

Once the Omniscient Buddha was sitting under a tree on 
the bank of the river Gangü (Ganges in English, but we 
pronounce it Ganga in Pali) near the city of Kosambi. Five 
hundred bhikkhus accompanied him. The Lord Buddha saw a 
very big log being carried down the river by the current. 

He pointed to the log and said "Oh Bhikkhus, do you see 
that big log which is being carried along by the current of the 
river ?" The Bhikkhus replied "Yes, Venerable Sir, we see it." 

The Lord Buddha continued "If that log is not caught on 
the near bank, it will reach the ocean. If it is not caught on the 
far bank it will reach the ocean. If it is not submerged under the 
water, it will reach the ocean. If it does not land on a small 
island in the middle of the river, it will reach the ocean. If it is 
not taken away by a human being, it will reach the ocean. If it 
is not taken away by a deity, it will reach the ocean. If it is doea 
not sink into a whirlpool, it will reach the ocean. If it is does not 
become rotten, it will reach the ocean. " 

Here the Omniscient Buddha points out that if there is 
not any of these eight faults, the log will reach the ocean. Then, 
the Buddha said "Why will this log reach the ocean ? It is 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 299 


because the current of the river inclines towards the ocean. It 
will, therefore, reach the ocean if it has none of these eight 
faults. 

“In the same way, Bhikkhus, you will reach Nibbana if 
you have none of these eight faults. Why ? Because Sammaditthi 
(Right Understanding) inclines towards Nibbana, the cessation 
of Dukkha. However, Bhikkhus, this is just a simile.” 

Then, one of the monks requested the Lord Buddha to 
explain the simile, which the Buddha did in this way. 

The words near bank refer to the six sense doors — eye, 
ear, nose, tongue, body and mind. The words far bank refer to 
the six sense objects — visible objects, sound or voice, smell or 
scents, taste, tangible things and mind objects. Surmerged 
under the water means being attached to any sentient being or 
inanimate thing. Landing on a small island in the middle of 
the river means conceit, pride or haughtiness. Taken away by 
a human being means that a Bhikkhu lives, mingling 
improperly with laity. Taken away by a deity means doing good 
deeds for the purpose of being reborn in heaven — the realm of 
Devas or Brahmas. Sinking into a whirlpool means indulgence 
in five kinds of sensual pleasures. Becoming rotten means 
pretending to be virtuous when one is not actually virtuous. 

Bài Pháp Thoai 

Một thuở nọ, Đức Toàn Giác Phật đã dang ngồi dưới một 
tàng cây trên bờ sông Hang (Sông Hang ở trong Anh Ngữ, nhưng 
chúng ta phát âm nó trong Pali Ngữ là Hằng Hà) cạnh bên thành 
phố Kosambi. Có năm trăm vị Tỳ Khưu đã cùng đi theo Ngài. 
Đức Thế Tôn đã nhìn thấy một khúc gỗ rất lớn đang bị dòng 
sông cuốn trôi theo lưu trình. 

Ngài đã chỉ vào khúc gỗ và đã nói “Nay Chu Tỳ Khưu, 
các người có nhìn thấy khúc gỗ lớn đó mà dang bị cuốn trôi dài 


300 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


theo lưu trình của dòng sông không ?" Chư Ty Khưu đã trả lời 
“Kính bạch Ngài, chúng con nhìn thấy nó.” 

Đức Thế Tôn đã nói tiếp “Nếu như khúc gỗ đó đã không 
bị vướng vào bờ gần, thì nó sẽ trôi ra đại dương. Nếu như nó đã 
không bị vướng vào bờ xa, thì nó sẽ trôi ra đại đương. Nếu như 
nó đã không bị nhận chìm dưới nước, thì nó sẽ trôi ra đại dương. 
Nếu như nó không bị dạt lên một tiểu đảo ở giữa dòng sông, thì 
nó sẽ trôi ra đại đương. Nếu nhu nó đã không bị lấy di do bởi 
một con người, thì nó sẽ trôi ra đại đương. Nếu như nó đã không 
bị lấy đi đo bởi một vị Thiên Tử, thì nó sẽ trôi ra đại dương. Nếu 
như nó không bị nhận chìm trong một xoáy nước, thì nó sẽ trôi 
ra đại đương. Nếu như nó không trở nên bị rã mục ra, thì nó sẽ 
trôi ra đại dương. 

Ở tại đây, Đức Phật Toàn Giác chỉ vạch ra rằng nếu như 
không có bát luận một trong tám khuyết điểm này thì khúc gỗ sẽ 
trôi ra đại dương. Thế rồi Đức Phật đã nói “Vì sao khúc gỗ này 
sẽ trôi ra đại đương ? Đó là vì lưu trình của dòng sông dé tràn 
về đại đương. Do đó, nó sẽ trôi ra đại dương nếu như nó không 
có một trong tám khuyết điểm này. 

“Trong cùng phuong thức, này Chu Tỳ Khưu, các người 
sẽ đạt đến Níp Bàn nếu như các người không có một trong tám 
khuyết điểm nầy. Vì sao ? Bởi vì Chánh Kiến (Sự Hiểu Biết 
Chân Chính) có thiên hướng về Nip Bàn, sự chấm đứt của Khổ 
Dau. Tuy nhiên, này Chư Tỳ Khưu, đây chỉ là một án dụ. 

Thế rồi, một trong các vị tu sĩ đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
để giải thích án dụ mà Đức Phật đã nói trong phương thức này. 

Từ ngữ bờ gần đề cập đến lục căn — nhãn căn (mắt), nhĩ 
căn (mũi), tỷ căn (tai), thiệt căn (lưỡi), thân căn (co thể) và ý cán 
(tâm thức). 

Từ ngữ bờ xa đề cập đến lục trần — sắc trần (các đối tượng 
có thể nhìn thấy được), thinh trần (âm thinh hoặc tiếng nói), khí 
trần (khứu giác hoặc những mùi hoi), vi trần (khẩu vị), xúc trần 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 301 


(các vật có thể đụng chạm được) và pháp trần (các đối tượng tâm 
thức). i 

Bi nhân chim dwói nuóc có y nghia là dang bi dính mác 
vào bát luận chúng hữu tinh nào hoặc vật vô tri vô giác nào. 

Đang bị giạt lên một tiểu đảo ở giữa dòng sông có ý 
nghĩa là sự kiêu mạn, tính kiêu hãnh, hoặc tăng thượng mạn. 

Đã bị lấy đi do bởi một con người có ý nghĩa là một vị 
Tỳ Khưu sống chung chạ với người thế tục một cách không 
đúng pháp. 

Đã bị lấy đi do bởi một vị Thiên Tứ có ý nghĩa là đã có 
được tác hành những thiện sự với chủ đích là được tái tục về cõi 
trời, ở Thiên Giới hoặc Phạm Thiên Giới. 

Đang bị nhận chìm trong một xoáy nước có ý nghĩa là 
sự khoái lạc ở trong năm thể loại của đục trần. 

Đang trở nên bị rã mục ra có ý nghĩa là đang giả vờ tạo 
ra có đạo đức khi chính mình thực không có đạo đức. 


The Exposition 

Although the Omniscient Buddha addressed this discourse 
to Bhikkhus, it is for all irrespective of race and religion. 
Anyone who has none of the eight faults can reach the ocean. 
When he has reached the ocean he has got free from the round 
of existence and got rid of suffering (Dukkha). 

In some discourse of the Omniscient Buddha the ocean 
refers to the cycle of rebirths (Samsara) and in the others to 
Nibbüna, the cessation of suffering. In this discourse what the 
Buddha refers to with the word "ocean" is Nibbüna. 

Tường Té Xién Thuật 

Mặc dù Đức Phật Toàn Giác đã thuyết giảng bài Pháp 
Thoại này đến Chu Tỳ Khưu, nó là cho tat cả bất kể chủng tộc 
và tôn giáo. Bất luận người nào mà không có một trong tám 
khuyết điểm thi có thé trôi ra đại dương. Khi vị ấy đã đến được 


302 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đại dương thi vị ấy đã giải thoát khỏi vòng hiện sinh và đã thoát 
khỏi sự khó đau (Khổ Dau). 

Trong một vài bài Pháp Thoại của Đức Phật Toàn Giác thì 
đại dương đề cập đến chu trình của vòng tục sinh (Vòng Luân 
Hồi) và trái ngược với Níp Bàn, là việc chấm dứt sự khổ đau. 
Trong bài Pháp Thoại nầy điều mà Đức Phật đề cập đến với từ 
ngữ “đại dương” là Níp Bàn. 


Sense — Doors and Sense — Objects 

Then, what does the Buddha mean when he compares the 
near bank with six sense — doors and the far bank with six sense 
—objects ? 

Here I would like to say a few words about the word 
“mind.” In the psychology of Buddhism “Citta” which knows 
the object, does not last even for the blinking of an eye. Herein 
the word "mind" is used in the sense of Citta that knows the 
object and very instantly passes away. Cognition of the object 
does not last for even one millionth of a second. Occasionally 
we use the word "consciousness" which may be better than the 
word "mind." 

Consciousness or mind knows the object, but the eye does 
not know it. With the help of the eye, one of the six sense — doors, 
consciousness sees the object. For example you see a brand new 
Rolls Royce car. In this case there is a visible object and there 
is the eye that helps the mind or consciousness see the object. If 
you see that Rolls Royce you may feel how good it would be to 
own one. If it is your own car it will give you much pleasure. 
You are attached to it because you see it and take it to be a very 
nice car of yours. You do not regard it as just natural process 
of material phenomenon. Then, you are caught on the far bank, 
the car, and the near bank, the eye, because your attachment 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 303 


arises dependant on the car, the visible object and the eye, one 
of the six sense — doors. 

The eye is one of the six sense — doors. When the eye 
contacts the color or the form of the car, there arises 
consciousness that sees the car but consciousness of seeing does 
not stop there. It goes further. It thinks "Yes, it is my car, a very 
good car, a new car. I bought it yesterday; it cost a lot a money. " 
In this way, you become attached to that Rolls Royce. That 
means that you are attached to a non — living thing because of 
its color and form — a visible object — and because of the eye. 
So you are attached to the car. Suppose you park it on the side 
of the road and a person carelessly drives his car past yours and 
scratches the door of your car. Then you feel angry because it 
is your car that is scratched. It means that you have attachment. 
Lobha and anger, Dosa. Do Lobha and Dosa bring your 
happiness ? No, they bring you unhappiness, Dukkha. And why 
do you have this Dukkha ? Your suffering or unhappiness arises 
because you yourself are stuck on the near bank as well as the 
far bank. That attachment arises dependant on the visible 
object, the car, with the help of the eye consciousness that keeps 
you stranded on the near bank. If you are attached to the car 
with the help of your eyes, you will not reach the ocean, 
Nibbüna. You will be clinging to the far bank as well as the near 
bank; you won't reach the ocean. 

The log is compared with Khandhas or human being. 
Khandhas mean the five aggregates of mental and physical 
phenomena. Because you do not see the five aggregates as five 
aggregates of mentality and physicality, you take them to be a 
person, a being, a self or a soul and as a result you are attached 
to them; so you won't reach the ocean. If, however, you see the 
five aggregates as the five aggregates of mentality and 
physicality, you won't take them for a person etc. Then you will 


304 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


not be attached to them, and so you will reach the ocean. That 
Rolls Royce you bought yesterday, which was so expensive, if 
you see it as a Rolls Royce, then you are attached to it; but if you 
see it as a material process or Rüpakkhandhà — aggregate of 
materiality, you won't be attached to it. Then you won't be 
unhappy when it is scratched because you don't take it as a 
valuable Rolls Royce. You are caught on neither of the two 
banks. 
Luc Cán Và Luc Tràn 

Nhu thé, với ý nghĩa nào khi Đức Phật Ngài so sánh bờ 
gần với lục căn và bờ xa với lục trần ? 

Ở tại đây, Sư muốn nói một vài từ ngữ về từ ngữ “tâm 
thức.” Trong tâm lý học Phật Giáo thì “Tam” là biết đối tượng, 
không có tồn tại thậm chí trong một cái chớp mắt. Ở đây, từ ngữ 
“tâm thức” đã được sử dụng trong ý nghĩa của Tâm mà biết đối 
tượng và diệt vong một cách hết sức mau lẹ. Sự nhận thức đối 
tượng không kéo dài dù chỉ một phần triệu của một giây. Đôi 
khi chúng ta sử dụng từ ngữ “tâm ý thức” mà có thể tốt hơn là 
từ ngữ “tâm thức.” 

Tâm ý thức hoặc tâm thức biết đối tượng, nhưng con mắt 
thì không biết được điều đó. Với sự giúp đỡ của con mắt (nhãn 
cán), một trong của lục căn, tâm ý thức nhìn thấy đối tượng (sắc 
tran). Ví dụ các bạn nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce mới 
tinh. Trong trường hợp này có một đối tượng có thé nhìn thấy 
được (sốc tran) và có con mắt mà hỗ trợ tâm thức hoặc tâm ý 
thức nhìn thấy đối tượng. Nếu như các bạn nhìn thấy chiếc xe 
Rolls Royce đó các bạn có thể cảm tưởng sẽ là tốt biết bao khi 
có được một chiếc xe của riêng mình. Nếu như đó là chiếc xe 
của riêng bạn thì nó sẽ cho các bạn rất nhiều điều vui thích. Các 
bạn đã dính mắc vào nó bởi vì các bạn nhìn thấy nó và xem nó 
là một chiếc xe hết sức xinh đẹp của các bạn. Các bạn không có 
xem đó chỉ là quá trình thường nhiên của hiện tượng vật chất. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 305 


Báy giờ, các ban đã bị vướng vào bờ xa, chiếc xe, và bờ gần, con 
mắt, bởi vì sự đính mắc của các bạn khởi sinh duyên theo chiếc 
xe, đối tượng có thể nhìn thấy được (sắc tran) và con mắt (nhân 
cán), một trong của lục cán. 

Con mắt là một trong của lục căn. Khi con mắt tiếp xúc 
với màu sắc hoặc hình đáng của chiếc xe, nó khởi sinh tâm ý 
thức để mà nhìn thấy được chiếc xe tuy nhiên Tâm Nhãn Thức 
không có dừng lại nơi đó. Nó đi xa hơn nữa. Nó nghĩ suy 
“Vâng, đó là chiéc xe của tôi, một chiếc xe rất tốt, một chiếc xe 
mới. Tôi đã mua nó ngày hôm qua, nó trị giá rất nhiều tiền.” 
Trong phương thức này, các bạn trở nên bị đính mắc vào chiếc 
xe Rolls Royce đó. Điều đó có ý nghĩa là các bạn đã bị dính mắc 
vào một vật phi sinh thể bởi vì màu sắc và hình dáng của nó — 
sắc trần (một đối tượng có nhìn thấy được) — và bởi vi con mắt 
(nhãn căn). Như vậy các bạn đã bị đính mắc vào chiếc xe. Giả 
sử các bạn đậu nó bên lề đường và một người một cách bát cán 
lái chiếc xe của ông ấy qua chiếc xe của các ban và làm trầy 
xước cánh cửa chiếc xe của các bạn. Thế rồi các bạn cảm thấy 
tức giận bởi vì nó là chiếc xe của các bạn mà đã bị trầy xước. 
Có nghĩa là các bạn có sự dính mắc. Tham và sự sân hận, Sân. 
Có phải Tham và Sân mang lại cho các bạn niềm hạnh phúc ? 
Không, chúng mang đến cho các bạn sự bất hạnh, Khổ Đau. Và 
vì sao các bạn có sự Khổ Dau nầy 2 Sự khổ đau và sự bất hạnh 
khởi sinh bởi vì chính tự các bạn đã bị mắc mứu vào bờ gần cũng 
như vào bờ xa. Sự dính mắc ấy khởi sinh duyên theo sắc trần 
(đối tượng có thé nhìn thấy được), chiếc xe, với sự hỗ trợ của 
Tâm Nhãn Thức mà giữ lấy các bạn đã bị giạt vào bờ gần. Nếu 
như các bạn đã bị dính mắc vào chiếc xe với sự hỗ trợ đôi mắt 
của mình, thì các bạn sẽ không trôi ra đại dương, Níp Bàn. Các 
bạn sẽ bị dính chặt vào bờ xa cũng như bờ gần, các bạn sẽ không 
thé nào trôi ra đại dương được. 


306 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Khúc gỗ đã được so sánh với những Uán hoặc là con 
người. Những Uán có ý nghĩa là năm khối tổng hop của các 
hiện tượng về tỉnh thần và thể chất. Bởi vì các bạn không có 
nhìn năm khối tổng hợp như là năm khối tổng hợp của năng lực 
tỉnh thần và đặc tính thể chất; các bạn xem chúng thành là một 
con người, một hữu tình, một tự ngã hoặc một linh hồn và kết 
quả là các bạn đã bị dính mắc vào chúng, vì vậy các bạn sẽ không 
trôi ra đại dương. Tuy nhiên, nếu như các bạn nhìn năm khối 
tổng hợp như là năm khối tổng hợp của năng lực tinh thần và 
đặc tính thể chất, thì các bạn sẽ không xem chúng là một con 
người, v.v. Bấy giờ các bạn sẽ không bị dính mắc vào chúng, 

và vì vậy các bạn sẽ trôi ra đại đương. Chiếc xe Rolls Royce mà 
_ các bạn đã mua ngày hôm qua, rất là đắt tiền, nếu như các bạn 
nhìn nó là một chiếc Rolls Royce, bấy giờ các bạn đã bị dính 
mắc vào nó; thế nhưng nếu như các bạn nhìn nó là một quá trình 
vật chất hoặc là Sắc Uán — khối tổng hợp của vật chát, thì các 
bạn sẽ không bị dính mắc vào nó. Thế rồi các bạn sẽ không bị 
bất hạnh khi nó đã bị trầy xước bởi vì các bạn không xem nó là 
một chiếc Rolls Royce có giá trị. Các bạn đã không bị vướng 
vào cả hai bờ. 


Attachment And Conceit 

What the Lord Buddha means by submerged under the 
water is attachment — desire, craving, lust, love. If you are 
attached to any living being or inanimate object, you won't be 
able to reach the ocean. You are submerged under the water. 

Then, Landing on a small island means conceit, pride or 
haughtiness. If you are proud of or conceited about your work, 
your rank or your success in your business, you are landing on 
a small island. That conceit delays you in your attainment of 
Nibbana. If you are conceited, you are unable to realize the 
mental and physical process in their true nature and you will 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 307 


take your bodily and mental process to be a person, a being, an 
Atta or a you. Then, there will arise many others defilement 
such as anger, lust, greed, hatred and so on. So, you, landing 
on a small island, won't be able to reach the ocean because you 
are not able to realize natural process as natural process, or five 
aggregates as just natural process. 
Sự Dính Mắc Và Sự Kiéu Mạn 

Điều mà Đức Thế Tôn có ý muốn nói bị nhận chìm dưới 
nước là sự dính mắc — lòng dục vong, ái dục, sự tham duc, ái 
luyến. Nếu như các ban đã bị dính mắc vào bát luận chúng hữu 
tình nào hoặc vật vô tri vô giác nào, thì các bạn sẽ không có khả 
năng để trôi ra đại dương. Các bạn đã bị nhận chìm đưới nước. 

Thế rồi, Đang bị giạt lên một tiểu đảo có ý nghĩa là sự 
kiêu mạn, tính kiêu hãnh, hoặc tăng thượng mạn. Nếu như các 
bạn tự hào hoặc đã kiêu mạn về công việc làm của mình, cấp bậc 
của mình hoặc sự thành công của mình trong doanh nghiệp của 
các bạn, thế là các bạn đang bị giạt lên một tiểu đảo. Sự kiêu 
mạn đó làm trì hoãn các bạn trong việc đạt được Níp Bàn của 
mình. Nếu như các bạn đã kiêu mạn, thì các bạn không có khả 
năng để chứng tri được quá trình vé tinh thần và thé chát trong 
chân thực tính của chúng và các bạn sẽ xem quá trình về thể chất 
và tỉnh thần của mình thành là một con người, một hữu tình, một 
Tự Ngã hoặc là các bạn. Bấy giờ, nó sẽ khởi sinh rất nhiều Pháp 
uế nhiễm chẳng hạn như là sự sân hận, sự tham dục, lòng tham 
lam, lòng thù hận và v.v. Như thế, các bạn đang bị giạt lên một 
tiểu đảo, sẽ không có khả năng để trôi ra đại dương bởi vì các 
bạn không có khả năng để chứng tri được quá trình thường nhiên 
như là quá trình thường nhiên, hoặc năm khối tổng hợp chỉ là 
quá trình thường nhiên. 


Improper Associafion 


308 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


If the log is taken away by a human being it won't reach 
the ocean. This refers to Bhikkhus. Supposing a Bhikkhu does 
not do his work of learning scriptures, practicing meditation, 
delivering sermons, leading his disciples on the right path and 
encouraging them to meditate for their emancipation; instead, 
he mixes with the laity in an improper way. Such a Bhikkhu is 
taken away by a human being. He will be unable to reach the 
ocean. He will be attached to these people whom he is 
improperly associating with. He will be so attached to worldly 
affairs that he won't be able to realize the three characteristics 
of mental and physical phenomena, that is Anicca, Dukkha and 
Anatta — impermanence, suffering and no — soul, no — self or 
non — ego. If he is unable to realize these three basic facts of 
existence, he will be so strongly attached to worldly things that 
he won't want to reach the ocean. 

Sw Giao Thiép Bát Chính 

Nếu như khúc gỗ đã bị lấy di do bởi một con người thì 
nó sẽ không trôi ra đại dương. Điều này đề cập đến Chư Tỳ 
Khưu. Giả như một vị Tỳ Khưu không có tác hành nghiệp sự 
của mình về việc tham cứu kinh điển, thực hành thiền định, 
thuyết giảng những bài thuyết Pháp, đìu dắt các môn đồ của 
mình vào Chánh Đạo và khuyến khích họ tu tập thiền định để 
cho họ được sự giải thoát; thay vào đó vị ấy quan hệ với người 
thế tục trong một phương thức không đúng pháp. Vị Tỳ Khưu 
như thế đã bị lay đi do bởi một con người. Vị ấy sẽ không có 
khả năng để trôi ra đại dương. Vị ấy sẽ bị dính mắc vào những 
người nầy mà vị ấy đang giao thiệp một cách bất chính. Vị ấy 
cũng sẽ bị dính mắc vào những thế sự đến nỗi vị ấy sẽ không có 
khả năng dé chứng tri được ba đặc tướng của các hiện tượng về 
tinh thần và thé chất, đó là Vô Thường, Khó Dau và Vô Ngã — 
sự không thường tồn, sự khổ đau và không có linh hồn, không 
có tự ngã hoặc không có bản ngã. Nếu như vị ấy không có khả 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 309 


năng dé chứng tri được ba sự thật nây của kiép sông, thì vi ây sẽ 
bị dính mac một cách hêt sức manh mé vào các Pháp trân tục 
dén nôi vị ây sẽ không còn muôn đê trôi ra đại dương. 


Desire For Better Existence 

If the log is taken away by a Deva, it won't reach the 
ocean. This means that if you perform any wholesome or 
meritorious deeds such as giving or charity (Dana), observing 
moral precepts (Sila) and meditation (Bhavan@) with a view to 
rebirth in the realm of Devas or Brahmas, then you will be taken 
away by them to their realm. If this happens you won't reach 
the ocean. You may achieve your aim of a better rebirth because 
of the good you have done. You will be reborn as shining one, 
Deva but you won't be able to reach the ocean. 

Deva means a deity, one who shines. If you become Deva, 
you will be very attached to yourself because you are shiny and 
very beautiful. Then, you won't be able to reach the ocean. 

Duc Tầm Cầu Cho Kiếp Sống Tốt Hon 

Nếu như khúc gỗ đã bị láy đi do bởi một vị Thiên Tử thi 
nó sẽ không trôi ra đại đương. Điều nầy có ý nghĩa là nếu như 
các bạn thực hiện bất luận những thiện sự nào hoặc thiện công 
đức nào chang hạn như là việc xả thí hoặc lòng từ thiện (Thí), 
việc thọ trì những điều học giới đạo đức (Giới) và trau giói thiền 
định (Tu Tập) với một quan điểm dé được tục sinh vào các Cói 
Thiên Giới hoặc Phạm Thiên Giới, bấy giờ các bạn sẽ bị lấy đi 
do bởi họ dé đi đến Cói Giới của họ. Nếu như điều này xáy ra 
thì các bạn sẽ không trôi ra đại dương. Các bạn có thé đạt được 
mục tiêu của mình về một sự tục sinh tốt đẹp hơn bởi vì việc 
thiện mà các bạn đã thực hiện. Các bạn sẽ được tục sinh thành 
một Thiên Tử chiếu sáng, thế nhưng các bạn sẽ không có khả 
năng dé trôi ra đại duong. 


310 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Thiên Tử có ý nghĩa là một vị Trời, một bậc chiếu sáng. 
Nếu như các bạn trở thành Thiên Tử, thì các bạn sẽ rất là bị đính 
mặc vào chính mình bởi vì các bạn thì sáng chói và rất xinh đẹp. 
Thế rồi các bạn sẽ không có khả năng để trôi ra đại dương. 


Sensual Pleasure 

Ifthe log sinks into a whirlpool, it won't reach the ocean. 
This means, if you are indulging in sensual pleasure, you won't 
reach the ocean. This is attachment. ]ƒyou are attached to what 
you see, what you hear, what yo smell, what you taste, what you 
touch, and what you think about, then you become caught in a 
very big whirlpool. You won't be able to reach the ocean. 
Because the doctrine of the Buddha is so very rational, logical 
and natural, I am sure that you agree with him on this point. 

The attachment to any sensual pleasure leads you to 
repeated rebirths in the cycle of existence; it does not lead you 
to Nibbüna, the ocean. 
Dục Trần 

Nếu như khúc gỗ bị nhận chìm trong một xoáy nước thì 
nó sẽ không trôi ra đại đương. Điều này có ý nghĩa, néu như các 
bạn đắm say vào trong dục trần, thì các bạn sẽ không trôi ra đại 
đương. Điều này là sự dính mắc. Nếu nhu các bạn đã bi dính 
mắc vào điều mà các bạn nhìn thấy, điều mà các bạn nghe, điều 
mà các bạn ngửi, điều mà các bạn nếm, điều mà các bạn xúc 
chạm và điều mà các bạn nghĩ về, thế rồi các bạn trở nên bị đắm 
chìm vào một xoáy nước hết sức to lớn. Các bạn sẽ không có 
khả năng để trôi ra đại đương. Bởi vì giáo lý của Đức Phật thì 
rất là hợp đạo lý, biện chứng và thường nhiên, Sư chắc chắn rằng 
các bạn đồng ý với Ngài trên quan điểm này. 

Sự dính mắc vào bắt luận dục trần nào dắt dẫn các bạn đến 
sự tục sinh được lặp đi lặp lại trong chu trình của kiếp sống, nó 
không dắt dán các bạn đến Nip Ban, đại đương. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 311 


Dishonesty 

Then the last one, becoming rotten. If the log becomes 
rotten, it won't reach the ocean. That means that if you pretend 
to be a very virtuous person when you are not, you become 
rotten and will not reach the ocean. You won't reach Nibbana. 

Tính Khóng Thành Thát 

Thế rồi điều cuối cùng, trở nên bị rã mục ra. Nếu như 
khúc gỗ trở nên bị rã mục ra thì nó sẽ không trôi ra đại dương. 
Điều đó có ý nghĩa là nếu như các bạn giả vờ là một người hết 
sức đạo đức khi các bạn không là như vậy, thì các bạn trở nên bị 
rã mục ra và sẽ không trôi ra đại duong. Các ban sẽ không đến 
được Níp Bàn. 


The Way Out Of Suffering 

The Omniscient Buddha said "If you have none of these 
eight kinds of faults, you are certain to reach the ocean because 
you will be carried by the Middle Current of the river." The 
Middle Current is the Noble Eightfold Path. If you develop the 
Noble Eightfold Path, you are not kept on the near bank or the 
far bank, you are not submerged under the water, you won't land 
on a small island, you won't be taken away by human beings or 
Devas, you won't be caught in a whirlpool, you won't become 

rotten. Then you are certain to reach the ocean of Nibbana. 
You must strive to develop the Noble Eightfold Path so 
that you do not have any of these eightfold faults. What should 
you do to develop this Noble Eightfold Path ? Sila (morality) is 
the foundation, the basic requirement. Samüdhi (concentration) 
is built on the foundation of Sila. Paññā (insight and 
enlightenment) comes with the proper application of 
concentration. It is very easy to develop this Noble Eightfold 
Path which consist of Sila, Samadhi and Paññā. Observe 


312 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


yourself or just observe your bodily and mental processes as 
they really are. That is all. 

Watch any action or movement of your body and mind as 
it occurs without analyzing it, without thinking about it. Just 
pay bare attention to what is happening to your body and mind 
as it really is. That is all. If you use any intellectual knowledge 
or preconceptions in this awareness of your bodily and mental 
processes, you go astray and your mind is not well concentrated, 
you will not be able to realize bodily and mental phenomena as 
they really are. 

Con Đường Thoát Khói Sự Khổ Dau 

Đức Phật Toàn Giác đã nói “Nếu như các người không có 
một trong tám thé loại khuyết điểm này, thì các người chắc chán 
trôi ra đại dương bởi vì các người sẽ được chuyển vận do bởi 
Trung Tâm Lưu Trình của dòng sông.” Trung Tâm Lưu 
Trình là Bát Thánh Đạo. Nếu như các bạn phát triển Bát Thánh 
Đạo thì các bạn không có bị giữ lại ở bờ gần hoặc ở bờ xa, các 
bạn không có bị nhận chìm dưới nước, các bạn sẽ không bị giạt 
lên một tiểu đảo, các ban sẽ không có bị lay di do bởi những con 
người hoặc Thiên Chúng, các bạn sẽ không có bị nhận chìm 
trong một xoáy nước, các bạn sẽ không trở nên bị rã mục ra. Thế 
rồi các bạn chắc chán trôi ra đại dương Níp Bàn. 

Các bạn cần phải phấn đấu để phát triển Bát Thánh Đạo 
nhàm dé cho các bạn không có bát luận khuyết điểm nào của tám 
khuyết điểm nầy. Các bạn nên làm điều chi để phát triển Bát 
Thánh Đạo này ? Giới (đức hanh) là nền tảng, yêu cầu co bản. 
Định (sự định thức) được xây dựng trên nền tang của Giới. Tuệ 
(tuệ giác và sự giác ngộ) đạt đến với việc áp dụng đúng đắn của 
sự định thức. Thật sự hết sức dé dàng dé phát triển Bát Thánh 
Dao nay, bao gồm cả Giới, Định và Tuệ. Hãy quan sát bản thân 
hoặc chỉ quan sát các quá trình về thê chất và tỉnh thần khi chúng 
đang là thực tại. Chỉ có thế. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 313 


Hãy chú muc bát luận hành động nào hoặc cử động nào 
của cơ thể và tâm thức của các bạn khi nó hiện bày mà không có 
việc phân tích nó, không có việc nghĩ suy về nó. Chỉ chú ý trung 
thực vào điều mà đang xây ra đến với co thé và tâm thức khi nó 
đang là thực tại. Chỉ có thế. Nếu như các bạn sử dụng bất luận 
tri thức trí lực hoặc những thành kiến trong việc tỉnh giác này 
của các quá trình về thể chất và tỉnh thần, thì các bạn đi lầm 
đường lạc lối và tâm thức của các bạn không có được định mục 
tốt đẹp được, các bạn sẽ không có khả năng để chứng tri được 
các hiện tượng vé thé chát và tinh thần khi chúng dang là thực 
tại. 


Purification Of Mind 

When you observe any activity of body and mind as they 
really occur, then gradually your mind becomes concentrated 
on any process that is observed. Then the concentration 
becomes deeper and stronger. Your mind is purified from 
Nivarana (hindrances) such as Kamacchanda, Vyāpāda, Thina 
— Middha, Uddhacca —  Kukkucca and  Vicikiccha. 
Kamacchanda means sensual desire, Vyapada means ill — will. 
Thina — Middha means sloth and torpor. Uddhacca — 
Kukkucca means restlessness and worry or remorse. Vicikicchà 
means skeptical doubt. 

If you have one of these five hindrances in your mind, your 
mind is defiled. It is not pure. When your mind is not pure your 
insight is not penetrating. Only when the mind is purified of 
these five hindrances, can your insight knowledge become 
penetrating. When it is penetrating, you will be able to realize 
bodily and mental processes first in their specific characteristics 
and second in their general or common characteristics. 

Realization at these two levels are called Right 
Understanding (Sammüditthi) in the course of Vipassanüna 


314 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


meditation. When it has reached its climax you attain to 
Nibbana, the cessation of suffering, through the first 
Enlightenment (Sotüpattimagga) which realizes the Four Noble 
Truths. You have reached the ocean. 

However, it is only through deep concentration, when you 
are mindful of bodily and mental phenomena, that you are able 
to realize them with the three levels of Right Understanding. 

Sự Thanh Loc Tám Thức 

Khi các ban quan sát bát luận hoạt động nào của cơ thé và 
tâm thức khi chúng đang hiện bày thực tại, thế rồi tâm thức của 
ban dàn dàn trở nên định muc vào bát luận quá trình nào mà đã 
được quan sát. Bấy giờ sự định thức trở nên thâm niệm hơn và 
mạnh mẽ hơn. Tâm thức của các bạn đã trở nên tỉnh khiết khỏi 
Pháp Trién Cái (những Pháp chướng ngại) chẳng hạn như là 
Tham Dục, Sân Độc, Hôn — Thùy, Trao - Hói và Hoài Nghi. 
Tham Dục có ý nghĩa là lòng ham muốn dục vong. Sân Độc có 
ý nghĩa là lòng cừu hận. Hôn — Thùy có ý nghĩa là sự giải đãi 
và thụy miên. Trao - Hối có ý nghĩa là sự phóng dat và sự lo 
lắng hoặc lòng hối hận. Hoài Nghỉ có ý nghĩa là sự nghi ngờ 
thắc mắc. 

Nếu như các bạn có một trong năm Pháp chướng ngại nầy 
ở trong tâm thức của các bạn, tâm thức của các bạn đã bị uế 
nhiễm. Nó không có thuần khiết. Khi tâm thức của các bạn 
không có thuần khiết, thì tuệ giác của các bạn không có thâm 
thấu được. Chỉ khi nào tâm thức đã trở nên tinh khiết khỏi năm 
Pháp chướng ngại này, thì tri thức tuệ giác của các bạn mới có 
thể trở nên thẩm thấu được. Khi nó đã được thâm thấu thì các 
bạn sẽ có khả năng để chứng tri được các quá trình về tinh thần 
và thể chất, thứ nhất là trong những Biệt Tướng của chúng và 
thứ hai là trong những Tổng hoặc Phó Thông Tướng của chúng. 

Sự chứng tri ở hai trình độ nầy đã được gọi là Sự Hiểu 
Biết Chân Chính (Chánh Kiến) trong khóa tu thiền định Minh 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh se 315 


Sát Tuệ. Khi nó đã đạt đền đỉnh điểm của nó, thì các bạn đạt 
đến Níp Bàn, việc chấm đứt sự khổ đau, thông qua sự giác ngộ 
lần thứ nhất (Thất Lai Đạo) chứng tri được Tứ Thánh Đề. Các 
bạn đã được trôi ra đại dương. 

Tuy nhiên, chỉ có sự định thức thâm niệm xuyên suốt, khi 
mà các bạn đã có chánh niệm vào các hiện tượng về tỉnh thần và 
thể chất, đến thế các bạn mới có khả năng để chứng tri được 
chúng với cả ba trình độ của Sự Hiểu Biết Chân Chính (Chánh 
Kiến). 


Right Understanding 

The first level of Right Understanding is the realization of 
the specific characteristics of materially and mentality. The 
second is the realization of general or common characteristic of 
materially and mentality. The third is the realization of the four 
Noble Truths — the truth of Dukkha is called Dukkhasacca, the 
origin of Dukkha is called Samudayasacca, the cessation of 
Dukkha is called Nirodhasacca and the way leading to the 
cessation of Dukkha is called Maggasacca. 

So, to purify the mind we need the Noble Eightfold Path. 
To realize mental and physical processes in their specific and 
general characteristics, we need the Noble Eightfold Path. To 
realize the Four Noble Truth we need the Noble Eightfold Path. 
This is the middle current of the river. 

Sw Hiéu Biét Chán Chính (Chánh Kién) 

Trinh độ thứ nhất của Sự Hiểu Biết Chân Chính (Chánh 
Kiến) là sự chứng tri những Biệt Tướng của đặc tính thé chất và 
năng lực tính thần. Trình độ thứ hai là sự chứng tri Tổng hoặc 
Phó Thông Tướng của đặc tính thé chát và năng lực tinh thần. 
Trình độ thứ ba là sự chứng tri Tứ Thánh Dé - chân lý của Khổ 
Đau đã được gọi là Khổ Dé, nguyên nhân của Khổ Đau đã được 
gọi là Tập Đế, sự chấm dứt Khó Đau đã được gọi là Diệt Dé và 


316 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đạo lộ dắt dẫn đến sự chấm dứt Khô Dau đã được goi là Dao 
Dé. 

Vi vậy, dé thanh lọc được tâm thức thì chúng ta cần đến 
Bát Thánh Đạo. Để chứng tri được các quá trình về tinh thần và 
thể chất trong những Biệt và Tổng Tướng của chúng, thì chúng 
ta cần đến Bát Thánh Đạo. Để chứng tri được Tứ Thánh Đế thì 
chúng ta cần đến Bát Thánh Đạo. Đây là trung tâm lưu trình của 
dòng sông. 


The Way To Freedom 

On the night when the Omniscient Buddha was about to 
pass away, he was reclining on a bed prepared for him in 
Kusinüra Park. In the first watch of the night Subhadda, a 
mendicant, came to him and said "Venerable Gotama Buddha 
I followed various doctrines taught to me by various teachers. 
They all say that they know all and that they are Arahants. Is 
what they say true ?” 

The Omniscient Buddha left the questions unanswered 
and admonished Subhadda "Subhadda, whether they know all 
or not does not matter; it is not concerned with your 
deliverance; so I won't answer this question. My time is 
approaching. I will teach you what is important for your 
emancipation. Listen to me attentively. " 

Con Đường Đến Sự Tự Do 

Vào đêm khi Đức Phật Toàn Giác đã sắp sửa viên tịch, 
Ngài đã đang nằm yên nghỉ trên một nền đá đã được sửa soạn 
trước cho Ngài trong khu vườn Kusinära. Trong canh thứ nhất 
về đêm, Subhadda một hành khất, đã đến gặp Ngài và đã nói 
“Bạch Đức Phật Gotama, con đã hành theo rất nhiều giáo lý đã 
được chỉ dạy do bởi rất nhiều giáo thọ. Tất cả họ đều nói rằng 
họ biết hết tất cả và rằng họ là các bậc Vô Sinh. Điều họ nói là 
có thật không ?” 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 317 


Đức Phật Toàn Giác đã bó qua những câu hỏi không có 
giải đáp và đã khuyên bảo Subhadda, “Nay Subhadda, cho dù 
họ biết hết tat cả hay không không có quan hệ; nó không có liên 
quan với sự giải thoát của người, vì vậy Ta sẽ không trả lời câu 
hỏi nầy. Thời gian của Ta đang đến gần. Ta sẽ chỉ dạy cho 
người điều quan trọng cho sự giải thoát của người. Hãy lắng 
nghe Ta một cách chuyên tâm.” 


The Criterion 

Then the Buddha said "Subhadda, in any doctrine in 
which the Nobel Eightfold Path is not found, there will not be 
any Samana.” Here Samana means one who is calm as he has 
destroyed all defilement. It means that if there is no Eightfold 
Path in a doctrine, then there is no one who has destroyed all 
defilement by following it. 

If there is Noble Eightfold Path in a doctrine, there will be 
someone who has destroyed the defilement by following it and 
got rid of suffering. So, if you follow any doctrine in which you 
do not have to develop the Noble Eightfold Path you are certain 
not to destroy defilement and get rid of suffering. 

Here the Omniscient Buddha points out the criterion of the 
true Dhamma. 

The Lord Buddha said "Subhadda, only in my doctrine or 
in my Sásana is there the Noble Eightfold Path to develop. 
Therefore, there is Samana only in my doctrine.” Discourse 
expounded by the Omniscient Buddha to Subhadda fits in with 
“The Parable of the Log" because a person who does not 
develop the Noble Eightfold Path will not reach the ocean of 
Nibbana. If he develops the Noble Eightfold Path, he is certain 
to reach the ocean of Nibbana as he will not be kept on the far 
bank or the near bank etc. The Omniscient Buddha taught us the 


318 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


way to develop this Noble Eightfold Path. That is the technique 
of Mindfulness meditation. 
Tiéu Chuán 

Thé rồi Đức Phật đã nói “Nay Subhadda, trong bát luận 
giáo lý nào mà Bát Thánh Đạo đã không được tìm thấy, thì sẽ 
không có một vị Sa Môn nào cả.” Ở đây Sa Môn có ý nghĩa là 
một Bậc an tịnh khi Ngài đã hủy diệt hết tất cả Pháp uế nhiễm. 
Điều đó có ý nghĩa là nếu như không có Bát Thánh Đạo ở trong 
một giáo lý, thì bấy giờ do bởi nương theo đó mà không có một 
ai đã hủy diệt hết tất cả Pháp ué nhiễm.” 

Nếu như có Bát Thánh Đạo ở trong một giáo lý, do bởi 
nương theo đó, thì sẽ có người đã hủy diệt được Pháp uế nhiễm 
và được thoát khỏi sự khổ đau. Vì vậy, nếu như các bạn nương 
theo bát luận giáo lý nào mà các bạn không có phát triển được 
Bát Thánh Đạo, thì chắc chắn các bạn không có hủy diệt Pháp 
uế nhiễm và thoát khỏi sự khổ đau. 

Tại đây Đức Phật Toàn Giác đã chỉ vạch ra tiêu chuẩn của 
Chánh Pháp. 

Đức Thế Tôn đã nói “Nay Subhadda, duy nhất chỉ trong 
giáo lý của Ta hay trong Giáo Pháp của Ta, có được Bát Thánh 
Đạo để phát triển. Vì thế, chỉ trong giáo lý của Ta là có bậc Sa 
Món." Pháp Thoại đã được trình bày chi tiết do bởi Đức Phật 
Toàn Giác đến Subhadda phù hợp với “Ví dụ như khúc gỗ” bởi 
vì một người mà không có phát triển Bát Thánh Đạo thì sẽ không 
trôi ra đại đương Níp Bàn. Nếu như vị ấy phát triển Bát Thánh 
Đạo, thì vị ấy chắc chắn trôi ra đại đương vì vị ấy không có bị 
giữ lại ở bờ gần hoặc ở bờ xa, v.v. Đức Phật Toàn Giác đã chỉ 
dạy chúng ta phương thức dé phát triển Bát Thánh Đạo. Đó là 
kỹ thuật về thiền định Chánh Niệm. 


Mindfulness Meditation 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 319 


The Omniscient Buddha taught us the way of mindfulness 
when he expounded the Discourse on the Four Foundations of 
Mindfulness (Mahüsatipatthüna Sutta). He teaches us to be 
mindful of bodily process, sensation, consciousness and mind — 
object as they really occur. So, the principle of mindfulness 
meditation is to observe, to be mindful of, to be aware of 
whatever arises in our body and mind as it really occurs. Even 
unpleasant sensation of pain, aching, stiffening, itching and the 
like must be mindful of as they really are. 

When you feel pain in your back or in your knee, you must 
observe as it really is. You must not try to make it go away. You 
must not make it disappear because the pain helps you attain 
Nibbana. In other words pain is the key the door of Nibbana. 
So, if you feel a painful sensation you are very lucky. It will lead 
you to the cessation of suffering because it is one of the five 
aggregates to be thoroughly realized. 

It is an aggregate of sensation, which is the truth of 
suffering and must be thoroughly understood. If we realize this 
painful sensation in its true nature — in its specific as well as in 
its general characteristics — we see it as just a natural process 
arising and passing away from moment to moment. It does not 
last for even a second. And through the realization of this pain 
or aggregate of sensation, you can attain to Enlightenment by 
which you can destroy defilement and get rid of suffering. That 
is why I say that if you feel a painful sensation, then you are very 
lucky. Why ? Because you have a mental process together with 
the physical process to watch, to observe and to realize. That 
pain gives you a very good opportunity to realize its true nature 
and so lead you to the cessation of Dukkha, Nibbüna. 

Thiền Định Chánh Niệm 

Đức Phật Toàn Giác đã chỉ dạy chúng ta phương thức về 

Chánh Niệm khi Ngài đã trình bày chỉ tiết bài Pháp Thoại nói về 


320 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Bốn Nền Táng của Chánh Niệm (Kinh Đại Niệm Xứ). Ngài chi 
dạy chúng ta phải có chánh niệm vào quá trình của thể chất, cảm 
thọ, tâm ý thức và đối tượng của tâm thức khi chúng thực sự hiện 
bày. Như thế, nguyên tắc của thiền định chánh niệm là quan sát, 
có chánh niệm và tỉnh giác vào bất luận điều chi khởi sinh ở 
trong Thân và Tâm của chúng ta khi nó thực sự hiện bày. Chí 
đến cảm thọ bất duyệt ý của sự đau đớn, đau nhức, cứng đờ, 
ngứa ngáy và sự ưa thích cần phải có chánh niệm khi chúng đang 
là thực tại. 

Khi các ban cám thấy đau đớn ở trên lưng hoặc ở đầu gói 
của mình, các bạn cần phải quan sát khi nó đang là thực tại. Các 
bạn không được cố gắng để làm cho nó ra đi. Các bạn không 
được làm cho nó biến mất đi bởi vì sự đau đớn giúp các bạn 
chứng đạt được Níp Bàn. Nói cách khác, sự đau đớn là chìa 
khóa đưa đến ngưỡng cửa Níp Bàn. Vì vậy, nếu như các bạn 
cảm thấy một cảm thọ đau đớn thì các bạn rất là may mắn. Nó 
sẽ dat dẫn các bạn đến việc chấm đứt sự khó đau bởi vì nó là 
một trong năm khối tổng hợp (Uẩn) được chứng tri một cách 
triệt dé. 

Nó là một khối tổng hợp của cảm thọ, chính là chân lý của 
sự khó đau (Khó Dé) và cần phải được tuệ tri một cách triệt dé. 
Nếu như chúng ta chứng tri được cám thọ đau khó này trong 
chân thực tính của nó — trong những Biệt cũng như trong Tổng 
Tướng của nó — chúng ta thâm thị nó chỉ là một quá trình thường 
nhiên đang khởi sinh và đang diệt vong từng mỗi khoảnh khắc. 
Nó không có tồn tại thậm chỉ chỉ trong một giây. Và thông qua 
việc chứng tri của sự đau đớn nầy hoặc khối tổng thọ cảm thọ, 
các bạn có thể đạt được sự giác ngộ mà bởi qua đó mà các bạn 
có thể hủy điệt được Pháp uế nhiễm và được thoát khỏi sự khổ 
đau. Đó là lý do tại sao Sư nói rằng nếu như các bạn cảm thấy 
một cảm thọ đau đớn, bấy giờ các bạn rất là may mắn. Vì sao ? 
Bởi vì các ban có được một quá trình tinh thần cùng với quá 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 321 


trình thể chất để chú mục, để quan sát và để chứng tri. Sự đau 
đớn đó cho các bạn một cơ hội hết sức tốt đẹp dé chứng tri được 
chân thực tinh của nó và như thé dat dán các bạn đến việc cham 
dứt Khổ Dau, Nip Bàn. 


Specific And General Characteristics 

It is here needed to explain the specific characteristics of 
mentality and physicality and their general or common 
characteristics. 

Every mental or physical process has its own distinctive 
features that have nothing in common any other mental or 
physical process. You know Lobha (greed, craving, desire, lust 
and attachment are all encompassed). Lobha has its own 
characteristic that does not belong to any other mental or 
physical process. If you have love or desire for that Rolls Royce 
you will become proud, possessive or covetous. You become 
attached to it. So the specific characteristic of Lobha is 
clinging. 

Dosa (anger) is different. It has the characteristic of 
rudeness. Whereas Lobha draws things towards it, Dosa is 
aversion; it repels. 

Những Biệt Và Tổng Tướng 

Ở đây cũng cần dé giải thích những Biệt Tướng của năng 
lực tinh thần và đặc tính thể chát và những Tổng hoặc Phó Thông 
Tướng của chúng. 

Mỗi quá trình tinh thần hoặc thể chất có những nét đặc 
trưng của riêng nó mà tuyệt nhiên không có trong tính phổ thông 
với bất luận quá trình tỉnh thần hoặc thể chất nào khác. Các bạn 
biết Tham (lòng tham muốn, ái duc, lòng dục vọng, sự tham dục 
và sự dính mắc đều được bao gồm hết tất cả). Tham có đặc 
tướng của riêng nó mà không có thuộc về bát luận quá trình tinh 
thần hoặc thể chất nào khác. Nếu như các bạn có sự ái luyến 


322 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


hoặc lòng duc vong vào chiếc Rolls Royce đó thì các ban sẽ trở 
nên tự hào, biểu thị quyền sở hữu hoặc sự khát vọng. Các bạn 
trở nên đã bị dính mắc vào nó. Vì vậy, biệt tướng của Tham là 
sự bám chặt. 

Sân (sự sân hận) thì khác biệt. Nó có đặc tướng của sự thô 
lễ. Trong khi Tham có sức thu hút các sự vật về phía nó, Sân 
thì có sự ác cảm, nó khước từ. 


The Six Elements 

Physical and mental process which constitute so called a 
person are Pathavidhatu, Apodhatu, Tejodhatu, Vayodhütu, 
Akasadhatu and Viñňāņadhātu. These six elements are those 
of earth, water, fire, air, space and consciousness. 

Pathavidhütu, the element of earth, has hardness and 
sofiness as its characteristic. This characteristic belongs only 
to the earth element and to no other; it is, therefore, the specific 
characteristic of the earth element, while Apodhatu, water 
element, has fluidity and cohesion as its specific characteristic, 
heat and cold are the specific characteristic of Tejodhatu, fire 
element. 

When a meditator has gained deep concentration of mind, 
his mind is purified. Then he begins to realize the specific 
characteristics of mental and physical processes. When you 
observe your abdomen rise and fall, a physical process, and 
your concentration becomes deep enough, you begin to realize 
the rising and falling movements very clearly in their true 
nature. Movement or motion is the specific characteristic of the 
wind or air element. When you rightly understand the true 
nature of the rising movement or falling movement very clearly, 
you are not aware of the form of your body or abdomen. What 
you are realizing at that moment, is just the movement — outward 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 323 


movement and inward movement. Then you begin to realize the 
specific characteristic of the air element (Vayodhatu). 

The general characteristics of material and mental 
phenomena are Anicca, Dukkha and Anatta — Impermanence, 
suffering and no — soul, no — self nature. Every mental state, 
emotional state and physical process has these three 
characteristics in common. They are called common 
characteristics because they belong to every mental and 
emotional state and physical process. 

After you have passed two stages of insight knowledge — 
knowledge of differentiating between materiality and mentality 
and that of cause and effect — you come to realize these three 
general characteristics of psychophysical phenomena. This 
insight knowledge is known as knowledge of comprehension, 
which comprehends all these general characteristics of material 
and mental phenomena. 

When a meditator's insight knowledge becomes mature on 
account of diligent practice with continuous and constant 
mindfulness and deeper concentration growing naturally, he is 
certain to pass through all the stages of insight with his personal 
experience of them. His bodily and mental processes — the 
bodily process that is noted and the mental process that notes it 
— cease to exist. Then, he attains to Nibbüna, the cessation of 
compounded things (Sankhüàra). 

Lục Tố Chất 

Quá trinh tinh thàn và thé chát tao nén cái goi là mót con 
người là Địa Giới, Thủy Giới, Hóa Giới, Phong Giới, Hw 
Không Giới và Thức Giới. Những sáu tó chất này là đất, nước, 
lửa, gió, khoảng không và tâm ý thức. 

Địa Giới, tố chất đất, có độ cứng rắn và tính nhu nhuyễn 
là đặc tướng của nó. Đặc tướng này chỉ thuộc về tố chất đất và 
không của tố chất khác, do đó, nó là biệt tướng của tố chất đất; 


324 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


trong khi Thủy Giới, tố chát nước thì có tính lưu động và tính 
kết đính là biệt tướng của nó; nóng và lạnh là biệt tướng của Hỏa 
Giới, tố chất lửa. 

Khi một thiền giả đã đạt được sự định thức thâm niệm của 
tâm thức, thì tâm thức của vị áy đã trở nên tinh khiết. Thé rồi vi 
ấy bắt đầu chứng tri những biệt tướng của các quá trình tinh thần 
và thể chất. Khi các bạn quan sát cái bụng của mình phồng lên 
và xộp xuống, một quá trình thể chất, và sự định thức của các 
bạn trở nên đủ thâm niệm, thì các bạn bắt đầu chứng tri được 
những chuyên động đang phông lên và đang xộp xuống một cách 
hết sức rõ ràng trong chân thực tính của chúng. Sự chuyển động 
hoặc sự cử động là biệt tướng của tố chất gió hoặc không khí. 
Khi các bạn tuệ tri một cách chân chính chân thực tính của sự 
chuyển động đang phóng lên hoặc sự chuyển động đang xộp 
xuống một cách hết sức rõ ràng, các bạn không có nhận thức về 
hình thể của mình hoặc của cái bụng. Những gì mà các bạn đang 
chứng tri được tại khoảnh khắc ấy, chỉ là sự chuyển động — sự 
chuyển động ngoại phần và sự chuyển động nội phần. Bấy giờ 
các bạn bắt đầu chứng tri được biệt tướng của tố chất gió (Phong 
Giới). 

Những tổng tướng của các hiện tượng tinh thần và thé chát 
là Vô Thường, Khô Dau và Vô Ngã — sự không thường tồn, sự 
khổ đau và thực tính không có linh hồn, không có tự ngã. Mọi 
trạng thái tinh thần, trạng thái dễ cảm xúc và quá trình thể chất 
có trong ba đặc tướng phổ thông nầy. Chúng đã được gọi là 
những phó thông tướng bởi vì chúng thuộc về mọi trang thái tinh 
thần, mọi trạng thái đễ cảm xúc và quá trình thể chất. 

Sau khi các bạn đã vượt qua được hai giai đoạn của tri 
thức tuệ giác — tri thức về sự phân biệt giữa đặc tính thể chất và 
năng lực tỉnh thần và đó là tác nhân và hệ quả - các bạn đi đến 
chứng tri được ba tông tướng nay của các hiện tượng tâm sinh 
lý. Tri thức tuệ giác nầy đã được biết đến là tri thức về sự liễu 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 325 


tri, mà liễu tri tất cả những tổng tướng này của các hiện tượng 
tinh thần và thé chát. 

Khi một tri thức tué giác của thiền giả trở nên thuần thục 
vì sự chuyên cần thực hành cùng với chánh niệm liên tục và kiên 
định và sự định thức thâm niệm hơn đang tăng trưởng một cách 
thường nhiên, vị ấy chắc chắn trải qua hết tất cả các giai đoạn 
của tuệ giác với sự trải nghiệm bản thân của mình về chúng. 
Những quá trinh thé chát và tinh thàn cüa vi Áy — quá trinh thé 
chát mà đã được chú niệm và quá trình tinh thần mà chú niệm 
nó — chấm dứt hiện hữu. Bấy giờ vị ấy đạt đến Níp Bàn, sự chấm 
đứt các Pháp đã được hợp thành (Pháp Hữu Vi). 


An End Of Suffering 

There, at the moment he gets into the state of the cessation 
of all Sankhara (compounded things) he has abandoned 
attachment, the cause of suffering, because he has rightly and 
perfectly understood Dukkha. So, the Truth of Suffering has 
been perfectly understood. The cause of Suffering is abandoned 
at that moment. The Truth of the way leading to the Cessation 
of Suffering (The Noble Eightfold Path) has been developed. 
You have reached the cessation of compounded things 
(Sankhara). Here he has attained the third level of right 
understanding, that is, the Enlightenment, by realizing the Four 
Noble Truths. Then he reaches the ocean because he has been 
carried away by the middle current, the Noble Eightfold Path. 
He is not kept on the near bank nor the far bank. He is not 
submerged under the water. He is not stranded on an island. 
So, he has reached the ocean. 

The Lord Buddha, sitting under a tree on bank of the river 
Ganga, delivered this discourse. A cowherd named Nanda, who 
listened to the discourse, was so much inspired by it that he 
wanted to be carried away by middle current. So he approached 


326 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


the Lord Buddha and requested ordination as a Bhikkhu. 
“Venerable Sir, I am afraid of being caught on the near bank or 
the far bank or submerged into the river. I want to be carried 
away by the middle current and reach the ocean. Please ordain 
me a Bhikkhu so that I can develop the Noble Eightfold Path, 
the middle current. " 

The Omniscient Buddha said "Boy, you are a cowherd. 
First you have a duty to drive your cows back home. You should 
entrust them to their owner. Unless you do that, I cannot ordin 
you. ” 

So the cowherd did as the Omniscient Buddha urged. 
Then the returned to be ordained a Bhikkhu. Bhikkhu Nanda 
went into the forest to a secluded place and developed the Noble 
Eightfols Path by being aware of all mental and physical 
phenomena that were arising from moment to moment. Because 
he was willing to be carried away by the middle current, he 
meditated diligently. In a very short time, he was carried away 
by the middle current and reached the ocean of Nibbüna. He 
reached the ocean of Nibbüna because he had none of those 
eightfold faults and was carried away by the current of the Noble 
Eightfold Path that runs towards the ocean, Nibbüna. 

The Lord Buddha repeatedly said "Be mindful of what is 
happening at this moment as it really is, or be aware of whatever 
arises in your body and mind as it really is." Then all of you 
will be carried away by the middle current and attain Nibbüna, 
the ocean. 

Viéc Chám Ditt Sw Khó Dau 

Tại đấy, vào khoảnh khắc vi ấy di đến trang thái của việc 
chấm đứt tất cả các Pháp Hữu Vi (các Pháp đã được hợp thành) 
vị ấy đã xà ly được sự dính mắc, nguyên nhân của sự khó đau, 
bởi vì vị ấy đã tuệ tri một cách chân chính và một cách hoàn hảo 
Khổ Đau. Vi vậy, chân ly của sự khó đau đã được tuệ tri một 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 327 


cách hoàn hảo. Nguyên nhân của sự khó đau đã được xả ly ngay 
tại khoảnh khắc ấy. Chân lý của con đường dắt dẫn đến việc 
chấm dứt sự khổ đau (Bát Thánh Đạo) đã được phát triển. Các 
bạn đã đạt đến việc chấm đứt tất cả các Pháp hợp thành (Pháp 
Hữu Vi). Tại đây vị ấy đã đạt đến trình độ thứ ba của sự hiểu 
biết chân chính (Chánh Kiến), đó là, sự giác ngộ, do bởi chứng 
tri được Tứ Thánh Dé. Bấy giờ vị ấy trôi ra đại đương bởi vì vị 
ấy đã được chuyên vận do bởi trung tâm lưu trình, Bát Thánh 
Đạo. Vị ấy không bị giữ lại ở bờ gần mà cũng không ở bờ xa. 
Vị ấy không bị nhận chìm dưới nước. Vị ấy không bị giạt lên 
một tiểu đảo. Vì vậy, VỊ Ay đã được trôi ra dai duong. 

Đức Thế Tôn, dang ngồi đưới một tàng cây của sóng Hằng, 
đã khải thuyết bài Pháp Thoại nầy. Một mục đồng tên gọi 
Nanda, là người đã lắng nghe bài Pháp Thoại, đã bị phán khích 
quá sức từ noi đó đến nỗi vị ấy đã muốn được cuốn trôi đi do 
bởi trung tâm lưu trình. Vì vậy vị ấy đã đến gần Đức Thế Tôn 
và đã thỉnh cầu sự thụ giới thành một vị Tỳ Khưu. “Kính bạch 
Ngài, con sợ hãi bị vướng vào bờ gần hoặc vào bờ xa hoặc bị 
nhận chìm dưới nước. Con muốn dé được cuốn trôi đi do bởi 
trung tâm lưu trình và trôi ra đại đương. Kính xin làm lễ thụ giới 
cho con thành một vị Tỳ Khưu nhằm để cho con có thể phát 
triển Bát Thánh Đạo, trung tâm lưu trình.” 

Đức Phật Toàn Giác đã nói “Nay con trai, con là mót muc 
đồng. Trước tiên con có nhiệm vu phải lùa những con bò của 
con trở về nhà. Con nên giao chúng đến chủ nhân của chúng. 
Nếu con không làm điều ấy, Ta không thể nào làm lễ thụ giới 
cho con duoc." 

Vi vậy, người mục đồng đã làm như Đức Phật Toàn Giác . 
đã sách lệ. Thế rồi vị ấy đã quay trở lại để được thụ giới một Tỳ 
Khưu. Tỳ Khưu Nanda đã đi vào khu rừng đến một nơi thanh 
vắng và đã phát triển Bát Thánh Đạo bằng cách có được tỉnh 
giác vào tất cả các hiện tượng tỉnh thần và thể chất mà đã đang 


328 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


khởi sinh từng mỗi khoảnh khắc. Bói vi vị ấy dà sẵn sàng dé 
được cuốn trôi di do bởi trung tâm lưu trình, vị ấy đã thiền định 
một cách chuyên cần. Trong một thời gian rất ngắn, vị ấy đã 
được cuốn trôi đi do bởi trung tâm lưu trình và đã trôi ra đại 
đương Níp Bàn. Vị ấy đã trôi ra đại đương Níp Bàn bởi vì vị ấy 
đã không có một trong những tám khuyết điểm ấy và đã được 
cuốn trôi đi do bởi trung tâm lưu trình của Bát Thánh Đạo mà 
dé tràn về phía đại đương, Nip Bàn. 

Đức Thế Tôn đã nói một cách lặp đi lặp lại rằng “Hãy có 
chánh niệm vào điều mà đang xây ra ngay tức khắc nầy khi nó 
đang là thực tại, hoặc hãy tỉnh giác vào điều mà khởi sinh ở trong 
Thân và Tâm của các người khi nó đang là thực tại.” Thế rồi hết 
tất cả các bạn sẽ được cuốn trôi đi do bởi trung tâm lưu trình và 
chứng đạt Níp Bàn, đại dương. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 329 


QUESTIONS AND ANSWERS 


The Venerable  Sayüdaw Ashin | Janakübhivamsa 
conducted four Vipassand meditation retreats in Australia in 
1990. One of them was conducted at a camp near Canberra 
City. It is the Sayadaw’s procedure in every retreat that a 
questions and answers session is arranged on the last day of 
retreats. So these are Sayüdaw's answers to the questions 
raised by his meditators at the Canberra retreat in January 
1990. 

NHUNG CAU VAN VA DAP 

Ngài Dai Trưởng Lão Janakabhivamsa đã hướng dẫn bón 
khóa tu thiền tĩnh tâm Minh Sát Tuệ tại Úc Châu vào năm 1990. 
Một trong những khóa ay đã được thực hiện ở tai một trai gần 
thành phố Canberra. Quy trình của Ngài Đại Trưởng Lão trong 
mỗi khóa tu tĩnh tâm mà một buói hợp nêu lên những câu vấn 
hỏi và trả lời đã được bố trí vào ngày cuối của khóa tu tĩnh tâm. 
Vì vậy những câu trả lời này của Ngài Đại Trưởng Lão cho 
những câu vấn hỏi đã được nêu lên do bởi những thiền giả của 
Ngài tại khóa tu tĩnh tâm ở Canberra trong Tháng Một năm 1990. 


Motivating Force 

Q: Venerable Sayüdaw, today at lunch while chewing a 
mouthful of food I suddenly lost the desire to eat and the 
chewing motion stopped. With no desire, there was no 
movement. This I also noticed with other movements. It seems 
that the desire is the primary motivating force behind any kind 
of movement, action, deed, behaviour, etc. Could this be true 
? From what I understand from your teaching, desire is a 
defilement. So what is the motivating force ? 


330 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


A: Let us take the last point first: "From what I understand 
from your teaching, desire is a defilement." Yes, desire is a 
defilement. Because I teach you so ? Is that right ? No ? Then 
why is desire is called a defilement ? When desire arises the 
mind gets defiled, the mind is defiled by desire. It is, therefore, 
called a defilement. The mind becomes impure because of 
desire; so desire is called a defilement. It is not because I teach 
you so. 

"While chewing a mouthful of food I suddenly lost the 
desire to eat." Good ! Very good ! You see you are mindful of 
whatever arises in your mind and body in order that you may 
remove desire, or attachment, because desire, or attachment, is 
the cause of suffering. You know that. Say you feel a desire for 
food at about ten o'clock but you have to take it at eleven. Then 
you feel hungry. Because of that desire you feel suffering. What 
kind of suffering ? The suffering of hunger. Hunger, the desire 
for food, makes you suffer. When the desire to eat stopped the 
chewing motion stopped. The first point is that you suddenly lost 
the desire for food. That is the purpose of mindfulness. What 
we are doing while we are taking a meal is practicing 
mindfulness. The purpose is to remove desire for, attachment 
to, food. Now, she (the questioner) achieved this. Why did the 
desire stop ? Because she was mindful of chewing, she was 
constantly making a mental note: chewing...chewing... 
chewing. 

When she is not making such mental notes and is not 
watching the act of chewing, any kind of tastes, sweet, sour, salt 
or any other, will be manisfested on her tongue. If she likes 
sweetness she will be attached to that taste, the sweet. Here 
attachment arises. Then she will feel a greater desire for food 
because of the sweetness. Thus more defilement arises. Why ? 
Because she does not observe it continuously. When the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 331 


continuous and powerful mindfulness overpowers the chewing 
movement as well as the taste, there is no taste at all. As she did 
not feel the taste of the food anymore she lost the desire for it. 
She has destroyed her attachment to it. But she has no aversion 
to it and continues to eat mindfully. That's her success. That is 
the purpose of mindfulness while we are taking food. 

I will explain to you more about the purpose of mindfulness 
in the act of taking food, so that you can clarify your 
understanding of meditation and be more mindful of your 
actions during the act of taking food tomorrow at breakfast. She 
said that the chewing motion stopped because the desire 
stopped. If there is a desire there will be a chewing motion. She 
thinks that to act, to commit any action or deed, or any 
behaviour, the motivating force is desire. It is desire that causes 
any action, any deed, any behaviour to arise, so perhaps it is 
desire that is the cause of all action, deed or behaviour. Then 
she also said: “from what I understand from your teaching, 
desire is a defilement.” Every action, deed or behaviour is 
caused by defilement. What she said amounts to saying that, but 
she could not judge if that was correct. So she asks: “What is 
the motivating force ?” How shall I answer this question ? It is 
a very difficult one. Actually the desire is not the immediate 
cause of the action. If you desire to run away from this retreat 
you will have the intention to walk away. The desire is the cause, 
the intention is the effect. First you intend to walk, then you walk 
away. Therefore the intention is the immediate cause of the 
action. But it is the effect of desire. 

Desire is not the immediate cause of an action. The 
immediate cause of an action is the intention. From the point of 
view of Buddhist philosophy intention is known as Chanda in 
Pali. Chanda is usually translated as will or wish. When you 
feel the desire to take food, you acquire the wish to stretch out 


332 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


your arm, the wish to touch the food, the wish to grasp it, the 
wish to bring it to your mouth. That wish is called intention. We 
call it Chanda. Chanda is one mental state, desire is another. 
Desire is called Tanhà, for example Tanha for food. Because 
of Tanhà, you have the Chanda to do, to act, to go, to run, to 
see and so on. The arising of Chanda is dependent on desire. 

But sometimes desire is not the cause of the arising of 
Chanda. Suppose you want to give something to a poor man, 
you want to give him a piece of cloth. Because you want to give, 
there arises the Chanda to give. The Chanda to give is the will 
or the intention to commit the act of giving. In that case the 
arising of Chanda is dependent on your good Cetanā. Or we 
could call it your good volition — a motive. The good motive or 
volition is the cause of Chanda, intention or will. It is the cause 
of your giving the cloth to the poor man. Here there is no room 
for desire to arise. 

In some cases desire may be, let us say, the remote cause 
of the action, not the immediate cause. But in some cases it does 
not arise as a cause. Here let us say that you are a Buddhist. 
When you bow down before a statue of the Buddha you will have 
in mind the virtuous qualities of the Enlightened One, so you 
think of the Buddha as one worthy of salutation or bowing 
down. Will that good volition you bow down. So between the 
volition and the act of bowing down there is a mental process — 
that is intention or will, Chanda. So Chanda or intention or will 
is the immediate cause of the action or deed or behaviour. In 
this case there is no room for desire. 

In short, if you do wholesome deeds, good volition is the 
cause of the Chanda or intention and Chanda or intention is the 
cause of the action or deed. But when you do unwholesome 
deeds, evil deeds, the cause is desire. Desire causes the 
intention or Chanda to arise and then intention causes the act, 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e — 333 


the evil deed. So in the case of evil deeds desire is the cause of 
action. 
Nguyén Dóng Luc 

V: Hôm nay vào bữa trai ngo trong khi dang nhai mót 
lượng thức ăn ở trong miệng thì đột nhiên con mát đi sự ham 
muón dé ăn và động lực đang nhai đã dừng lại. Vi không có 
sự ham muốn, nên không có sự cử động. Điều náy con cũng 
đã nhận thấy với những sự cử động khác. Dường như là sự 
ham muốn là nguyên động lực chủ yếu đẳng sau của bất luận 
thể loại sự chuyển động, việc tạo tác, hành động, hành vi, v.v. 
Điều nay có thé đúng không ? Từ những gì mà con hiểu biết 
từ huấn từ của Ngài, thì sự ham muốn là một Pháp ué nhiễm. 
Vậy nguyên động lực là chỉ ? 

D: Trước tiên chúng ta hãy lấy điểm cuối cùng “Từ những 
gì mà con hiểu biết từ huấn từ của Ngài, thì sự ham muốn là một 
Pháp ué nhiễm.” Đúng vậy, sự ham muốn là một Pháp ué nhiễm. 
Bởi vì Sư chỉ dạy con như vậy ư ? Điều đó có đúng không ? 
Không à à? Thế thì tại sao sự ham muốn đã được gọi là một Pháp 
uế nhiễm ? Khi sự ham muốn khởi sinh thì tâm thức đã bị ué 
nhiễm, tâm thức đã bị uế nhiễm bởi do sự ham muốn. Do đó, nó 
đã được gọi là một Pháp ué nhiễm. Tâm thức trở nên bát tịnh vi 
sự ham muốn, như vậy sự ham muốn đã được gọi là một Pháp 
uế nhiễm. Không phải vì Sư chỉ dạy con như vậy. 

“Trong khi đang nhai một lượng thức ăn ở trong miệng thi 
đột nhiên con mất đi sự ham muốn để ăn.” Tốt ! Rất tốt! Con 
thấy con có chánh niệm vào bất luận điều chỉ khởi sinh trong 
Thân — Tâm của mình nhằm dé cho con có thé loại trừ sự ham 
muốn, hoặc sự dính mắc, bởi vì sự ham muốn hoặc sự dính mắc 
là tác nhân của sự khổ đau. Con biết điều đó. Chắng hạn con 
cảm thấy một sự ham muốn về thức ăn vào khoảng mười gió 
nhưng con phải dùng nó vào lúc mười một giờ. Bấy giờ con cảm 
thấy đói. Vì sự ham muốn đó mà con cảm thấy sự khổ đau. Thể 


334 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


loại của sự khó đau là chi ? Su khó đau của su đói. Su dói, su 
ham muốn vé thức ăn, làm cho con khó đau. Khi sự ham muốn 
để ăn đã dừng lại thì động tác đang nhai đã dừng lại. Điểm thứ 
nhất đó là một cách đột nhiên con mắt đi sự ham muốn về thức 
ăn. Đó là mục đích của Chánh Niệm. Những gì mà chúng ta 
đang làm trong khi chúng ta đang dùng bữa là đang thực hành 
Chánh Niệm. Mục đích là để loại trừ sự ham muốn vào, sự đính 
mắc đến thức ăn. Bây giờ bà ấy (người vấn hỏi) đã đạt được 
điều nầy. Vì sao sự ham muốn đã dừng lại ? Bởi vì bà ấy đã có 
chánh niệm vào việc đang nhai, bà ấy đã đang thực hiện một 
cách kiên định một sự chú niệm ở trong tâm: đang nhai à ... đang 
nhai à .. đang nhai à... 

Khi bà ấy không có đang thực hiện những sự chú niệm ở 
trong tâm như thế và không có đang chú mục vào quá trình của 
việc đang nhai, thì bất luận các loại khẩn vị, ngọt, chua, mặn 
hoặc bát luận thé loại nào khác, sẽ được hiển hiện ở trên lưỡi của 
bà ấy. Nếu như bà ấy ưa thích vị ngọt, thì bà ấy sẽ bị dính mắc 
vào khẩu vị Ấy, vị ngọt. Tại đây sự dính mắc khởi sinh. Bấy giờ 
vi vị ngọt mà bà Ay sé cam thay mót su ham muón cùng cực vào 
thức ăn. Vì thế khởi sinh thêm Pháp uế nhiễm nữa. Vì sao ? Bởi 
vì bà ấy không có quan sát nó một cách liên tục. Khi Chánh 
Niệm liên tục và đũng mãnh áp đảo việc cử động đang nhai cũng 
như khẩu vị, không còn có khẩu vị nào cả. Khi bà ấy đã không 
còn cảm nhận khẩu vị về thức ăn nữa, thì bà ay mat di su ham 
muốn vé nó. Ba ấy đã hủy diệt sự dính mắc của minh vào nó. 
Thế nhưng bà ấy không có sự ghét ghê về nó và lại tiếp tục để 
ăn một cách chánh niệm. Đó là sự thành tựu của bà &y. Đó là 
mục đích của Chánh Niệm trong khi chúng ta dang thọ thực. 

Sư sẽ giải thích thêm cho con về mục đích của Chánh Niệm 
trong quá trình của việc lấy thức ăn, nhằm để cho con có thể làm 
cho sáng tỏ việc tué tri của mình về thiền định và dé có thêm 
chánh niệm vào các hành động của mình trong khi tác hành của 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 335 


việc đang lấy thức ăn vào bữa điểm tâm sáng ngày mai. Bà ay 
đã nói rang động tác đang nhai đã dừng lại bởi vì su ham muốn 
đã dừng lại. Nếu như có một sự ham muốn thì sẽ có một động 
tác đang nhai. Bà ấy nghĩ rằng để tạo tác, dé thực hiện bát luận 
sự tạo tác, sự hành động, hoặc bát luận hành vi nào, thì nguyên 
động lực là sự ham muốn. Quả là sự ham muốn đó tạo ra bất 
luận sự tạo tác nào, bất luận sự hành động nào, bất luận hành vi 
nào để mà khởi sinh, chắc có lẽ là sự ham muốn đó là tác nhân 
của tất cả mọi tạo tác, hành động hoặc hành vi. Thế rồi bà ấy 
cũng đã nói “từ những gì mà con hiểu biết từ huấn từ của Ngài, 
thì sự ham muốn là một Pháp ué nhiễm.” Mỗi sự tạo tác, hành 
động hoặc hành vi đã được tạo ra là do bởi Pháp uế nhiễm. 
Những gi bà ấy đã nói có nghĩa là đã biết được điều đó, thé 
nhưng bà ấy không thể nào xét đoán được giả như điều đó đã là 
đúng thực. Vì vậy bà ấy đã vấn hỏi “Nguyên động lực là chỉ ?” 
Sư sẽ trả lời câu hỏi nầy như thế nào ? Đó là một điều hết sức 
khó khăn. Thực ra sự ham muốn không là trực tiếp tác nhân của 
sự tạo tác. Nếu như con mong muốn để bỏ chạy trốn khỏi khóa 
tu tĩnh tâm này thì con sẽ có sự tác ý để bỏ di. Sự ham muốn là 
tác nhân, sự tác ý là hệ quả. Trước tiên con có tác ý dé di, thé 
rồi con bó di. Do đó, sự tác y là trực tiếp tác nhân của sự tạo tác. 
Thế nhưng nó là hệ quả của sự ham muốn. 

Sự ham muốn không là trực tiếp tác nhân của một tạo tác. 
Trực tiếp tác nhân của một tạo tác là sự tác ý. Từ quan điểm của 
triết học Phật Giáo thì sự tác ý đã biết đến là Dục trong Pali ngữ. 
Dục thì thường đã được phiên dịch là ý muốn hoặc mong muốn. 
Khi con cảm thấy sự ham muốn để lấy thức ăn, con có được sự 
mong muốn để duỗi cánh tay của mình ra, sự mong muốn để 
đụng thức ăn, sự mong muốn để nam lay nó, sy mong muón dé 
đưa nó vào trong miệng của mình. Su mong muốn đó dà được 
gọi là sự tác ý. Chúng ta gọi nó là Dục. Dục là một trạng thái 
tỉnh thần, sự ham muốn là một trạng thái khác. Sự ham muốn 


336 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đã được goi là Ái Dục, ty du như Ái Dục vào thức án. Bói vi Ái 
Dục, con có Dục để làm, để hành động, để đi, để chạy, để nhìn 
thấy và v.v. Việc đang khởi sinh của Dục là tùy thuộc vào sự 
ham muốn. 

Nhưng đôi khi sự ham muốn không là tác nhân cho việc 
đang khởi sinh của Dục. Giả sử con muốn xả thí một vật gì đó 
đến một nam nhân nghèo khó, con muốn xả thí ông ấy một mảnh 
vải. Bởi vì con muốn xả thí, thì khởi sinh Dục xả thí. Dục xả 
thí là ý muốn hoặc là sự tác ý dé thực hiện quá trình của việc xả 
thí. Trong trường hợp đó việc đang khởi sinh của Dục là tùy 
thuộc vào Tư Tác Ý thiện của con. Hoặc chúng ta có thé goi nó 
là hành sử tác ý thiện của con — một động lực. Một thiện động 
lực hoặc hành sử tác ý thiện là tác nhân của Dục, sự tác ý hoặc 
ý muốn. Đó là tác nhân của việc xả thí miếng vải của con đến 
nam nhân nghèo khó. Tại đây không có lý do gì để sự ham muốn 
khởi sinh. 

Trong một vài trường hợp sự ham muốn có thể là, chúng 
ta hãy nói rằng, viễn nhân của tạo tác, không là trực tiếp tác 
nhân. Thế nhưng trong một vài trường hợp, nó không khởi sinh 
như là một tác nhân. Tại đây chúng ta hãy nói rằng con là một 
Phật Tử. Khi con cúi mình xuống trước một kim thân của Đức 
Phật, con sẽ có ở trong tâm thức những phẩm hạnh thánh thiện 
của một Đắng Giác Ngộ, vì vậy con nghĩ về Đức Phật là Bậc 
thích đáng cho việc lễ chào hoặc việc cúi mình xuống. Với hành 
sử tác ý thiện đó, con cúi mình xuống. Vì vậy giữa hành sử tác 
ý và tác động của việc cúi mình xuống có một quá trình tinh thần 
— đó là sự tác ý hoặc ý muốn, Dục. Vi vậy Dục hay là sự tác ý 
hoặc ý muốn là trực tiếp tác nhân của sự tạo tác hoặc hành động 
hoặc hành vi. Trong trường hợp nầy không có lý do cho sự ham 
muốn. 

Nói tóm lại, nếu như con tác hành những thiện hạnh, thì 
hành sử tác ý thiện là tác nhân của Dục hoặc sự tác ý là tác nhân 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 337 


của việc tạo tác hoặc hành động. Thế nhưng khi con tạo tác 
những bắt thiện hạnh, những ác hạnh, thì tác nhân là sự ham 
muốn. Sự ham muốn tạo ra sự tác ý hoặc Dục khởi sinh và bấy 
gid sự tác y tạo ra việc tạo tác, ác hạnh. Vì vậy trong trường hop 
của những ác hạnh thì sự ham muốn là tác nhân của việc tạo tác. 


Desire And Dissatisfaction 

Q: If the state of desire is the cause of dissatisfaction with 
the existing reality and should be avoided, how can we go on 
acting in our lives ? If there is no desire to act in life, are we 
really living ? 

A: Yes, the states of desire is the cause of dissatisfaction. 
The Buddha spoke of this in his first sermon, the 
Dhammacakkapavattana Sutta, where he classified all kinds of 
Dukkha, suffering. He said "Birth is Dukkha, decay is 
Dukkha, death is Dukkha, worry is Dukkha, lamentation is 
Dukkha, grief is Dukkha, despair is Dukkha.” After that he 
continued “What one wants to get but does not get is Dukkha.” 
Do you follow ? When one does not get what one desires, it is 
Dukkha. To put it in another way, what one desires but does 
not get is Dukkha. Here desire is the cause, dissatisfaction is 
the effect. So the state of desire is the cause of the 
dissatisfaction. That is why the Buddha said desire or 
attachment is the cause of suffering. Should we avoid it ? Yes. 
Desire should be avoided, it must be eliminated. It is the cause 
of suffering. 

The second part of this question is similar to the first 

question. ]ƒthere is no desire to act in life, are we really alive ? 

ve already explained to you about action that is not the result 
of desire but of intention or will, so this part of the question have 
been answered. (The Sayüdaw responded to the following four 
questions in one detailed answer.) 


338 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Sv Ham Muón Và Sy Bát Màn 

V: Nếu như trạng thái của sự ham muốn là tác nhân của 
sự bát mãn với thực trang đang biện hữu và phái được tránh 
xa, thì làm thé nào chúng con còn có thể tiếp tục việc tạo tác 
trong đời sống của chúng con nữa ? Nếu như không có sự 
ham muốn để tạo tác ở trong đời sống, thì chúng con có thực 
sự sống không ? 

D: Đúng vậy, trang thái của sự ham muốn là tác nhân của 
sự bát mãn. Đức Phát đã thuyết về điều này ở trong bài thuyết 
giảng đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, là nơi mà Ngài đã 
phân loại tất cá các thé loại của Khó Dau, sự khó dau. Ngài đã 
nói “Sinh là Khổ Dau, sự suy tàn là Khổ Dau, tử vong là Khó 
Dau, lo lắng là Khổ Dau, than khóc là Khổ Dau, đau buồn là 
Khó Đau, tuyệt vọng là Khổ Dau." Sau đó Ngài đã tiếp tục 
“Điều mà người ta mong cầu dé có được nhưng lại không được 
(cau bát đắc) là Kho Dau. Các con có hiểu rõ không ? Khi 
người ta không được điều mà người ta mong cầu, đó là Khổ 
Đau. Nói theo phương thức khác, điều mà người ta mong cầu 
nhưng không có được là Khó Dau. Tại đây, sự ham muốn là tác 
nhân, sự bất mãn là hệ quả. Vì vậy trạng thái của sự ham muốn 
là tác nhân của sự bất mãn. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói 
sự ham muốn hoặc sự dính mắc là tác nhân của sự khổ đau. 
Chúng ta có nên tránh xa nó không ? Vâng. Sự ham muốn phải 
được tránh xa, nó cần phải được trừ khử. Nó là tác nhân của sự 
khó đau. 

Phần thứ hai của câu hỏi này thì tương tự với câu hỏi đầu 
tiên. Nếu như không có sự ham muốn để tạo tác ở trong đời 
sống, thì chúng con có thực sự sống không ? Sư đã có giải thích 
cho các bạn rồi về sự tạo tác mà không là hệ quả của sự ham 
muốn, mà trái lại là của sự tác ý hoặc ý muốn, vì vầy ở phần này 
của câu hỏi đã được trả lời rồi. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 339 


(Ngài Dai Trưởng Lão đã trả lời bón câu hỏi tiếp theo sau 
đây trong một câu trả lời đầy đủ chỉ tiết) 


Rebirth, Kamma And Anatta 

Q: Venerable Sayádaw, please tell us what the Buddha 
taught about how the experiences and Kamma of a being are 
transferred from incarnation to incarnation. Also I would like 
to know the other way the Buddha told one of his disciples to 
stay awake after he had been walking through the forest for 
seven days. 

Q: Please explain: What is rebirth ? When the mind 
arises and passes away, what is rebirth ? 

Q: If there is no — self, I, being, person or soul, how does 
reincarnation and Kamma from past lives work ? 

Q: Venerable Sayádaw, please talk about the principle of 
co — dependent origination if there is no — soul, how can one 
talk of a person's previous life ? If there is no — soul, what is 
there that connects you to a previous life ? 

A: All these questions are in fact just one question: if there 
is Anatta, if there is no — soul or permanent life force, how can 
one talk of a person, a previous life ? What is there that can 
connect you to a previous life ? This question is universally 
asked. Almost every one who does not have enough knowledge 
of Buddhism, especially with regard to rebirth, and who also 
has not had much experience in the practice of meditation, asks 
this question. One who has experienced the arising and passing 
away of the mental and physical processes which are observed 
during meditation, will be able to understand. He doesn't need 
to think about it. All these questions are based on the idea of a 
self or soul which is taken to be everlasting and indestructible. 
Many of those who do not study Buddhism, almost all of them, 
have the idea that to be reborn again and again there must be 


340 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


something which transmigrates from one existence to another, 
and that thing must be everlasting. Unless it is everlasting it 
cannot transmigrate to another existence. In other words there 
must be an everlasting soul to reincarnate in another body; 
unless there is an everlasting entity there won't be another 
existence because there will be no connection between the first 
existence and the second one. That is what many people think. 

irst of all we should consider the mental process and the 
physical process. How do they work ? Before this question and 
answer session you may have been worrying about leaving this 
retreat tomorrow; you may have been worrying about your daily 
life and worrying about worldly affairs. And some of you may 
have been experiencing pleasure now. Do you have that worry 
now ? No. Do you have that pleasure now ? No. Where did it 
all go ? Did someone take away that pleasure, happiness or 
worry ? Who took it away ? Nobody. Then where did that 
happiness go ? Considering that you don't have that pleasure 
or worry, we can say that the pleasure or worry has stopped, it 
has disappeared. But after that pleasure or worry has stopped 
you have another mind. Let us say another mind after the 
disappearance of the pleasure or worry. You have been 
listening to the Dhamma and to the questions and answers. 
Unless you have a mind or a consciousness you coul not have 
listened to the Dhamma. 

If you do not have any mind or consciousness, what would 
you be ? You would be unconscious, perhaps even dying. After 
the disappearance of the happiness, pleasure or worry, if you 
don't have any mental state, you will only have the physical 
process. And you would be lying down without moving. But 
now you are lying down, you are sitting and listening to the 
questions and answers. Therefore it is evident that you have a 
mind or consciousness after that happiness, worry or pleasure 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 341 


has disappeared. You have a mind — is that mind the same one 
that experienced the pleasure or happiness ? No. If it were the 
same happiness or pleasure you would always be happy. Now 
you have be happy, not because you are getting back to your 
family, but because you are listening to the questions and 
answers. So this mental state is different from that mental state 
of pleasure, happiness or worry that you felt previously. 

We know that when one of the mental states has 
disappeared another mental state arises. Why ? Because the 
other mental state has disappeared; that's the reason. Say that 
we have a manager or administrator in this place. If that 
manager dies, there won't be a manager here anymore. Is that 
true ? No. Then what will happen ? Another manager will 
come. Why ? Because the onther one has disappeared. So the 
disappearing and passing away of the previous one is the cause, 
the appearing of the following one is the effect. It is a natural 
law, the law of cause and effect. You cannot create it, the 
Buddha cannot create it, you cannot change it; it is a natural 
law, the law of cause and effect or dependent origination. The 
following mental state arises because the previous one has 
disappeared or passed away. This is the law of cause and effect: 
it cannot be changed, it cannot be destroyed. 

Suppose someone has died. When he is dead does he have 
any mental state ? No. And any physical process ? Yes. Where 
does that mind go when he dies ? Please consider the law of 
cause and effect. When a person dies the last consciousness of 
this existence has disappeared. Every moment the mind appears 
and disappears, arise and passes away. When you note: 
“intention, lifting: intention, pushing; intention, dropping" 
during walking meditation what you know is that with one 
intention, one movement arises. Then another intention and 
another movement arise. In that way within a millionth of a 


342 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


second over one hundred thousand mental states arise. If your 
concentration is good enough you will be able to realize that any 
consciousness or mental state does not last even a millionth of a 
second. It arises and instantly passes away. If you note any 
movement, the mind that notes it instantly passes away. When 
you note the following movement it is not the same mind that 
noted the previous movement. A different mind notes the 
following movement. You will be able to realize this when your 
concentration is good enough. 

It is very clear that when a person is dead his mental state 
or consciousness has disappeared. Which mental state has 
disappeared ? The last consciousness of the present life has 
disappeared. What happens when the previous one has 
disappeared ? Another one has to arise according to the law of 
cause and effect. So, after the last consciousness of an existence 
has disappeared, another consciousness arises. That is the law 
of cause and effect. The passing away of the previous one is the 
cause, the arising of the following one is the effect. After the last 
consciousness of an existence has disappeared there arises 
another consciousness. Can that new consciousness be said to 
be the previous existence ? No, that consciousness is another 
existence. This, then, is rebirth. Very easy to understand. 

But you need to practice meditation so that you can realize 
the arising and passing away of mental states very swiftly one 
after another. Then you can understand: ah, this is so ! Then 
do you need any everlasting entity to transmigrate to another 
existence ? You don't need any. The whole existing world is 
dependent on the law of cause and effect. The Buddha very 
clearly explained this law of cause and effect in his doctrine. Do 
I need to explain further ? No. Because you are very intelligent 
and bright, you have understood. There is no — soul or self 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 343 


which is an everlasting entity to transmigrate to another 
existence, to reincarnate in another body. 

We have answered one question. Then there is another 
one, about Kamma. How does Kamma produce results in 
another existence if there is nothing to transmigrate. You have 
not met your friend for about ten years. By chance you meet him 
on the road. You're very happy, so you say that you are very 
happy to meet him. What is that ? That is loving — kindness 
(Metta). He feels: "My friend loves me." He feels that. Then 
you go your way, he goes his way. But when he lies down to 
sleep at night he happens to think about you who love him. What 
does he feel ? Is he happy or unhappy ? He is happy. Why does 
that happiness arise ? Is there an everlasting connection 
between that happiness and the loving — kindness he felt earlier 
that evening ? No. But though there is no connection between 
the two mental states, the mental state of loving — kindness has 
produced the mental state of happiness. So do we need any 
connection for any cause to produce effect ? No. 

When a person commits an action or deed, he is moved to 
do it by the force of volition or motive. The consciousness, with 
which that volition or motive arises, and the event itself, pass 
away but the force of the volition doesn’t disappear and remains 
in the process of the following consciousness. When the time - 
and circumstances are ripe for producing an effect, an effect is 
produced. There will be no perceptible connection between the 
cause and the effect. In the case of reincarnation or rebirth we 
don’t have anything which is everlasting transmigrating from 
one existence to another, but the two existences are related ina 
certain way. Thus good Kamma or wholesome actions, or bad 
Kamma or unwholesome actions are manifested; wholesome 
actions guide the current of consciousness to arise in a good 


344 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


existence. Unwholesome actions guide the consciousness to 
arise in a bad existence. And so we go on. 

Then we come to another question about Anatta, "no — 
soul." Anatta means there is no — soul that is an everlasting 
entity apart from physical and mental processes. That is what 
the Buddha said. In 1979 when I was conducting a meditation 
retreat in a hotel in Switzerland with the Venerable Mahasi 
Sayüdaw, one of the meditators, a young German about twenty 
—four years old, came to me for an interview. He said: "I cannot 
meditate. I feel despair." I asked him why. The technique is 
very easy, very simple to practice, no complications. Just 
observe things as they are, that's all. He said: "Because of your 
Dhamma talk." "Very well, what do you find in my Dhamma 
talk ?" He said: "No, it is not in your Dhamma talk, it is in the 
Mahasi Sayüdaw's talk: Anatta, no — soul, no soul." That talk 
about no — soul hits me in the chest. I couldn't stand it." ThenI 
said: "Did you find the words no — soul, no — self in my Dhamma 
talk ?" "No, I didn't find any of that in your Dhamma talk. " 
“Well, the Venerable Sayüdaw does not teach you meditation. 
What he is doing is just giving a discourse on Dhamma. I teach 
you meditation and I don't say anything about no — soul. You 
should just practice.” Then he was satisfied: "I'll do” he said 
and continued the practice. 

The next morning he came again for the interview. He 
seemed to be very unhappy. I asked: “What did you experience 
?" He said he could not practice. "Why ?" "Last night Mahast 
Sayüdaw talked about no — self. I couldn't stand it. I couldn't 
practice meditation." Well, that could not be helped. The 
Mahasi Sayüdaw had to deliver a discourse every night because 
he had been invited by the meditators to teach meditation; and 
to do that he had to deliver the teachings of the Buddha, Anatta, 
no — self, is repeatedly mentioned. The Venerable Sayüdaw 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 345 


could not avoid talking about it. But I could avoid it because I 
delivered the Dhamma talk like this, impromptu. 1 did not talk 
about Anatta, no — self so that he would not get upset. But he 
went away. 

When a Buddhist meditation retreat is conducted those 
who cannot stand the Anatta doctrine go away because the 
Buddhist doctrine is based on the idea of no — soul, no self. In 
the Buddha's own experience and the experience of all the other 
Arahants, they did not find anything that was everlasting. What 
they discovered was that every mental and physical phenomena 
is impermanent. It arises and passes away each instant. If you 
continue meditation for a month or two you are also sure to 
realize the impermanence of every mental or physical process. 
Then you will not find anything that is everlasting or permanent. 
Then you will judge that there is no — soul or self that is taken to 
be everlasting, and that there is everchanging phenomena of 
mentality and physicality. Therefore there is no everlasting 
entity such as soul or self to transmigrate to next existence. Life 
is just the processes of mental and physical phenomena. Passing 
away of the phenomenon in the previous existence gives rise to 
another phenomenon in the present existence. The cause in the 
previous life produces its effect in the present life. The only 
connection between the two existences is cause and effect. There 
is no connection of any everlasting entity such as soul, self or 
any other thing. 

Sự Tuc Sinh, Nghiệp Lực và Vô Nga 

V: Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, xin vui lòng cho 
chung con biét nhitng gi mà Ditc Phát da chi day vé phwong 
thức những trái nghiệm và Nghiệp Lực của một hiữu tinh đã 
di chuyển từ hiện thân nay đến hiện thân khác. Ngoài ra con 
muón được biết ở phương diện khác Đức Phật đã nói với một 


346 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


trong những món dé của Ngài trú trong tỉnh giác sau khi vi dy 
đã có được bộ hành xuyên suốt rừng già trong bấy ngày. 

V: Xin vui lòng giải thích sự tục sinh là chi ? Khi tâm 
thức khởi sinh và diệt vong, thì điều chỉ là sự tục sinh ? 

V: Nếu như không có tự ngũ, Tôi, hữu tinh, con người 
hoặc linh hồn, thì sự tái tục và Nghiệp Lực từ những kiếp sóng 
quá khứ vận hành như thế nào ? 

V: Xin vui lòng nói về nguyên tắc của Pháp Đông Tùy 
Thuộc Căn Nguyên (Liên Quan Tương Sinh) nếu như không 
có linh hôn, thì làm thé nào người ta có thé nói về kiếp trước 
của một người được ? Nếu như không có linh hồn thì có điều 
chỉ để mà kết nỗi Ngài với kiếp trước được ? 

D: Tat cả những câu hỏi này thực tế chỉ là một câu hỏi: nếu 
như có Vô Ngã, nếu như không có linh hồn hoặc sinh lực thường 
tồn, thì làm thế nào người ta có thé nói và mót con nguói, mót 
kiếp trước được ? Điều chi dé mà có thé kết nối Ngài với kiếp 
trước được ? Câu hỏi này đã được vấn hỏi một cách phó biến. 
Hầu hết mọi người là những ai mà không có đủ tri thức về Phật 
Giáo, một cách đặc biệt là liên quan với sự tục sinh, và cũng với 
những ai mà không có được trải nghiệm nhiều lắm trong việc 
thực hành về thiền định, vấn hỏi câu hỏi nầy. Với một ai mà đã 
có được trải nghiệm việc đang khởi sinh và việc đang diệt vong 
của các hiện tượng tinh thần và thể chất mà đã có được quan sát 
trong lúc thiền định, thì sẽ có khả năng để tuệ tri. Vị áy không 
cần phải nghĩ suy về điều đó. Tất cả những câu hỏi nầy đã đựa 
ở trên ý tưởng về một tự ngã hoặc linh hồn mà đã được xem là 
vĩnh hằng và bát khả hủy hoại. Rất nhiều trong số những người 
đó không có nghiên cứu Phật Giáo, hầu như tat cả trong số của 
họ, có ý tưởng rang tục sinh đi tục sinh lại at phải có một điều gì 
đó chuyển thé từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, và điều đó 
át phải là vĩnh hằng. Nếu nó không là vĩnh hằng, thi nó không 
thé nào chuyển thế đến kiếp sống khác được. Nói cách khác, at 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 347 


phải có một linh hồn vĩnh hằng để tục sinh đến thân xác khác 
được, nếu không có một thực thé vĩnh hằng thì sẽ không có kiếp 
sống khác, bởi vì sẽ không có sự kết nối giữa kiếp sống thứ nhất 
đến kiếp thứ hai. Đó là những gì mà rất nhiều người nghĩ suy. 
Trước hơn hết chúng ta nên truy cứu quá trình tinh thần và quá 
trình thể chất. Chúng vận hành như thế nào ? Trước buổi hợp 
nêu lên những câu vấn hỏi và trả lời này, các bạn có thé dang có 
lo lắng về việc sẽ rời khỏi khóa tu tĩnh tâm vào ngày mai; các 
bạn có thể đang có lo lắng về đời sống bình nhật của mình và 
đang có lo lắng về những thế sự. Và hiện giờ một vài người của 
các bạn có thể đang có trải nghiệm niềm vui. Hiện giờ các bạn 
có nỗi lo lắng đó không ? Không. Hiện giờ các bạn có niềm vui 
đó không ? Không. Nó đã đi đâu hết rồi ? Có một ai đó đã lấy 
đi niềm vui, niềm hạnh phúc hoặc nỗi lo lắng đó không ? Ai đã 
lấy nó đi vậy ? Không có ai. Thế rồi niềm hạnh phúc đó đã đi 
đâu ? Truy cứu được rằng các bạn không có niềm vui hoặc nỗi 
lo lắng đó, chúng ta có thể nói rằng niềm vui hoặc nỗi lo lắng đã 
dừng lại, nó đã biến mát. Thế nhưng, sau niềm vui hoặc nỗi lo 
lắng đó đã dừng lại thì các bạn lại có tâm thức khác nữa. Chúng 
ta hãy nói đến tâm thức khác sau sự biến mát của niềm vui hoặc 
nỗi lo lắng. Các bạn đã dang được lång nghe Giáo Pháp và với 
những câu vấn hỏi và trả lời. Nếu các bạn không có một tâm 
thức hoặc một tâm ý thức thì các bạn không thé nào được lắng 
nghe Giáo Pháp. 

Nếu nhu các bạn không có bát luận tâm thức hoặc tâm ý 
thức nào, thì các bạn sẽ như thế nào ? Các bạn sẽ bị bất tỉnh, 
thậm chí có thể là mệnh chung. Sau sự biến mát của niềm hạnh 
phúc, niềm vui hoặc nỗi lo lắng, nếu như các bạn không có bất 
luận trạng thái tinh thần nào, thì các bạn chỉ sẽ có duy nhất quá 
trình thé chất. Và các bạn sé bị nằm xuống mà không có chuyển 
động. Thế nhưng hiện giờ các bạn không có nằm xuống, mà các 
bạn đang ngồi và đang lắng nghe về những câu vấn hỏi và trả 


348 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


lời. Do đó rõ ràng là các bạn có một tâm thức hoặc tâm y thức 
sau niềm hạnh phúc, nỗi lo lắng hoặc niềm vui đó đã biến mắt. 
Các bạn có một tâm thức — tâm thức đó có cùng với cái mà đã 
trải nghiệm niềm vui hoặc niềm hạnh phúc không ? Không. Nếu 
như nó đã cùng niềm hạnh phúc hoặc niềm vui thì các bạn sẽ 
luôn mãi là hạnh phúc. Hiện giờ các bạn có thể là hạnh phúc, 
không phải vì các bạn sẽ trở về lại gia đình mình, mà vì các bạn 
đang lắng nghe về những câu vấn hỏi và trả lời. Vì vậy, trạng 
thái tinh thần này thì khác biệt với trạng thái tinh thần về niềm 
vui, niềm hạnh phúc hoặc nỗi lo lắng mà các bạn đã cảm thấy 
trước đây. 

Chúng ta biết rằng khi một trong những trạng thái tinh thần 
đã biến mát thì một trang thái tinh thần khác khởi sinh. Vi sao? 
Bởi vi trang thái tinh thần kia đã đã biến mát; đó là lý do. Đại 
khái là chúng ta có một người quản lý hoặc một quản trị viên ở 
trong chỗ này. Nếu như người quản lý ấy mắt đi, thì sẽ không 
còn một người quản lý nào ở đây nữa. Điều ấy có đúng không? 
Không. Thế rồi chuyện gì sẽ xáy ra? Người quản lý khác sẽ 
đến. Vì sao? Bởi vì người kia đã biến mất. Vì vậy việc biến mắt 
hoặc việc diệt vong của người trước là tác nhân, việc xuất hiện 
của người tiếp theo sau là hệ quả. Đó là định luật thường nhiên, 
định luật của Tác Nhân và Hệ Quả. Các bạn không thể nào tạo 
ra nó, Đức Phật không thể nào tạo ra nó, các bạn không thể nào 
thay đổi nó, đó là một định luật thường nhiên, định luật của Tác 
Nhân và Hé Quả hoặc Tùy Thuộc Căn Nguyên (Liên Quan 
Tương Sinh). Trạng thái tình thần tiếp theo sau khởi sinh bởi vì 
cái trước đã biến mát hoặc đã diệt vong. Đây là định luật của 
Tác Nhân và Hệ Quả: nó không thể nào bị thay đổi được, nó 
không thể nào bị hủy diệt được. 

Giả sử một người nào đó đã mát. Khi vị ấy mát, vị ấy có 
bát luận trang thái tinh thần nào không ? Không. Và bát luận 
trạng thái thể chất nào ? Vâng. Tâm thức đó đi đâu khi vị ấy 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 349 


mát? Xin vui lòng truy cứu dinh luật Tác Nhân và Hé Quả. Khi 
một người đã mát thì cái tâm ý thức cuối cùng của kiếp sống nầy 
đã biến mất. Mỗi khoảnh khắc (sát na) tâm thức xuất hiện và 
biến mắt, khởi sinh và diệt vong. Khi các bạn chú niệm: “tác ý 
à, đang dỡ lên à; tác ý à, đang đưa đi à; tác ý à, đang hạ xuống 
à” trong lúc thiền bộ hành điều mà các bạn biết đó là với một tác 
ý, một khoảnh khác (sát na) khởi sinh. Thế rồi tác ý khác và 
khoảnh khác (sát na) khởi sinh. Trong phương thức đó trong 
một phần triệu của một giây thì hơn một trăm ngàn trạng thái 
tỉnh thần khởi sinh. Nếu như sự định thức của các bạn đủ tốt, 
thì các bạn sẽ có khả năng để chứng tri được rằng bắt luận tâm 
ý thức nào hoặc bất luận trạng thái tỉnh thần nào thì không có 
tồn tại dù chỉ một phần triệu của một giây. Nó khởi sinh và liền 
tức thì diệt vong. Nếu như các bạn chú niệm bát luận khoảnh 
khắc nào, tâm thức mà chú niệm nó liền tức thì diệt vong. Khi 
các bạn chú niệm khoảnh khắc tiếp theo sau nó thì không có 
cùng tâm thức mà đã chú niệm khoảnh khắc trước. Một tâm 
thức khác biệt chú niệm khoảnh khắc tiếp theo sau. Các bạn sẽ 
có khả năng dé chứng tri được điều này khi sự định thức của các 
bạn đã vừa đủ tốt. 

Thì hết sức rõ ràng là khi một con người đã mát thì trạng 
thái tinh thần hoặc tâm ý thức của vị áy đã biến mất. Trạng thái 
tinh thần nào đã biến mát ? Tám ý thức cuối cùng của kiếp sống 
hiện tại đã biến mát. Điều gi xây ra khi cái trước đã biến mắt ? 
Theo định luật Tác Nhân và Hệ Quả thì cái khác phải khởi sinh. 
Vì vậy, sau khi tâm ý thức cuối cùng của một kiếp sống đã biến 
mắt thì tâm ý thức khác khởi sinh. Đó là định luật Tác Nhân và 
Hệ Quả. Việc diệt vong của cái trước là tác nhân, việc khởi sinh 
của cái tiếp theo sau là hệ quả. Sau khi tâm ý thức cuối cùng 
của một kiếp sống đã biến mắt thì khởi sinh một tâm ý thức khác. 
Có thể nói rằng tâm ý thức mới đó là của kiếp sống trước không? 
Không, tâm ý thức đó là của kiếp sống khác. Điều này, bay giờ 


350 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


là sự tục sinh. Hết sức dé dàng dé tuệ tri. Thé nhưng các ban 
cần phải thực hành thiền định nhằm để cho các bạn có thể chứng 
tri được việc dang khởi sinh và việc đang diệt vong của các trạng 
thái tỉnh thần hết sức nhanh chóng kế tiếp nhau. Bấy giờ các 
ban có thé tuệ tri: Ah, đây là như vậy ! Bay giờ các bạn có cần 
bát luận thực thé vĩnh hằng nào để chuyên thế đến kiếp sống 
khác không ? Các bạn không cần bất luận cái nào cả. Toàn cả 
thế gian đang hiện hữu là tùy thuộc vào định luật của Tác Nhân 
và Hệ Quả. Đức Phật đã giải thích một cách hết sức rõ ràng định 
luật Tác Nhân và Hệ Quả ở trong giáo lý của Ngài. Sư có cần 
để giải thích thêm nữa không ? Không. Bởi vì các bạn hết sức 
thông minh và sáng suốt, các bạn đã tuệ tri. Không có linh hồn 
hoặc tự ngã nào mà là một thực thé vĩnh hang để chuyên thế đến 
kiếp sóng khác, dé tục sinh trong một cơ thé khác. 

Chúng ta đã trả lời một câu hỏi. Thế rồi một câu hỏi khác, 
về Nghiệp Lực. Cách thức mà Nghiệp Lực sản sinh ra những 
kết quả trong kiếp sống khác nếu như không có cái chi để chuyển 
thế. Các bạn đã không có gặp người bạn của mình trong khoảng 
độ mười năm. Tình cờ các bạn gặp anh ấy ở trên đường lộ. Các 
bạn hết sức vui mừng, như vậy các bạn nói rằng các bạn hết sức 
vui mừng khi gặp anh ấy. Cái chi đó ? Đó là tám lòng lân ái 
(Từ Ái). Anh ấy cảm thấy: “Bạn tôi thương tôi.” Anh ấy cảm 
nhận điều đó. Thế rồi các bạn đi con đường của mình, anh áy di 
con đường của anh ta. Thé nhưng khi anh ấy nằm xuống dé ngủ 
vào ban đêm thì anh ấy tình cờ nghĩ về bạn là người thương anh 
ta. Anh ấy cảm thấy như thế nào ? Anh ấy hạnh phúc hay là bất 
hạnh ? Anh ấy thì hạnh phúc. Vì sao niềm hạnh phúc ấy khởi 
sinh ? Có một mối liên hệ vĩnh hằng giữa niềm hạnh phúc ay va 
tám lòng lân ái mà anh ấy cảm nhận được trước đó vào buổi 
chiều hôm ấy không ? Không. Mặc dù không có mối liên hệ 
nào giữa hai trạng thái tinh thần, thé nhưng trạng thái tinh thần - 
của tắm lòng lân ái đã sản sinh ra trạng thái tỉnh thần của niềm 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 351 


hạnh phúc. Như vậy chúng ta có cần bát kỳ mối liên hệ nào cho 
bất luận tác nhân nào đó dé sản sinh ra bất luận hệ qua nào 
không? Không. Khi một con người thực hiện một tạo tác hoặc 
một hành động, thì người ấy đã kích hoạt để làm điều ấy bằng 
với năng lực của hành sử tác ý hoặc động lực. Tâm ý thức, với 
cái mà do hành sử tác ý đó hoặc động lực ấy được khởi sinh, và 
chính ngay sự kiện đó, diệt vong đi nhưng năng lực của hành sử 
tác ý không có biến mắt và vẫn tồn tại ở trong quá trình của tâm 
ý thức tiếp theo sau. Khi thời gian và hoàn cảnh đã chín mudi 
cho việc sản sinh ra một hệ quả, thì một hệ quả đã được sản sinh 
ra. Sẽ không nhận ra được mối liên hệ giữa tác nhân và hệ quả. 
Trong trường hợp của sự tái tục hoặc sự tục sinh, thì chúng ta 
không có bất luận điều chi mà đó là sự chuyền thé vĩnh hằng từ 
một kiếp sống nầy đến kiếp khác, thế nhưng hai kiếp sống đã 
hữu quan trong một phương thức nhất định. Do đó Thiện 
Nghiệp Lực hoặc những Thiện Hạnh, hoặc Bát Thiện Nghiệp 
Luc hoặc những Bát Thiện Hạnh đã được thé hiển; những Thiện 
Hạnh hướng dẫn lưu trình của tâm ý thức để được khởi sinh 
trong một kiếp sống tốt đẹp (Thiên Thú). Những Bát Thiện Hạnh 
hướng dẫn tâm ý thức để phải khởi sinh trong một kiếp sống xấu 
xa (Khổ Thú). Và như vậy chúng ta tiếp diễn đi tiếp. 

Bấy giờ chúng ta đi đến câu hỏi khác về Vô Ngã, không 
có linh hồn. Vô Ngã có ý nghĩa là không có linh hồn có nghĩa 
là một thực thể vĩnh hàng ngoài ra quá trình tinh thần và thé chát. 
Đó là điều mà Đức Phật đã nói. Vào năm 1979 khi Sư đã đang 
hướng dẫn một khóa tu thiền tĩnh tâm trong một khách sạn ở 
nước Thụy Sĩ, một trong những thiền giả, một thanh niên người 
Đức vào khoảng hai mươi bốn tuổi, đã đi đến Sư trong một lần 
phỏng vấn (Trình Pháp). Anh ấy đã nói: “Con không thể nào 
thiền định được. Con cảm thấy tuyệt vọng.” Sư đã vấn hỏi anh 
ấy vì sao. Kỹ thuật thì hết sức dễ dàng, hết sức đơn giản để thực 
hành, không có những sự phức tạp. Chỉ cần quan sát mọi thứ 


352 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


khi chúng đang là, chỉ có thế. Anh ấy đã nói” “Bởi vì bài Pháp 
Đàm của Ngài.” “Rất tốt, thé bạn tim thấy điều chi ở trong bài 
Pháp Đàm của Sư ?” Anh ấy đã nói: “Không, không phải ở trong 
bài Pháp Đàm của Ngài, đó là ở trong bài Pháp Đàm của Ngài 
Đại Trưởng Lão Mahasi: “Vô Ngã, không có linh hồn, không 
có tự ngã.” Bài Pháp Đàm đó nói về không có linh hồn đánh 
vào ngực của con. Con không thé nào chịu đựng được.” Báy 
giờ Sư đã nói: “Bạn đã tìm thấy những từ ngữ không có linh hồn, 
không có tự ngã ở trong bài Pháp Đàm của Sư không ?” “Không, 
con đã không tìm thấy mảy may từ ngữ đó ở trong bài Pháp Đàm 
của Ngài.” “Thôi được, Ngài Đại Trưởng Lão không có chỉ dạy 
bạn thiền định. Điều mà Ngài đang làm chỉ là ban bố một bài 
Pháp Thoại về Giáo Pháp. Sư chỉ dạy bạn thiền định và Sư 
không có nói bát cứ điều chi về không có linh hồn. Bạn chỉ nên 
thực hành.” Bấy giờ anh ấy đã hài lòng: “Con sẽ làm,” anh ấy 
đã nói và đã tiếp tục việc thực hành. 

Sáng hôm sau anh ấy đã lại đi đến cho cuộc phỏng vấn 
(Trình Pháp). Anh ấy có vẻ hết sức là khó sở. Sư đã vấn hỏi: 
“Bạn đã trải nghiệm được những gi ?” Anh ấy đã nói anh ấy 
không thể nào thực hành được. Vì sao ? Tối hôm qua Ngài Đại 
Trưởng Lão Mahasi đã nói về không có tự ngã. Con không thể 
nào chịu đựng được điều đó. Con không thể nào thực hành thiền 
định được.” Thôi được, điều đó không thể nào giúp đỡ được 
vậy. Ngài Đại Trưởng Lão Mahasi phải khái thuyết mỗi buổi 
tối một bài Pháp Thoại bởi vì Ngài đã được thỉnh mời do bởi các 
vị thiền giả để chỉ dạy thiền định; và để làm được điều đó Ngài 
đã phải khái thuyết những huấn từ của Đức Phật đến các vị thiền 
giả. Trong những huấn từ của Đức Phật, Vô Ngã, không có tự 
ngã, đã được đề cập đến một cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngài 
Đại Trưởng Lão không thể nào tránh nói về điều đó được. Thế 
nhưng Sư thì có thé tránh được điều đó bởi vì Sư đã khái thuyết 
bài Pháp Đàm nhu thé này, ứng đối. Su đã không nói về Vô 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 353 


Ngã, không có tự ngã nhằm dé cho anh Ay sẽ không bị ưu phiền. 
Thế nhưng anh ấy đã bỏ đi. 

Khi một khóa tu thiền tĩnh tâm của Phật Giáo đã được tiến 
hành, thì những ai mà không thé chịu đựng được vé giáo lý Vô 
Ngã đã bỏ ra đi bởi vì giáo lý Phật Giáo đã dực trên ý tưởng của 
không có linh hồn, không có tự ngã. Theo việc trải nghiệm của 
chính Đức Phật và việc trải nghiệm của tất cả các bậc Vô Sinh 
khác, thì họ đã không tìm thấy bất luận điều chỉ rằng đã là vĩnh 
hằng. Điều mà họ đã khám phá ra là mọi hiện tượng tinh thần 
và thể chất là không thường tồn. Nó khởi sinh và điệt vong mỗi 
tức thì. Nếu như các bạn tiếp tục thiền định trong một hoặc hai 
tháng thì chắc chắn các bạn cũng liễu tri được sự không thường 
tồn của mọi quá trinh tinh thần hoặc thé chất. Thế rồi các bạn 
sẽ không tìm thấy bất luận điều chi là vĩnh hang hoặc thường 
tồn. Bấy giờ các bạn sẽ xét đoán được rằng không có linh hồn 
hoặc tự ngã mà đã được xem là vĩnh hằng, và rằng có các hiện 
tượng về tỉnh thần và thể chất bất đoạn biến hóa. Do đó không 
có thực thé vĩnh hằng chẳng hạn như là linh hồn hoặc tự ngã để 
chuyển thế đến kiếp sống kế tiếp. Đời sống chỉ là những quá 
trình về tỉnh thần và thé chất. Việc diệt vong của một hiện tượng 
trong kiếp sống trước làm phát sinh một hiện tượng khác trong 
kiếp sống hiện tại. Tác nhân trong đời sống trước sản sinh ra hệ 
quả của nó trong đời sống hiện tại. Mối liên hệ duy nhất giữa 
hai kiếp sống là tác nhân và hệ quả. Không có mối liên hệ của 
bát luận thực thể vĩnh hằng nào chẳng hạn như là linh hồn, tự 
ngã hoặc bất luận điều gi khác. 


A Monk's Life 
Q: Is a monk's life in the monastery composed of 
constant practice of Vipassana ? 
A: If a monk's life in a monastery were devoted only to the 
constant practice of Vipassana I would not be here. I would 


354 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


have to be practicing Vipassana constantly. In the Buddha's 
sãsang there are two things for a monk to do: firstly, learning 
the scriptures and teaching the disciples; Secondly, practicing 
the Dhamma. We have to do both. If a monk's life were devoted 
solely to practicing Vipassana he would reach the fourth stage 
of enlightenment, become an Arahant and then pass away. After 
the monk had passed away, nothing would remain of the 
doctrines of Buddhism as there would be no monk left to teach 
those doctrines to any disciple. So what should we do ? Practice 
the Dhamma while learning the scriptures and teaching 
disciples — hence my presence here teaching this course to 
Australians. If I were just to live in my monastery and practice 
the Dhamma, I could not have come here and would never have 
gained the opportunity of teaching you the Dhamma. And you 
would not have had the chance to practice Vipassana by being 
mindful of all daily activities as you now do. So there are two 
things: to study and teach the Dhamma, and to practice the 
Dhamma. 
Đời Sống Của Một Vi Tu Sĩ 

V: Có phải đời sống của một vi tu sĩ trong một tu viện 
được bao góm việc thực hành kiên định Minh Sát Tuệ ? 

D: Nếu như đời sống của một vị tu sĩ trong một tu viện đã 
chỉ là cống hiến vào việc thực hành kiên định Minh Sát Tuệ thì 
Sư sẽ không có ở đây. Sư sẽ phải được thực hành Minh Sát Tuệ 
một cách kiên định. Trong Giáo Pháp của Đức Phật thì có hai 
điều để một vị tu sĩ làm: thứ nhất là việc học hỏi các văn bản 
kinh điển và việc chỉ dạy các môn đồ; thứ hai là việc thực hành 
Giáo Pháp. Chúng ta phải làm cả hai. Nếu như đời sống của 
một vị tu sĩ đã là cống hiến một cách duy nhất vào việc thực 
hành Minh Sát Tuệ thì vị ấy sẽ đạt đến bốn giai đoạn của sự 
giác ngộ, trở thành một bậc Vô Sinh và sau đó là viên tịch. Sau 
khi vị tu sĩ đã viên tịch, thì không có điều chỉ sẽ tồn tại của giáo 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 355 


lý Phật Giáo, vì sẽ không còn vị tu sĩ để lại để chỉ dạy những 
giáo lý ấy đến bất luận môn đồ nào. Như vậy chúng ta nên làm 
như thế nào ? Hãy thực hành Giáo Pháp trong khi dang học hỏi 
các văn bản kinh điển và chỉ day các môn đồ - vì thế sự hiện điện 
của Sư ở đây đang là chỉ đạy khóa tu nầy cho các người Úc Châu. 
Nếu như Sư đã chỉ là sống ở trong tu viện của mình và thực hành 
Giáo Pháp, thì Sư đã không thể nào đến đây được và sẽ không 
bao giờ có được cơ hội để chỉ dạy Giáo Pháp cho các bạn. Và 
các bạn sẽ không có cơ hội để thực hành Minh Sát Tuệ bằng 
cách có được chánh niệm trong tất cả các sinh hoạt hằng ngày 
như là các bạn đang làm hiện giờ. Như vậy có hai điều: nghiên 
cứu và chỉ dạy Giáo Pháp, và thực hành Giáo Pháp. 


Teach Both 

Q: What can be done about the apparent division between 
groups purporting to teach the Vipassana and Samatha forms 
of meditation ? 

A: The purpose of the Samatha meditation is to attain 
higher concentration of the mind. For this the Samatha 
meditator has to take a single subject as the object of his 
meditation. When the mind wanders away he brings it back to 
the object. In this way afier practicing for one, two or three 
months, he can attain the higher concentration of the mind. The 
single subject he takes as the object of meditation can be 
respiration or some other device. Whenever the mind goes out 
he must not follow it or observe it. He must bring the mind back 
to the object and focus it on the object. 

In the technique of the Vipassana meditation which you 
have practiced for about ten days, how many objects do you have 
? One or two ? Infact you have many different objects of mental 
and physical phenomena. Then what is the purpose of 
Vipassana meditation ? It is to realize the mental and physical 


356 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


processes as they really are with some degree of concentration. 
That is the difference. Having observed these processes you 
gain the realization of both their general and specific 
characteristics. This means that when the mind wanders there 
is no need to bring it back. Why ? Because the mind itself has to 
be observed and realized. It has to be observed as it is. The 
purpose of the observation is to realize it in its true nature. The 
aim is not to make it go away or disappear. Painful sensations 
too have to be observed, not with the aim of making them 
disappear but rather to realize their true nature. What is that 
true nature ? It is general and specific characteristics. This is 
the difference between the two types of meditation. You can 
judge it for yourself. The two groups should practice both 
Samatha and Vipassana and teach both. Then meditators will 
gain more benefit out of the two types of meditation. 
Chi Day Cá Hai 

V: Những điều chi cần phái được thực hiện về sw phân 
chia rõ rùng giữa các nhóm có ý định chỉ dạy các hình thức vé 
thiên định Minh Sát Tuệ và An Chi ? 

D: Mục đích của thiền dinh An Chi là đạt được sự dinh 
thức cao hơn của tâm thức. Đối với điều này, thiền giả An Chi 
phải chọn lay một chủ đề duy nhất như là đối tượng thiền định 
của mình. Khi tâm thức đi hoang du thì vị ấy mang nó trở về lại 
đối tượng. Trong phuong thức này sau khi đã được thực hành 
trong một, hai hoặc ba tháng, vi Ấy có thể đạt được sự định thức 
cao hơn của tâm thức. Chủ đề duy nhất mà vị ấy chọn lấy như 
là đối tượng của thiền định thì có thê là sự điều tức hoặc một vài 
thiết bị thủ công khác. Bắt luận khi nào tâm thức đi ra ngoài thì 
vị ấy không được dói theo nó hoặc quan sát nó. Vị ấy phải mang 
tâm thức trở về lại đối tượng và an định nó vào đối tượng. 

Trong kỹ thuật của thiền định Minh Sát Tuệ mà các bạn 
đã được thực hành trong khoảng mười ngày, thế các bạn có được 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 357 


bao nhiêu đối tượng ? Một hoặc hai ? Trong thực tế thì các bạn 
có rất nhiều đối tượng khác nhau của các hiện tượng về tinh thần 
và thể chất. Vậy thì mục tiêu của thiền định Minh Sát Tuệ là 
chỉ ? Đó là chứng tri các hiện tượng về tỉnh thần và thê chất khi 
chúng đang là thực tại với một vài trình độ của sự định thức. Đó 
là sự khác biệt. Khi có được quan sát những quá trình này thi 
các bạn đạt được sự chứng tri ở cả hai những Biệt và Tổng 
Tướng của chúng. Điều nầy có ý nghĩa là khi tâm thức hoang 
du thì không cần thiết để mang nó trở về lại, Vì sao ? Bởi vì tâm 
thức tự nó phải được quan sát và được chứng tri. Nó phải được 
quan sát khi nó đang là. Mục dich của sự quan sát là để chứng 
tri được nó trong chân thực tính của nó. Mục tiêu là không có 
làm cho nó bó đi hoặc bién mát. Những cảm thọ đau đớn cũng 
phải được quan sát, không với mục tiêu làm cho chúng biến mát 
mà trái lại là để chứng tri được chân thực tính của chúng. Chân 
thực tính đó là chỉ ? Đó là những Biệt và Tổng Tướng. Đây là 
sự khác biệt giữa hai thể loại của thiền định. Chính tự các bạn 
có thể xét đoán điều ấy. Hai nhóm nên thực hành cả hai An Chỉ 
và Minh Sát Tuệ và nên chỉ dạy cả hai. Bấy giờ các thiền giả 
sẽ có được nhiều quả phúc lợi hơn đo từ hai thể loại của thiền 
định. 


How We Can Help Others 

Q: How can one reconcile the path of service to others 
through social work and the path of the full — time meditator ? 
In other words which comes first, one’s own personal salvation 
or the salvation of others ? 

A: As a full - time meditator you are not in a position to do 
service to others as you are always engaged in meditation. But 
if you constantly render service to others you cannot meditate. 
So which should come first, one's own personal salvation or the 
salvation of others ? It depends on you, but I can give you an 


358 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


answer from the Buddha's point of view. Two friends went off 
on a journey on foot and by chance they entered a quagmire, 
they got stuck in the mud up to their waists. One friend decided 
to save the other, and to do this he had to struggle to free himself 
from the mud. Having done that he could look for a wooden 
plank or plant to help his friend out of the mud. So which came 
first ? Obviously his own salvation, and this accords with the 
Buddha’s doctrine. The Omniscient Buddha said that once one 
is free from all manner of suffering then can one try to free 
others from similar suffering. 
Làm Thé Nào Chúng Ta Có Thé Giúp Dó Những 
Tha Nhân 

V: Làm thé nào người ta có thể dung hòa được con 
đường giúp đỡ đến những tha nhân thông qua công tác xã hội 
và con đường của người thiên giá toàn thời gian ? Nói cách 
khác thì điều nào đến trước, sự cứu vớt chính cá nhân mình 
hoặc sự cứu vớt những tha nhân ? 

D: Là một thiền giả toàn thời gian thì các bạn không ở 
trong một vị trí để phục vụ đến những tha nhân vì các bạn luôn 
chuyên chú trong thiền định. Thế nhưng nếu như các bạn thường 
xuyên giúp đỡ đến những tha nhân thì các bạn không thể nào 
thiền định được. Nhu vậy điều chi thì nên đến trước, sự cứu vớt 
chính cá nhân mình hoặc sự cứu vớt những tha nhân ? Điều đó 
tùy thuộc vào các bạn, nhưng Sư có thể cho các bạn một câu trả 
lời từ quan điểm của Đức Phật. Hai người bạn đã diễn ra trên 
một viễn du bộ hành và tình cờ họ đã bước vào một bãi đầm lầy, 
và họ đã bị sa lầy ở trong bùn lên đến eo lưng của họ. Một người 
đã quyết định dé cứu vớt người kia, và dé làm được điều này anh 
ấy đã phải đấu tranh để giải thoát bản thân khỏi bùn lầy. Đã làm 
xong được việc đó anh ấy có thé tìm kiếm một tám ván gỗ hoặc 
cây để giúp đỡ người bạn của mình ra khỏi bùn lầy. Như vậy 
điều chi đã đến trước ? Một cách hiển nhiên là sự cứu vớt của 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 359 


chính mình, và điều này phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Đức 
Phật Toàn Giác đã nói rằng một khi người ta đã được thoát khỏi 
mọi thé loại của sự khó dau thì bấy giờ người ta có thé cố ging 
để giải thoát những tha nhân khỏi nỗi khổ đau tương tự. 


Nibbana 

Q: What is Nibbana ? 

A: The word Nibbana is made up literally of Ni 
"absence", and Vana “attachment,” that is “absence of 
attachment.” When you have attachment you experience 
Dukkha, suffering. When you have no attachment you do not 
experience suffering at all. Absence of attachment causes the 
Dukkha to cease. From where does Dukkha arise ? From the 
sky or the bushes ? Only from attachment. When the attachment 
has been destroyed there ceases to arise any suffering linked to 
mental state or physical process. That is the state of an Arahant. 

In Buddhism we have two stages of Nibbana. The first of 
these is to be attained in this existence. It is attained by an 
Arahant when he has completely eliminated all attachment 
through the fourth enlightenment. Since then he has no longer 
experienced any mental suffering. However, his psychophysical 
processes continue to arise and pass away. So there may be 
some physical suffering at times, but he does not take it to be 
unpleasant; he sees it as just a process of phenomenon. When 
he has destroyed all attachment to living beings or inanimate 
objects he has no desire to be reborn. When he dies, all mental 
and physical phenomena cease to exist. They do not continue 
since all motivation, desire and attachment have been destroyed. 
That state of Nibbana is the second stage. 

What you should remember is the first stage, which can 
be attained through the destruction or overcoming of 


360 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


attachment. It is desirable and you should have Chanda to 
attain it. 
Níp Bàn 

V: Nip Bàn là chi ? 

D: Từ ngữ Níp Bàn đã tao thành theo nghĩa den của Ni, 
“không có,” và Vàna “sự dính mắc,” có nghĩa là “không có sự 
dính mắc”. Khi các bạn có sự dính mắc thì các bạn trải nghiệm 
Khổ Đau, sự khó đau. Khi các ban không có sự dính mắc thi 
các bạn không có trải nghiệm sự khổ đau chút nào cả. Không 
có sự đính mắc làm cho Khổ Đau được chấm dứt. Khổ Đau 
khởi sinh từ đâu ? Từ trên trời hoặc từ những bụi cây ? Chỉ từ 
sự dính mắc. Khi sự dính mắc đã được hủy diệt thì sẽ ngừng 
han việc khởi sinh bát luận sự khó đau nào đã liên kết đến trang 
thái tinh thần hoặc quá trình thé chất. Do là trạng thái của một 
bậc Vô Sinh. Trong Phật Giáo chúng ta có hai giai đoạn của 
Níp Bàn. Thứ nhất của những trạng thái này là đã được thành 
đạt trong kiếp sống này. Nó đã được thành đạt do bởi một bậc 
Vô Sinh khi vị ấy đã trừ khử một cách hoàn toàn tất cả sự dính 
mắc thông qua sự giác ngộ thứ tư. Kể từ đó vị ấy không còn trải 
nghiệm bất luận sự khổ đau tỉnh thần nào. Tuy nhiên, những 
quá trinh tâm sinh lý của vị ấy còn tiếp tục khởi sinh và diét vong 
(Hữu Dư Y Níp Bàn). Vì vậy đôi khi có thể có một vài sự khổ 
đau về thể chất, thế nhưng vị ấy không coi đó là bất duyệt ý; vị 
ấy nhìn thấy nó chỉ là một quá trình của một hiện tượng. Khi vi 
dy đã hủy diệt tất cả sự dính mắc vào chúng hữu tình hoặc các 
đối tượng vô tri vô giác, vi ay khóng có su ham muón dé duoc 
tục sinh. Khi vị ấy mệnh chung, thì tất các hiện tượng vé tinh 
thần và thé chất chấm dứt hiện hữu. Chúng không còn tiếp tục 
vi tat cà sự kích hoạt, sự ham muốn và sự dính mắc đã bị hủy 
diệt. Trang thái đó của Nip Bàn là giai đoạn thứ hai (Vô Du Y 
Nip Bàn). 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 361 


Điều mà các bạn nên ghi nhớ là giai đoạn thứ nhất, mà có 
thể thành đạt được thông qua việc hủy diệt hoặc việc vượt qua 
sự đính mắc. Đó là đáng dục tầm cầu và các bạn nên có Dục dé 
mà dat duoc. 


Sexual Misconduct 

Q: Please define sexual misconduct. 

A: If a husband or wife commits adultery, that is sexual 
misconduct or illegal sexual conduct. However, the precept to 
avoid it does not cover all situations in the East and West. For 
instance in Burmese villages there are no offices where 
marriages are registered. When they marry and society 
recognizes that, then they are considered husband and wife. If 
either the husband or wife commits adultery, that is sexual 
misconduct though they are not legally married. 

In this regard there is an interesting story in the scriptures. 
I shall tell you. It is somewhat long. The story took place before 
the time of the Lord Buddha. There was a very pretty and very 
virtuous prostitude who observed all the five precepts. A man 
came to her and gave her a thousand coins to spend a night with 
her, saying: "Madam, since I am very busy today cannot come. 
Maybe, I'll come to you tomorrow or the day after.” The 
prostitude agreed and the man went away. He did not come the 
following day or the day afier. In a month he did not come. 
Although many men came to woman and offered her money, she 
rejected them. She would accept money from no one until the 
first man had come to her favours she knew she would have been 
guilty of violating the third precept, which prohibits sexual 
misconduct. After three years had passed and the man still had 
not come, her money was exhausted and she was on the point of 
dying from salvation. 


362 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


So she went to the court and asked for the judgement of the 
judge. He considered all the facts of the case and passed his 
judgement: "You have waited three years for this man and he 
has not come. You have, therefore, discharged you duty, it is 
now finished, and you may henceforth accept the offering of 
others." As she was leaving the court another man came up to 
her and offered her a thousand coins. However, she felt a sense 
of guilt about accepting the offer even though the judge had 
ruled in favour of her doing so. At that moment the man who 
gave her a thousand coins three years previously, suddenly 
appeared and she refused the offer of the second man. It was 
only when the first man absolved her from her obligation, saying 
he had no connection with her any more, that she accepted the 
offerings of others. In this way in ancient times even such a lady 
observed the third precept. That is the moral of the story. 

In short a man must refrain from making a sex with a 
woman under the guardianship of a person or an organization. 
A woman must refrain from having a sex with a man who is 
recognized as a husband of someone by the society. 

Tính Duc Tà Hanh 

V: Xin vui lòng dinh nghĩa tinh duc tà hanh. 

D: Nếu như một người chóng hoặc người vợ phạm tội 
thông gian, đó là tính dục tà hạnh hoặc hành vi tính dục bát hợp 
pháp. Tuy nhiên, điều học giới để tránh xa nó thì không có bao 
gồm tất cả các tình huống ở phương Đông và phương Tây. Tỷ 
dụ như, trong các làng mạc ở nước Miến Điện không có các văn 
phòng làm chỗ cho sự kết hôn được lập số giá thú. Khi họ kết 
hôn và xã hội công nhận điều đó, rồi thì họ đã được coi như là 
chồng và vợ. Nếu như hoặc là người chồng hoặc là người vợ 
phạm tội thông gian, đó là tính dục tà hạnh mặc dù họ đã không 
được kết hôn một cách hợp pháp. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 363 


Trong vấn dé này thi có một tích truyện lý thú trong các 
văn bản kinh điển. Su sẽ kể cho các bạn. Nó thì hơi dài. Tích 
truyện diễn ra trước thời gian của Đức Thế Tôn. Có một cô kỹ 
nữ rất xinh đẹp và rất đạo đức là người đã thọ trì tất cả năm điều 
học giới. Một nam nhân đã đến cô ta và đã đưa cho cô ta một 
ngàn đồng tiền kim loại để sống qua một đêm với cô ta, đã nói 
rằng “Thưa bà, vì hôm nay tôi rất bận rộn nên tôi không thể nào 
đến được. Có thể, tôi sẽ đến với bà ngày mai hoặc ngày hôm 
kia." Cô kỹ nữ đã đồng ý và nam nhân đã bỏ ra đi. Ông ấy đã 
không đến vào ngày hôm sau hoặc ngày hôm kia. Trong một 
tháng ông ấy đã không có đi đến. Mặc dù có rất nhiều người đàn 
ông đã đi đến với nữ nhân và đã đề nghị cho tiền cô ta, cô Ấy đã 
khước từ cự tuyệt chúng. Không một ai cô ta sẽ thọ nhận tiền 
cho đến khi nam nhân đầu tiên đến với cô ta bởi vì cô đã thọ 
nhận ngàn đồng tiền kim loại của ông ấy đầu tiên. Cô ta đã biết 
cô ta sẽ bị phạm tội về việc vi phạm điều học giới thứ ba mà đã 
ngăn cấm về tính dục tà hạnh nếu như cô ta đã thọ nhận tiền từ 
những người khác vì những sự ưa thích của mình. Sau ba năm 
đã trôi qua, nam nhân vẫn chưa có đến, tiền của mình thì đã cạn 
kiệt và cô ta đã sắp sửa đến lúc háp hối vì sự chết đói. 

Vì vậy cô ta đã đi đến tòa án và đã yêu cầu sự phán quyết 
của vị thám phán. Ông ấy đã truy cứu tất cả các sự kiện của vụ 
án và đã thông qua sự phán quyết của mình: “Cô đã chờ đợi ba 
năm cho nam nhân nầy và ông ta đã không có đi đến. Do đó, cô 
đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hiện giờ nó đã kết thúc và từ 
nay trở đi cô có thể thọ nhận những sự đề nghị của những người 
khác.” Khi cô ta đã đang rời khỏi tòa án, thì một nam nhân khác 
đã đến gần cô ta và đã đề nghị cho cô ta một ngàn đồng tiền kim 
loại. Tuy nhiên, cô ta đã cảm thấy một cảm giác tội lỗi về việc 
thọ nhận sự dé nghị mặc dù vị thám phán đã phán quyết có lợi 
cho cô ấy được làm như vậy. Ngay khoảnh khắc đó, nam nhân 
là người đã cho cô ta một ngàn đồng tiền kim loại ba năm trước, 


364 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


đột nhiên đã xuất hiện và cô ấy đã từ chối lời dé nghị của nam 
nhân thứ hai. Chỉ khi nào nam nhân thứ nhất đã hủy bỏ cho cô 
ấy khỏi sự giao ước của mình, nói rằng ông ta không có một liên 
hệ nào với cô áy nita, dén lúc dó cô ta duoc tho nhân những lời 
dé nghị của những người khác. Trong phương thức này, ở trong 
thời có đại ngay cå một phụ nữ như vậy đã thọ trì điều học giới 
thứ ba. Đó là tính chất luân lý của tích truyện. 

Nói tóm lại, một người nam cần phải tự kiểm thúc khỏi 
quan hệ tính dục với một người nữ dưới quyền giám hộ của một 
người hoặc một đoàn thể. Một người nữ cần phải tự kiểm thúc 
khỏi quan hệ tính dục với một người nam là người mà đã được 
công nhận do bởi xã hội là một người chồng. 


Condition Of Sleep 

Q: How does one go to sleep or rest mindfully ? Does 
watching the rising and falling of the abdomen condition the 
mind to fall asleep ? 

A: Yes, when you are about to sleep you should observe 
the rising and falling superficially and lightly. That means you 
concentrate your mind to a certain degree without thinking 
about anything that makes you worry or feel sorry, simply by the 
power of holding mindfulness to the rising and falling. Because 
that form of concentration is not deep or attentive, it gradually 
slips into sloth and torpor and you fall asleep: a very good 
medicine for insomnia ! But be careful not to observe 
attentively. 

Trang Thái Cüa Viéc Ngü Nghi 

V: Làm thé nào để người ta đi ngủ hoặc nghi ngơi một 
cách có chánh niệm ? Có phải là chú muc vào việc đang phông 
lên và đang xộp xuống của cái bụng ở tình trạng tâm thức bắt 
dau ngủ ? 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 365 


D: Vâng, khi các bạn sắp sửa ngủ thi các bạn nên quan sát 
việc dang phóng lên và việc dang xóp xuống một cách hói hot 
và một cách nhẹ nhàng. Điều đó có ý nghĩa các ban dinh thức 
tâm thức của mình đến một mức độ nhất định mà không có việc 
nghĩ suy về bất luận điều chỉ mà làm cho các bạn lo lắng hoặc 
cảm thấy hối tiếc, một cách đơn giản bằng với năng lực của việc 
giữ lấy chánh niệm vào việc đang phông lên và việc đang xộp 
xuống. Bởi vì hình thức đó của sự định thức không có thâm 
niệm hoặc chuyên tâm, dần dần rơi vào sự giải đãi và thụy miên 
và các bạn bắt đầu ngủ: một dược phám hết sức tuyệt hảo cho 
chứng mát ngủ kéo dài. Thế nhưng hãy cán thận đừng quan sát 
một cách chuyên tâm. 


Teacher Not Needed 

Q: At what stage of the meditation process does a person 
no longer need a teacher ? 

A: When a meditator has reached the eleventh stage of 
meditational experience he needs no teacher. He can proceed 
by himself. This is the eleventh stage of insight knowledge, just 
below the twelfth and final stage. 

Không Cần Thiền Sư 

V: Ở giai đoạn nào của quá trình thiền dinh mà một 
người không còn cần đến một vị Thiền Sư ? 

D: Khi một vị thiền giả đã đạt đến giai đoạn thứ mười một 
của việc trải nghiệm về thiền định thì vị ấy không cần đến vị 
thiền sư. Vị có thé tiếp tục tiến hóa do bởi chính mình. Đây là 
giai đoạn thứ mười một của tri thức tuệ giác, ngay dưới giai đoạn 
thứ mười hai và giai đoạn cuối cùng. 


Enlightenment 
Q: Is the experience of enlightenment permanent ? Does 
it arise and then pass away ? Is it sustained in life by Samadhi? 


366 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


A: Because it is a mental state the experience of 
enlightenment is not permanent. It arises and passes away, but 
it can be sustained by Samüdhi. When we attain any stage of 
enlightenment the consciousness of enlightenment is only a 
moment long. It arises and then pass away. But there remains 
the result of that enlightenment and that is called the Fruition 
Knowledge, attainable by means of Samüdhi. When your 
Samüdhi is good enough you can enter the Fruition state 
(Phalasamàpatti) repeatedly and also for very long periods. So 
you need a good Samüdhi even though you have attained 
enlightenment. 

Sự Giác Ngộ 

V: Là việc trải nghiệm về sự giác ngộ vĩnh cửu ? Có phải 
nó khởi sinh và rồi thì diệt vong ? Có phải nó được bèn vững 
trong đời sống do bởi An Chỉ ? 

D: Bởi vì nó là một trạng thái tinh thần, vì vậy việc trải 
nghiệm của sự giác ngộ không là vĩnh cửu. Nó khởi sinh và diệt 
vong, thế nhưng nó có thể được bền vững do bởi An Chỉ. Khi 
chúng ta đạt được bất luận giai đoạn nào của sự giác ngộ thì tâm 
ý thức của sự giác ngộ chỉ dài có một khoảnh khắc (môt sát na). 
Nó khởi sinh rồi thì điệt vong. Thế nhưng vẫn còn lại hệ quả 
của sự giác ngộ đó và điều đó đã được gọi là Tri Thức Quả Vị 
(Tuệ Quả), có thé thành đạt được do nhờ vào An Chỉ. Khi An 
Chỉ của các bạn đủ tốt thì các bạn có thể nhập vào trạng thái Quả 
Vị (Nhập Thiền Quả) một cách lặp đi lặp lại nhiều lần và trong 
thời gian hết sức lâu đài. Vì vậy các bạn cần phải có một An 
Chỉ tốt dù cho là các bạn đã chứng đạt được sự giác ngộ. 


Impermanence 
Q: The concept of impermanence is stressed in Buddhism. Is 
there also a concept of permanence ? If so, what is there that 
is permanent ? Since cause and effect are basic to the 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 367 


Buddhist teachings, what is the cause of permanence and what 
is its effect ? 

A: All these questions can be answered in a single 
sentence: there is no concept of permanence in the Buddhist 
doctrine. Everything is impermanent. 

Sự Không Thường Tón 

V: Khái niệm về sự không thường tôn đã được nhấn 
mạnh ở trong Phật Giáo. Có phái cũng có một khái niệm về 
sự thường tôn ? Nếu là như vậy, thì sự thường tôn ấy là cái 
chỉ ? Vì Tác Nhân và Hệ Quả là cơ bản cho những huấn từ 
của Phật Giáo, thế thì Tác Nhân của sự thường tôn là chỉ và 
cái chỉ là Hệ Quả của nó ? 

D: Tất cả những câu hỏi này có thé được trả lời trong một 
câu duy nhất: không có khái niệm về sự thường tồn trong giáo 
lý Phật Giáo. Mọi thứ đều là không thường tồn. 


Theoretical Knowledge 

Q: I am aware that theoretical knowledge gained from 
books can be a hindrance to meditational progress. What part, 
if any, should reading play in the continuation of practice at 
home ? 

A: Yes, theoretical knowledge gained from books is 
sometimes a hindrance to progress in your meditation. This is 
because we cannot help comparing our own experiences with 
the knowledge gained from books. It leads us to think about 
analysis and criticism, and we then lose mindfulness of the 
experience. If you know that this thinking, analyzing, criticizing, 
logical reasoning and philosophizing are hindrances to your 
concentration as well as your gaining of insight knowledge, then 
you must observe them, you note them, watch them — and having 
done so the hindrances will go away. Because you understand 
the nature of these hindrances, you make up your mind not to 


368 se The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


think about any experience or technique. With that 
determination, you practice Vipassana meditation; though these 
things come up in your mind you can easily overcome them 
simply by noting them. The danger lies in not understanding 
that these are hindrances to your progress. If you do not realize 
that you must watch it when it comes up in your mind, then it 
becomes a hindrance. If you understand that it is a hindrance 
and refuse to accept it, whenever it arises you will observe it and 
then it will disappear. So there is no problem in continuing your 
Vipassanü meditation at home. You must continue to practice 
at home as much as possible. The authentic knowledge you 
gained from books is inspiring but you should not apply it to the 
practice during your meditation. When you are not engaged in 
meditative practice you should consult your meditative 
experience with your book — knowledge. 
Tri Thức Ly Luận 

V: Con đã nhận thức được rằng tri thức lj luận đã thâu 
dat được từ những sách vó có thể là một Pháp chướng ngai 
cho tiến trình của thiền định. Nếu có, thì việc đọc sách đã 
đóng góp phan chướng ngại chỉ trong việc tiếp tục thực hành 
ở tại nhà ? 

D: Đúng vậy, tri thức lý luận đã thâu dat được từ những 
sách vở có đôi khi là một Pháp chướng ngại trong tiến trình thiền 
định của các bạn. Điều này là bởi vì chúng ta không thé nào hỗ 
trợ cho việc so sánh những trải nghiệm của bản thân chúng ta 
với tri thức đã thâu đạt được từ những sách vở. Nó dẫn dắt chúng 
ta dé nghĩ suy vé sự phân tích và bình phẩm, và thế rồi chúng ta 
mất đi chánh niệm của việc trải nghiệm. Nếu như các bạn biết 
được rằng việc đang nghĩ suy, việc đang phân tích, việc đang 
bình phẩm, việc đang lý luận duy lý và đang triết lý này là những 
Pháp chướng ngại đến sự định thức của mình cũng như việc thâu 
đạt được của mình về tri thức tuệ giác, thì bấy giờ các bạn cần 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 369 


phải quan sát chúng, các ban chú niệm chúng, chú mục chúng — 
và đã được hoàn thành như vậy thì những Pháp chướng ngại sẽ 
bỏ ra đi. Bởi vì các bạn tuệ tri thực tính của những Pháp chướng 
ngại này, các bạn định ý tâm thức của minh dé không nghĩ suy 
về bát luận trải nghiệm hoặc kỹ thuật nào. Với sự quyết định ấy, 
các bạn thực hành thiền định Minh Sát Tuệ; dẫu cho những 
Pháp nầy xuất hiện ở trong tâm thức của mình, các bạn có thể 
một cách dễ dàng vượt qua chúng một cách đơn giản bằng cách 
chú niệm vào chúng. Điều nguy hiểm nằm ở trong việc bát tuệ 
tri rang những Pháp này là những chướng ngại cho việc tiến trình 
của mình. Nếu nhu các bạn bát chứng tri được rằng các bạn cần 
phải chú mục nó khi nó xuất hiện ở trong tâm thức của mình, 
bấy giờ nó trở thành một Pháp chướng ngại. Nếu như các bạn 
tué tri được rằng nó là một Pháp chướng ngại và từ chối chấp 
nhận nó, bất luận khi nào nó khởi sinh thì các bạn sẽ quan sát nó 
và thế rồi nó sẽ biến mát. Như vậy không có vấn dé chi trong 
việc tiếp tục thiền định Minh Sát Tuệ của mình ở tại nhà. Các 
bạn cần phải tiếp tục thực hành ở tại nhà càng nhiều càng tốt. 
Tri thức chắc thật mà các bạn đã thâu đạt được từ những sách vở 
quả là phán khích thé nhưng các bạn không nên áp dụng nó vào 
việc thực hành trong lúc các bạn thiền định. Khi các bạn đã 
không có chuyên tâm trong việc thực hành thiền định thì các bạn 
nên tham khảo việc trải nghiệm thiền định của các bạn với tri 
thức sách vở của mình. 


Aggregates 
Q: Of the five aggregates, what are the specific 
characteristics of perception, Sanna, and of mental formation, 
Sankhara ? Volition seems to operate separately from 
thought. Thought can lead volition, and volition can lead the 
thought. Do volition and thought belong to the same group ? 


370 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Or, put a different way, how do Sanna and Sankhara 
interrelate, or how are they distinguished ? 

A: There are five aggregates in every living being. The 
first is the aggregate of physical process, Riipa. The second is 
the aggregate of feeling or sensation, Vedan. The third is the 
aggregate of perception, Saññā. The fourth is the aggregate of 
mental formations, Sankhara. The fifth is the aggregate of 
consciousness, Vififiàma. Of these five aggregates, the specific 
characteristic of perception is recognizing the object; that of 
mental formation is of a different nature. Because the aggregate 
of mental formation is comprised of fifty mental states, each of 
these has its own specific characteristics. It would be very 
difficult to explain all these to you in just an hour. 

As to your point that volition seems to operate separately 
from thought, in fact volition is not separate from thought: it is 
included in thought. Thought can lead to volition and volition 
can lead to thought. 

Do both volition and thought belong to a single group ? 
Yes, they belong to the aggregate of mental formation, 
Sankhara. How do Saññā and Sankhara interrelate ? How 
are they distinguished ? When you recognize something, say a 
beautiful flower there arises an attachment to get the flower, that 
attachment is Sankhara. Recognizing the flower is Saññā. In 
this way, Saññäā and Sankhüra are interrelated. 

Những Khối Tổng Hợp (Uán) 

V: Trong năm khói tổng hợp (Ngũ Uán), thì những Biệt 
Tướng của sự suy tưởng, Tưởng, và Pháp hình thành tính 
thần, Hành, là chỉ ? Hành sử tác ý dường như hoạt động một 
cách riêng ré khói sự nghĩ suy. Sw suy nghi thì có thể dắt dán 
hành sử tác ý, và hành sử tác ý thì có thé dắt dẫn sự nghi suy. 
Hành sử tác y và sự nghi suy thuộc cùng một nhóm nào ? 
Hoặc, trong một phương thức khác, Tưởng và Hành tương 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 371 


quan như thé nào, hoặc chúng đã được phán biệt như thé 
nào? 

D: Có năm khối tổng hợp (Ngũ Uán) trong mỗi chúng 
hữu tình. Khối thứ nhất là khối tổng hợp của quá trình thé chát, 
Sắc Uán. Khối thứ hai là khối tổng hợp về cảm giác hoặc cám 
thọ, Thọ Uán. Khối thứ ba là khối tổng hợp vé sự suy tưởng, 
Tưởng Uán. Khối thứ tư là khối tổng hợp về các Pháp hinh 
thành tinh thần, Hành Uán. Khối thứ năm là khối tổng hợp vé 
tâm y thức, Thức Uán. Trong năm khối tổng hợp này, Biệt 
Tướng của sự suy tướng là việc nhận ra đối tượng: điều đó (Biệt 
Tướng) của Pháp hình thành tỉnh thần thì có thực tính khác biệt. 
Bởi vì khối tổng hợp của Pháp hình thành tinh thần đã được bao 
gồm năm mươi trạng thái tinh thần (50 Tám Sở), từng mỗi trong 
những trạng thái này thì có Biệt Tướng của chính nó. Sẽ hết sức 
khó khăn để giải thích cho các bạn hết tất cá những Pháp này chỉ 
trong một giờ đồng hồ. 

Về quan điểm của các bạn là hành sử tác ý đường như hoạt 
động một cách riêng ré khói sự nghĩ suy: nó đã được bao gồm 
trong sự nghĩ suy. Sự nghĩ suy thì có thể đắt dẫn đến hành sử 
tác ý và hành sử tác ý thì có thể dat dẫn đến sự nghĩ suy. 

Cả hai hành sử tác ý và sự nghĩ suy có thuộc về một nhóm 
duy nhất ? Vâng, chúng thuộc về khối tổng hợp của Pháp hình 
thành tinh thần, Hành. Tưởng và Hành tương quan như thế 
nào ? Chúng đã được phân biệt như thế nào ? Khi các bạn nhận 
ra một cái gì đó, chẳng hạn là một bông hoa đẹp thì khởi sinh 
một sự dính mắc để có được bông hoa, sự dính mắc Ấy là Hành. 
Việc nhận ra bông hoa là Tưởng. Trong phương thức này, 
Tưởng và Hành đã có tương quan. 


True Path 
Q: There have been a number of claims for omniscience. 
Some individual pronouncements about the nature of reality 


372 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


have subsequently been shown to be false. For example, 
Christian and Buddhist cosmology or Christian theory of 
creation. Why should I or anybody else follow a path that 
generates much pain though it promises a peaceful conclusion 
? Itseems that different practices lead to different experiences 
of reality. How can one distinguish the real from the false ? 

A: It is natural that pronouncements on the nature of 
reality will subsequently be shown to be false or seriously flawed 
if the path is not the right one. As to Buddhist and Christian 
cosmology and the Christian theory of creation, Buddhism does 
not include ideas on creation; only the Christians have a theory 
of creation. Nor did the Buddha give any discourse on 
cosmology. What He stressed was the Four Noble Truths, that 
was all. Why should I follow a path that generates much pain 
though it promises a peaceful conclusion ? I hardly need to 
answer it: because, although the path gives much pain in the 
beginning, there will be peace at the conclusion. Let us suppose 
that you are surrounded here by a bush fire. You know that if 
you stay here the fire will overwhelm you and you will die. What 
must you do ? You must run through the fire. While you are in 
the fire you may get burnt but you will not die. You have to suffer 
this little burning by running through the fire so that you will not 
be overwhelmed by the big fire and die. Having come out of the 
fire you will be safe and sound. 

Another example: you have studied from primary school 
until university. During that time you went through a lot of 
suffering, learning, memorizing, calculating and so on. Why did 
you do that ? You wanted to get a degree and after that you 
wanted to get a well - paid job. Anticipating those benefits you 
suffered fourteen years at shool. You suffered very happily 
because you were anticipating a good job. It is very clear. 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 373 


Now the matter of different practices leading to different 
experiences of reality, each claiming to be valid. If there is such 
a thing as the absolute truth, how can we distinguish the real 
from the false ? If you have followed any system or doctrine 
fully, not just a quarter or a half, but practiced it in full, and if 
you find peace and happiness at the end of the practice, then that 
is reality. But if you practice only half of a doctrine or system, 
you cannot judge whether it is the right practice. You will not 
enjoy any benefit that expresses reality. You have to undertake 
the full practice, the whole course. Then you will benefit from 
it. Then by considering the benefit you can judge whether it is 
real or false. If the benefit is happiness and peace, it is real. If 
benefit is suffering it is false. But before you finish the practice 
you cannot judge. You must bring the practice to an end. 

Chán Dao 

V: Đã có một số lời tuyên bó về sự toàn tri. Một ső tuyên 
bỗ thuộc cá nhân về bản chất của sự thực thì tiếp theo sau đó 
đã được chứng minh là sai lầm. Ví dụ như, vũ tru học của 
Kitô Giáo và Phật Giáo hoặc lý thuyết sáng tạo của Kitô Giáo. 
Vi sao con hoặc bất luận một ai khác phải di theo một đạo lộ 
mà tao ra sự dau don dau rằng nó hứa hẹn một chung cuộc 
bình an ? Dường như là những việc thực hành khác biệt dắt 
dẫn đến những trải nghiệm khác biệt của sự hiện thực. Làm 
thé nào người ta có thé phân biệt được Chân — Giá ? 

D: Lé tự nhiên rằng những sự tuyên bố về bàn chất của sự 
hiện thực sẽ được chứng minh tiếp theo sau đó là sai lầm hoặc 
đã khiếm khuyết một cách nghiêm trọng nếu như đạo lộ không 
là đạo lộ chân chính. Về vũ trụ học của Kitô Giáo và Phật Giáo 
và lý thuyết sáng tạo của Kitô Giáo, Phật Giáo không có bao 
hàm những ý tưởng về sự sáng tạo; chỉ có Kitô Giáo mới có một 
lý thuyết về sự sáng tạo. Mà Đức Phật cũng không có đưa ra bát 


374 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


luận bài Pháp Thoại nào vé vũ trụ học. Những gi mà Ngài đã 
nhấn mạnh là Tứ Thánh Dé, chi có thế. 

Vì sao con phải đi theo một đạo lộ mà tạo ra lắm nỗi đau 
đớn dẫu rằng nó hứa hẹn một kết quả bình an ? Sư chắc là không 
cần phải để trả lời điều đó: bởi vì, đạo lộ mang lại lắm nỗi đau 
đớn vào giai đoạn bắt đầu, mà sẽ được bình an vào lúc chung 
cuộc. Chúng ta hãy giả định rằng các bạn đã bị bao quanh ở tại 
đây một biển lửa. Các bạn biết rằng nếu như các bạn ở lại đây 
thì đám lửa cháy sẽ bao phủ các bạn và các bạn sẽ tử vong. Các 
bạn phải làm sao ? Các bạn phải chạy vượt qua đám lửa cháy. 
Trong khi các bạn còn ở trong đám lửa cháy, thì các bạn có thể 
bị cháy bỏng thế nhưng các bạn sẽ không tử vong. Các bạn phải 
chịu đựng sự cháy bỏng nhỏ này do bởi việc chạy vượt qua đám 
lửa cháy nhằm để cho các bạn sẽ không bị bao phủ bởi đám lửa 
cháy lớn và sự tử vong. Được ra khỏi đám lửa cháy thì các bạn 
sẽ được bình an vô sự. 

Một ví dụ khác: các bạn phải học hành từ tiểu học cho đến 
đại học. Trong khoảng thời gian đó các bạn đã trải qua rất nhiều 
nói khó đau, việc học hành, việc ghi nhớ thuộc lòng, việc tính 
toán và v.v. Vì sao các bạn đã phải làm điều đó ? Các bạn đã 
mong muốn để có được một học vị và sau đó các bạn đã mong 
muốn dé có được một công việc được trả lương hậu hinh. Trà 
tính trước những quả phúc lợi ấy mà các bạn đã phải chịu khổ 
đau mười bốn năm ở tại học đường. Các bạn đã cam chịu một 
cách hết sức hạnh phúc bởi vì các bạn đã đang trù tính trước một 
công việc tốt lành. Điều đó thì hết sức rõ ràng. 

Bây giờ vấn đề những việc thực hành khác biệt đang dắt 
dẫn đến những trải nghiệm khác biệt của sự hiện thực, từng mỗi 
tuyên bố đều có căn cứ hợp lý. Nếu nhu có một điều quà thực 
là một sự thực tuyệt đối, thì làm thế nào các bạn có thể phân biệt 
được Chân — Giả ? Nếu nhu các bạn đã tuân theo bất luận một 
hệ thống hoặc học thuyết nào một cách trọn vẹn, không chỉ là 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 375 


một phần tư hoặc một nửa, mà đã thực hành nó một cách trọn 
vẹn, và nếu như các bạn tìm thấy sự bình an và niềm hạnh phúc 
khi kết thúc của việc thực hành, bấy giờ đó là sự hiện thực. Thế 
nhưng giả như các bạn thực hành chỉ một nửa của một học thuyết 
hoặc hệ thống, thì các bạn không thể nào xét đoán được liệu đó 
có phải là việc thực hành chân chính. Các bạn sẽ không thụ 
hưởng bát luận quả phúc lợi nào mà biểu lộ sự hiện thực. Các 
bạn phải dám trách việc thực hành trọn vẹn, trọn khóa học. Thế 
rồi các bạn sẽ được hưởng quả phúc lợi từ nơi nó. Bấy giờ bằng 
với việc truy cứu quả phúc lợi mà các bạn có thé xét đoán được 
rằng nó là chân hay là giả. Nếu như quả phúc lợi là niềm hạnh 
phúc và sự bình an, thì nó là chân. Nếu như quả phúc lợi là sự 
khó đau thì nó là giả. Thé nhưng trước khi các ban hoàn tat việc 
thực hành thì các bạn không thể nào xét đoán được. Các bạn cần 
phải mang việc thực hành đi đến một sự hoàn tat. 


376 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


LỜI PHUC NGUYÉN CỦA DICH GIÁ 


Với tài trí bất khả ty giảo của Ngài Dai Trưởng Lão 
Sayadaw U Janaka, tu viện trưởng của Trung Tâm Thiền Viện 
Chanmyay (Thủ đô Yangon (Nguóng Quang), nước Mién 
Điện), đã hình thành sắc bén và đã soạn tác bộ sách Chú Giải 
nay; tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu đầy của 
Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được 
thâm nhập và khải trí vào sở học sở cầu thuộc Kỷ Hạ, và vun bồi 
Tam Thập Pháp Toàn Thiện (ba mươi Pháp Ba La Mat) với hanh 
Trí Tuệ, thành tựu Toàn Giác Trí xuyên suốt cho đến ngày Ky 
Hạ chứng đắc được Quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải về 
“Quá Trình Thiền Tuệ Giác”, hội túc duyên Quả Phước Bau to 
lớn, con xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dáng Quà 
Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Đại Ân Sư của con, 
là Ngài Đại Trưởng Lão Tinh Sự (Santakicco Mahà Thera) và 
Ngài Đại Trưởng Lão Siêu Việt (Ularo Maha Thera) với tất cả 
lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải về “Quá 
Trình Thiền Tuệ Giác”, hội túc duyén Quả Phước Báu to lớn, con 
xin thành kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nầy hướng đến Song 
Thân trí kính của con (là Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý); và cũng 
xin cho đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Lý— 
Phú Định, Quận 6), đến Cô Diệu Pháp (thế đanh là Vũ Thị Phương — 
Annapolis, Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hy thùy từ hộ tri 
Chánh Pháp, cho đến những Bậc Hữu Ân Phật Tử cao quý đã ủng hộ 
và trợ giúp cho việc đánh máy, hiệu đính, điều chinh và bó túc với tat 
cả những kỹ năng kỳ công, và phát hành bộ sách Chú Giải về “Quá 
Trình Thiền Tuệ Giác”, và chí đến toàn thé Quý Phật Tử hữu đuyên 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe — 377 


trong Chánh Pháp, xin luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như 
ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thây. 

Ngưỡng mong An Đức Pháp Báo với Tam Tang Chánh Pháp 
luôn mãi được tồn tại lâu dài đến năm ngàn năm Phật Lịch, dem lợi 
lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Phạm Thiên, Chư Thiên và Nhân 
Loại, và với tất cả chúng sinh hữu duyên và khả huấn luyện. 


Anumodana, Anumodanä, Anumodana 
Với tat cả tám lòng từ ái 
(MettäparamatthapäramT) 

Hết lòng cán kính, 

Bhikkhu Pasado 
Sadhu, Sadhu, Sadhu 


Bố Thí, Pháp Thi vô song, 
Huong thom thi tháng chang dóng Pháp huong. 
Bậc Trí biết cách cúng đường, 
Kiên trì chân chính, con đường phúc vinh. 


In the world, there are three things of value for one who 
gives ... 
Before giving, the mind of the giver is happy, 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
(A.N. 6.37) 


378 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Gió Từ quét sạch rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh 


SABBADANAM DHAMMANAM JINATI 
PHÁP THÍ THU THANG HON MOI THI 
VO NHAN KÍCH XUC DAO QUA NAN THÀNH 
Không người công kích, Dao Qua khó thành 


Trắc án chi Tám, 
Nhan chi doan da, 
Tu 6 chi Tam, 
Nghia chi đoan đã.” 
“Có lòng trắc ân là nguồn góc của con người, 
Có biết xấu hồ là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


“Dao tat kiên Tâm, 

Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hồi trình, 
Tốc tiến am tu chân thân, 
Nhat nhật phi tháng, 

Tiên ban liệt danh.” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinh e 


Nhung hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vị với biệt danh.” 


DLLLLELLELLLLLLELLI! 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 


ak k k se se se k oe ak se se k k 


CÁM TÁC DÉ THI 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong dực quyện, 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc đương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phuong cập hậu côn, 
Thân hữu kỹ đa vinh hiển sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Van lý giang san bát cái di, 
Thiên bạn chi lan huong ánh nhật, 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 


skr se k k oe ok k dự k dt k k k K 


379 


380 e The Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 


! CATUDDISA SANGHA VIHARA - TÚ PHƯƠNG TANG TỰ 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA 





PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ÁN TÓNG 


KINH SÁCH 

Huỳnh Ngọc Đính $100.00 
Huỳnh Công Ấn $70.00 
Huỳnh Thị Mê Linh $20.00 
Huỳnh Kim Chi $100.00 
Huỳnh Huy Vũ $50.00 
Huỳnh Ngọc Lan $50.00 
Huỳnh Ngọc Mai $50.00 
Lê Tuyết Nga $100.00 
GD. Nguyễn Huỳnh Việt Khôi $150.00 
Nguyễn Thị Thúy Hồng (PD Nhuận Hương) $100.00 
Cô Thu (PD Thế An) $50.00 
Vivian Huỳnh $50.00 
Ngô Diễm Phúc $20.00 
Nguyễn Thị Tường An & Nguyễn P Trường Sơn $50.00 
Mindy Nguyen $150.00 
Lý Tùng Phương $220.72 
Nguyễn Thị Tích & Phạm Minh Nguyệt $200.00 
GD. Phạm Hữu Minh & Tường Vân $100.00 
Xin hồi hướng đến ông Phạm Hữu Nhơn (Pháp Danh 


Tâm Tịnh) 
Phạm Hữu Anh, Ngô Nguyễn Nghiêm Minh & Pham $200.00 
Minh Tuệ Albert 


Tâm Bảo và Gia Đình $100.00 

Tịnh Nhân $100.00 

Phương Trần $100.00 

Quyên Hoàng $50.00 

Tâm Thiện và Gia Đình $50.00 
Xin hồi hướng đến ông Phạm Đình Thành và bà Lý Thị Tư 

Lý Thủy Tiên $50.00 


Xin hồi hướng đến cửu huyền thất tố, ông bà, cha Lý 
Chiêu Phong và mẹ Lâm Đông Phi 


Quá Trình Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 381 


Tu Nữ Tinh Nhẫn $50.00 
Thién-Huong Hoàng $100.00 
Nguyét Quang và Tir Mán $300.00 
Tình Vân & Gia Binh. - $450.00 
Kim Pham $60.00 
GD. Ong Bà Lê Văn Định và Pham Thi Nga $100.00 


Xin hồi hướng quả phước báu này đến cha me anh chi em 
đã quá vãng 


GD. Thomas, Thông Văn Lê $300.00 
GD. Pham Hữu Dat và Lê Ái Co $50.00 
Thiện H Phạm $20.00 
Thomas Phạm $20.00 
GD. Lê Trọng Nghĩa $200.00 
Nguyễn Thị Mai (PD An Khang) $100.00 
GD. Huỳnh Ly $100.00 
GD. Poppenberg $100.00 
Nguyén Thi Tuyét (PD Hanh Giác) $100.00 
Hiéu Nguyén $50.00 
GD. Trương Hoàng Châu $100.00 
GD. Trương Thị Thùy Oanh $100.00 
GD. Minh Phương và Diệu Tuyết $200.00 
Phan Thị Hòa và Gia Đình $100.00 
Lê Minh Nghiêm và Lê Thị Minh Trang $20.00 
Trần Thị Lộc $50.00 
Lý Hồng Liên $50.00 
Sadhu, Sadhu, Sadhu. 


Lanh thay, Lanh thay, Lanh thay. 


382  eThe Process of Insight Meditation & Parable of The Log 


Kinh Sách đã được in án và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYÉN) 
2) NHÜNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIÁI BỘ PHÁP TU - PHÁN TÍCH (1000 QUYỂN) 
4) TÓNG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP - 
TAP I - CHUONG I, II & III (1000 QUYÉN) - TONG HOP TÂM, 
TÂM SỞ & LINH TINH 
TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 
TẬP II - CHUONG IV (TAI BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYÉN) 
TAP III - CHƯƠNG V (QUYÉN I - QUYÉN II - QUYÉN III 
(100 QUYÉN)) - TÓNG HỢP THOÁT LY LỘ TRINH 
TẬP IV - CHUONG VI & VII - TONG HOP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP 
(100 QUYÉN) 
“TAP V - CHUONG VIII (QUYE63NI - QUYỂN II) - LIEN QUAN 
TU'ONG SINH (100 QUYÉN) 
5) GIÁO ÁN TRUONG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BÁN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KIMH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THU (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYÉN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH I 
(200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH I 
(200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 


Quá Trinh Thiền Tuệ Giác & Mộc Du Kinhe 383 


17) PHÁT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BINH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC 
(50 QUYỂN) 

18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 

19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SANH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 

20) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 

21) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH 
THIỀN “NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 

22) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


TONG HỢP NOI DUNG VÔ TY PHÁP - 
e TẬP VI - CHUONG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA 
(100 QUYÉN) 
BIEN NIÊN SỬ CHU PHÁT - TẬP I - PHAN I - CHÚ MINH III 
(100 QUYÉN) 
CHU GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYÉN) 
« CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XU (100 QUYÉN) 
** TANG VÓ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
1) PHÁP TU & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 
2) PHÁN TÍCH & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 
GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 
GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TAP III (500 QUYÉN) 
«GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TAP III (TAI BAN LẦN THỨ II) 
(500 QUYÉN) 
TIẾN TRINH THIEN MINH SÁT TUỆ (50 QUYÉN) 
GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (50 QUYÉN) 
TRI THÚC VỀ CÁC MONG CÁNH & TU SINH HOAT BÓ PHẨM 
(50 QUYÉN) 


LELLELLLLLLLLLLLLLELLLELELI 


